GIẢNG KINH 
VÔ NGÃ TƯỚNG 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 

NHÀ XUẤT BẢN HỔNG ĐỨC 

Địa chỉ: 65 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, 

Tp Hà Nội 

Tel: (04) 39260024 

Fax: (04)39260031 

Email: 

nhaxuatbanhongduc65@gmail.com; 

nhaxuatbanhongduc@yahoo.com 


Công ty Cổ phẩn 
Doanh nghiệp Xã hội 
SAMANTA 


Địa chỉ: 16 Dương Quảng Hàm, 
Q. Cẩu Giấy, Tp Hà Nội 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 

Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng hiên tập LÝ BÁ TOÀN 

Biên tập viên PHAN THỊ NGỌC MINH 


Bìèn tập viên-. Pháp Minh 
Sửa bàn ìn-. Bảo Vi 


Trình hãy. Trung Hiếu 
Thiếkếbìa: Bảo Hân 


LXB0013p-CIP 

In 3.000 cuốn, khổ 14,5 X 20,5 cm tại Cty TNHH Cơ khí In Tuệ Mẩn. Địa chì: 327 Bỉnh Tiị Đòng, 
p. Binh Trị Đông A,Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh. SỐXNKHXB: 1541-2017/CXBIPH/38-23/HĐ. 
Số QĐXB cùa NXB Hồng Đức: 831/QĐ-NXBHĐ. cấp ngày 20/5/2017. In xong và nộp lưu chiểu 
Quý 11/2017. Mà số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN):978-604-955-816-0 


THERWADA 

PR4T GL40 NGUYÊN THỦY 


TĨCORE^TDtSCTKIlSE 

QSHƠĨ^Ỉ 

AMTÌMAíOaUM !fLTI» 



KIMI 4Ò Ỉ«]A TltìNO 


GIẢNG KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 

(Anattalakkhana Sutta) 


Thiền sư Mahasi Sayadaw 

PhạmKim Khánh dịch 



NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỮC 




MỤC LỤC 


Vài nét tiêu sử của Trưởng lão Thiên sư Mahasi 
Tiêu sử của Trưởng lão Thiên sư Mahasi 
Lời tựa 
Lời nói đầu 

[1] THÂN. 

Phần nhập đề bài kinh 

Lời dạy của Đức Phật; bắt đầu bài kinh 

Lầm tưởng thân là tự ngã 

Tại sao thân nay không phải là tự ngã 

Jĩva attã và parama attã 

Căn nguyên của niềm tin có tạo hoá 

Luyến ái bám vào tự ngã 

Bốn loại luyến ái bám vào tự ngã 

Thân quán niệm xứ 

[H] THỌ. 

Một khác biệt giữa tạng Luận và tạng Kinh 
Hiểu biết sai lầm rằng thọ là tự ngã 
Thọ gây đau khổ như thế nào 


43 


68 




Thế nào là không thể điều khiển thọ 
Thọ quán niệm xứ 

Ngài Sãrĩputta (Xá Lợi Phất) tìm con đuờng dẫn đến 

tuệ giác cao siêu nhất 

Kinh Dĩghanaka Sutta 

Đạo và Quả phát sanh do nhàm chán 

Đạo Quả A La Hán của Ngài Sãrĩputta 

[ni] TƯỞNG VÀ HÀNH.102 

Hành không phải là tự ngã 
Ý nghĩa của saủkhãra (hành) theo bài kinh nay 
Hành uấn cuỡng chế bằng cách nào 
Câu chuyện một ngạ quỷ bị nhiều mũi nhọn 
đâm chích 

Sự chứng nghiệm lý vô ngã đến với ta nhu thế nào 

[IV] THỨC.124 

Thức cuông chế ta nhu thế nào 

Nguyên nhân sanh khởi 

Câu chuyện Tỳ Khuu Sãti 

Tóm luợc chánh pháp 

Sắc pháp giống nhu khối bọt 

Thọ giống nhu bong bóng nuớc 

Tuởng giống nhu ảo cảnh 

Hành, saủkhãra, giống nhu cây không lõi 

Thức giống nhu trò ảo thuật 

Tóm luợc 




156 


[V] THẤY VÔ NGÃ. 

Khó thấu hiểu đặc tuớng vô ngã 
Thấy vô ngã qua đặc tuớng vô thuờng 
Thấy vô ngã xuyên qua đặc tuớng đau khổ 
Thấy vô ngã xuyên qua cả hai đặc tuớng, vô thuờng 
và khổ 

Cuộc thảo luận với Đạo Sĩ Saccaka 
Biện luận về một tự ngã độc lập 
Đặc tuớng vô thuờng 
Hai loại đau khổ 

Phát triển tuệ minh sát thấu hiểu đặc tuớng khổ 
Chấp thủ vói tham ái “đây là của tôi” 

Chấp thủ với tâm ngã mạn “đây là tôi” 

Chấp thủ với tà kiến “đây là tự ngã của tôi” 

[VI] PHÂN TÁCH ĐẶC TƯỚNG 

VÔ THƯỜNG.188 

Thấy những thọ cảm đúng nhu nó thật sự là vậy 

Bản chất vô thuờng của tuởng uẩn 

Bản chất vô thuờng của hành uẩn 

Bản chất vô thuờng của thức uẩn 

Muời một phuong cách phân tách sắc pháp 

Quán chiếu về netarh mama và anicca 

Các vị Tu Đà Huờn đuợc dạy về đặc tuớng vô ngã 

Muời một phuong cách quán niệm 

Quán chiếu các sắc pháp bên trong và bên ngoài 




Quán chiếu các sắc pháp thô kịch và vi tế 
Quán chiếu theo đặc tính thấp hèn hay cao thượng 
Quán chiếu theo đặc tính xa và gần 

[VII] MƯỜI MỘT PHƯƠNG THỨC 

PHÂN TÁCH NGŨ UẨN.226 

Thọ kinh nghiệm trong ba thời 

Những cảm thọ bên trong và bên ngoài 

Thọ cảm thô kịch và vi tế 

Thọ cảm thấp hèn và cao thượng 

Thọ cảm xa và thọ cảm gần 

Mười một cách phân tách tưởng uẩn 

Mười một cách phân tách hành uẩn 

Mười một cách phân tách thức uấn 

Tiến trình tái sanh 

Định luật phát sanh tùy thuộc 

Thức uẩn trong ba thời kỳ 

Quán chiếu tâm theo kinh Tứ Niệm Xứ 

[vm] THUẦN HÓA TUỆ MINH SÁT.257 

Làm thế nào phát triển Tuệ minh sát 
Tuệ chán nản phát triển khi thấy khổ 
Tuệ chán nản phát ữiển khi thấy vô ngã 
Định nghĩa Nibbinda nãna 
Thật sự mong muốn Niết Bàn 
ức đoán Niết Bàn 




Sáu đặc điếm của tuệ xả hành 

Phát triển tuệ đua vuợt lên 

Từ nhàm chán tiến đến Thảnh Đạo và Thánh Quả 

Sự mô tả trùng họp với thực nghiệm của hành giả 

nhu thế nào 

Suy tu của vị A La Hán 

Tóm luợc 

Het lòng thành kính đảnh lễ sáu vị A La Hán 

px] THUẬT NGỮ.293 

Muời sáu tầng tuệ minh sát 
Cơ năng của thức 

-oOo- 



VÀI NÉT VỀ TIỂU SỬ TRƯỞNG LÃO 
THIỀN Sư MAHASI 


Cố Trưởng lão Thiền sư Mahasi Sayadaw sinh năm 
1904 tại Seikkhun, một ngôi làng lớn, xinh đẹp và trù phú 
cách thị trấn giàu truyền thống lịch sử Shwebo khoảng bảy 
dặm về phía Tây thuộc miền Bắc Miến Điện. Ngài xuất thân 
trong một gia đình khá giả ở vùng nông thôn. Song thân của 
ngài tên là u Kan Taw và Daw Oke. Lúc sáu tuổi, ngài đã 
sớm được gửi vào tu viện để tu học dưới sự chỉ giáo của ngài 
u Adicca, trụ trì tu viện Pyinmana tại Seikkhun. Sáu năm 
sau, ngài bắt đầu thọ giới Sadi {sãmanera) cũng với vị thầy 
ấy và có pháp danh là Shin Sobhana (Tịnh hảo). Pháp danh 
này hợp với bản tính can trường và đạo hạnh của ngài. Ngài 
là một học trò sáng dạ và có tiến bộ nhanh đáng kế trong việc 
tìm hiếu nghiên cứu kinh điến. Kh i ngài u Adicca không còn 
đảm nhiệm chức vụ này, sa-di Shin Sobhana tiếp tục việc học 
tập nghiên cứu của mình dưới sự chỉ giáo của ngài trưởng 
lão u Parama thuộc tu viện Thugyi-Kyaun ở Ingyintaw-Taik. 
Năm mười chín tuổi, ngài phải quyết định có nên tiếp tục ở 
lại Tăng đoàn và dành phần còn lại của đời mình để phục vụ 
Giáo pháp Đức Phật {Buddha Sasana) hay quay trở về đời 
sống thế tục. Sa-di Shin Sobhana biết trái tim của mình đã 
đặt vào đâu và không ngần ngại chọn con đường phục vụ cho 


10 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Giáo pháp. Ngài đã được thọ giới tỳ-kheo (Bhikkhu) vào ngày 
26 tháng 11 năm 1923 và ngài trưởng lão Sumedha Sayadaw 
Ashin Nimmala là vị thầy tế độ của ngài. Trong vòng bốn 
năm, Đại đức Shin Sobhana đã vượt qua ba cấp của kỳ thi 
Kinh điển PaỊi do Chính phủ tổ chức. 

Đại đức Sobhana sau đó chuyển đến thành phố Mandalay, 
noi nối tiếng về việc học tập và nghiên cứu Phật giáo, để theo 
đuối việc nghiên cứu sâu hon về kinh điển dưới sự chỉ dẫn 
của các vị trưởng lão có tiếng tăm. Tuy nhiên, việc lưu trú 
của đại đức tại Khinmakan, một tu viện phía tây thành phố, 
vì mục đích học tập này bị cắt ngắn sau hơn một năm, rồi 
tiếp đó, ngài được thỉnh mời đến Moulmein. Viện chủ tu viện 
Taik-Kyaung ở Taungxvainggale (người đồng hương với Đại 
đức Sobhana) muốn Đại đức về hỗ trợ việc giảng dạy cho học 
sinh của mình. Trong khi giảng dạy tại Taungxvainggale, Đại 
đức Sobhana tiếp tục nghiên cứu kinh điến, với sự chuyên 
tâm đặc biệt đến Kinh Đại Niệm Xứ {Mahasatỉpatthãna 
Sutta). Mối quan tâm sâu sắc về phương pháp Tứ Niệm Xứ 
{satipatthãna) của thiền Minh Sát {Vỉpassana) đưa ngài đến 
với tu viện láng giềng Thaton, nơi mà trưởng lão nổi tiếng 
Mingun letavan đang giảng dạy. Dưới sự hướng dẫn của ngài 
Mingun letavan, Đại đức Sobhana đã miên mật thực hành 
thiền Minh Sát (Vipassana). Trong vòng bốn tháng, Đại đức 
đã đạt được những kết quả tốt đẹp tới mức có thế hướng dẫn 
lại một cách đúng đắn cho ba vị đệ tử đầu tiên của mình 
tại Seikkhun trong chuyến viếng thăm nơi này vào năm 
1938. Sau khi từ Thaton trở về Taungxvainggale (do trọng 
bệnh và rồi sau đó là sự viên tịch của ngài trưởng lão Taik- 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


11 


kyaung) đế khôi phục công việc giảng dạy và quản lý tu viện, 
Đại đức Sobhana đã tham dự và xuất sắc vuợt qua kỳ thi 
Dhammacarỉya (Pháp Su) do Chính phủ tiến hành năm 1941. 

Đêm truớc cuộc xâm luợc Nhật Bản vào Miến Điện, 
Đại đức Sobhana phải rời khỏi Taungxvainggale và trở về quê 
huong Seikkhun của mình. Đây là một cơ hội quý cho Đại 
đức cống hiến hết mình, toàn tâm toàn ý để thực hành thiền 
Minh Sát Tứ Niệm Xứ (satipatthãna vipassana) và đế dạy 
lại cho số môn đệ ngày một tăng. Tu viện Mahasi ở Seikkhun 
(mà từ đó Ngài đuợc gọi là thiền su Mahasi) may mắn không 
bị tác động bởi sự khốc liệt và tàn phá của chiến tranh. Trong 
thời gian này các đệ tử của ngài đã thuyết phục ngài viết 
“Huớng dẫn Thiền Minh Sát”, một công việc đòi hỏi sự am 
hiểu tuờng tận và toàn diện, trình bày chi tiết các khía cạnh 
pháp học và pháp hành của thiền Tứ Niệm Xứ {satipatthãna). 

ít lâu sau, danh tiếng ngài Mahasi là một thiền su lão 
luyện đã lan truyền khắp vùng Shwebo-Sagaing và đuợc sự 
chú ý của một Phật tử thuần thành và giàu có là ông u Thwin 
- nguời mong muốn thúc đẩy Lời dạy của Đức Phật (Phật 
Pháp: Buddha Sasana) bằng việc thiết lập một trung tâm thiền 
đuợc dẫn dắt bởi vị thầy có năng lực và đức độ. Sau khi nghe 
ngài Mahasi giảng một bài về thiền Minh Sát (Vipassana) 
cũng nhu quan sát thái độ tự tại và cao quý của ngài, ông u 
Thwin đã không khó khăn gì trong việc khắng định rằng ngài 
Mahasi chính là vị thiền su mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. 

Vào ngày 13 tháng 11 năm 1947, Hiệp hội Giáo Pháp 
Nuggaha đuợc thành lập tại Rangoon với vị chủ tịch đầu tiên 


12 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


là ông u Thwin và với mục đích là nghiên cứu lý thuyết và 
thực hành Giáo Pháp Đức Phật (Dhamma). ông u Thwin 
đã cúng duờng cho Hiệp hội một lô đất chừng năm héc-ta 
ở đuờng Hermitage, Rangoon, đế xây dựng trung tâm thiền 
nhu dự kiến. Năm 1978, trung tâm chiếm một diện tích 19,6 
héc-ta, có một quần thế rộng lớn các tòa nhà và các công trình 
kiến trúc khác đuợc xây dựng, ông u Thwin nói vói Hiệp 
hội rằng ông đã tìm thấy một thiền su đáng tin cậy và đề xuất 
vói Thủ tuớng Miến Điện thỉnh mời ngài Mahasi Sayadaw về 
Trung tâm. 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, ngài Mahasi thuờng 
cu ngụ qua lại giữa quê huong Seikkhun và tu viện 
Taungwainggale ở Moulmein. Lúc đó, Miến Điện đã giành 
đuợc độc lập vào ngày 4 tháng 1 năm 1948. Tháng 5 năm 
1949, trong một lần ngụ tại Seikkhun, ngài đã hoàn tất một 
bản dịch chú giải {nissaya) mới của bài Kinh Đại Niệm Xứ 
{Mahasatỉpatthãna Sutta). Bản dịch này vuợt trên một bản 
dịch kinh tạng thông thuờng của bài kinh này - là bài kinh rất 
quan trọng cho những ai cần đuợc huớng dẫn thực hành thiền 
Minh Sát {Vỉpassana). 

Vào tháng muời một năm đó, theo lời thỉnh mời của 
cá nhân Thủ tuớng u Nu, thiền su Mahasi đã từ Shwebo và 
Sagaing đến trung tâm thiền Sasana Yeiktha tại Rangoon, 
cùng với hai vị truởng lão thiền su. Từ đó, ngài bắt đầu giám 
hộ trung tâm thiền Sasana Yeiktha tại Rangoon. Ngày 4 tháng 
12 năm 1949, ngài Mahasi trực tiếp huớng dẫn cho hai muơi 
lăm thiền sinh đầu tiên thực hành thiền Minh Sát {Vỉpassana). 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


13 


Việc số thiền sinh ngày càng đông trở thành thách thức không 
nhỏ đối với ngài trong việc truyền đạt toàn bộ bài giảng cho 
tất cả các hành giả. Từ tháng 7 năm 1951, bài thuyết giảng 
thu âm đã được bật lên cho mỗi nhóm thiền sinh mới cùng 
với lời giới thiệu ngắn gọn của ngài. Trong vòng một vài năm 
sau khi trung tâm thiền Sasana Yeiktha ra đời tại Rangoon, 
các trung tâm thiền tưong tự đã được lập nên ỏ nhiều nơi trên 
cả nước với các thành viên Tăng đoàn (Sangha) được ngài 
Mahasi đào tạo làm thiền sư. Các trung tâm này không chỉ 
giới hạn ở Miến Điện mà mở rộng đến các nước láng giềng 
theo Phật giáo nguyên thủy (Themvãda) như Thái Lan và Sri 
Lanka. Ngoài ra còn có một số trung tâm ở Campuchia và 
Ấn Độ. Theo một điều tra dân số năm 1972, tổng số hành giả 
được đào tạo ở tất cả các trung tâm này (cả ở Miến Điện và 
nước ngoài) đã vượt quá 700.000 người. Đế ghi nhận trí tuệ 
xuất chúng và thành tựu tâm linh của ngài thì năm 1952, thiền 
sư Mahasi đã được vinh danh bởi Thủ tướng của Liên bang 
Miến Điện với danh hiệu uy tín là một Aggamahãpandỉta 
(Bậc trí tuệ cao quý). 

Ngay sau khi dành được độc lập, chính phủ Miến Điện 
đã bắt đầu kế hoạch cử hành Đại hội kết tập Kinh điển Phật 
giáo {Sangãyana) lần thứ VI ở Miến Điện có bốn quốc gia 
Phật Giáo khác (Sri Lanka, Thái Lan, Campuchia và Lào) cùng 
tham gia. Với mục đích này thì Chính phủ đã cử một phái đoàn 
đến Thái Lan và Campuchia, gồm có ngài Nyaungyan, ngài 
Mahasi và hai vị cư sĩ. Phái đoàn đã thảo luận kế hoạch với 
các vị chức sắc thuộc Giáo hội Phật giáo của hai quốc gia này. 


14 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Tại Đại hội kết tập Kinh điển lần thứ VI lịch sử được 
tiến hành với tất cả vẻ rực rỡ uy nghi vào ngày 17 tháng 5 
năm 1954, trưởng lão Mahasi đã đóng một vai trò xuất sắc, 
thực hiện các nhiệm vụ chính xác và nặng nề của một Osãna 
(biên tập viên cuối cùng) và Pucchaka (người chất vấn). Một 
đặc điếm độc đáo của Đại hội này là kết tập các Chú giải 
(Atthakathã) và phụ chú (tikã) cũng như các bài kinh. Trong 
việc biên tập kinh điển này, ngài trưởng lão Mahasi chịu 
trách nhiệm thực hiện một phân tích mang tính phản biện, 
giải nghĩa hoàn chỉnh và giảng hòa khéo léo đối với của một 
số đoạn quan trọng và bất đồng. 

Một kết quả quan trọng của Đại hội kết tập Kinh điển lần 
thứ VI là sự hồi sinh mối quan tâm về Phật giáo Nguyên thủy 
trong cộng đồng Phật tử theo Phật giáo Đại thừa. Năm 1955, 
trong khi Đại hội đang được tiến hành thì mười hai nhà sư và 
một nữ cư sĩ Nhật Bản đã đến Miến Điện để nghiên cứu Phật 
giáo Nguyên Thủy. Các nhà sư đã được gia nhập Tăng đoàn 
Phật giáo Nguyên thủy với tư cách sa-di, còn nữ cư sĩ thì trở 
thành một tu nữ. Sau đó, vào tháng 7 năm 1957, theo lời đề 
nghị của Hiệp hội Phật giáo Moji, Hội đồng Phật giáo Miến 
Điện đã cử một phái đoàn Phật giáo Nguyên thủy đến Nhật 
Bản. Ngài Mahasi là một trong những đại diện dẫn đầu Tăng 
đoàn Miến Điện trong sứ mệnh đó. 

Cũng trong năm 1957, ngài Mahasi đã thực hiện nhiệm vụ 
viết lời giới thiệu bằng tiếng PaỊi cho Chú giải Thanh Tịnh đạo 
{Visuddhimagga Aưhakathã), đế bác bỏ một số nhận định sai 
trái về tác giả lỗi lạc của cuốn sách này là ngài luận sư Đại đức 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


Ĩ5 


Buddhaghosa. Ngài trưởng lão Mahasi đã hoàn thành nhiệm 
vụ khó kh ăn này vào năm 1960, công việc của ngài chứa 
đựng dấu ấn của việc tu học độc đáo và hiểu biết sâu sắc. Đen 
lúc đó thì ngài cũng đã hoàn tất hai (trong số bốn) tập của 
bản dịch Chú giải nổi tiếng này sang tiếng Miến cũng như tác 
phấm kinh điến về thiền Phật giáo. 

Theo lời thỉnh mời của Chính phủ Sri Lanka, một phái 
đoàn đặc biệt do ngài u Sujata, một đệ tử xuất sắc của 
trưởng lão Mahasi, đã tới Sri Lanka vào tháng 7 năm 1955 
để phát triển thiền Tứ Niệm Xứ {Satỉpatthãna). Đoàn ở lại 
ỏ Sri Lanka trong hon một năm và đã làm công việc đáng 
ngưỡng mộ, đó là thiết lập mười hai trung tâm thiền cố định 
và mười bảy trung tâm thiền tạm thời. Sau khi khánh thành 
một trung tâm thiền trên một khu đất do Chính phủ Sri Lanka 
cúng dường, một phái đoàn lớn hon do ngài Mahasi dẫn đầu 
rời Miến Điện tới Sri Lanka vào ngày 6 Tháng 1 năm 1959, 
thông qua Àn Độ. Đoàn ở Àn Độ khoảng ba tuần và trong 
thời gian đó các thành viên đã đến thăm một số thánh tích 
gắn liền với đòi sống và hoạt động hoang pháp của Đức Phật. 
Họ cũng đã thuyết pháp vào những dịp phù hợp và có cuộc 
phỏng vấn với Thủ tướng Shri Jawaharlal Nehru, Tổng thống 
Àn Độ là Tiến sĩ Rajendra Prasad và phó Tổng thống, Tiến sĩ 
s. Radhakrishnan. Một điểm đáng chú ý của chuyến thăm này 
là sự chào đón nồng nhiệt từ thành viên của các tầng lóp tiện 
dân theo đạo Phật dưới sự hướng dẫn của nhà lãnh đạo quá cố 
Tiến sĩ Ambedkar. 

Phái đoàn bay từ Madras đến Sri Lanka vào ngày 29 
tháng 1 năm 1959 và đến Colombo cùng ngày. Chủ Nhật ngày 


i6 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


1 tháng 2, tại lễ khai mạc trung tâm thiền có tên là ‘Bhavana 
Majjhathana‘, trưởng lão Mahasi đã có bài diễn văn bằng 
tiếng PaỊi sau khi Thủ tướng Bandaranayake và một số người 
khác phát biếu. Tiếp đó, các thành viên của đoàn theo một 
chuyến tham quan mở rộng trên hòn đảo này đế đến thăm một 
số trung tâm thiền và ở đó, ngài Mahasi đã thuyết giảng về 
thiền Minh Sát {Vỉpassanà). Đoàn còn đi thăm viếng các địa 
điểm hành hưong nối tiếng như Polonnaruxva, Anuradhapura 
và Kandy. Chuyến thăm lịch sử của phái đoàn Miến Điện 
dưới sự dẫn dắt đầy cảm hứng của trưởng lão Mahasi là biểu 
tượng của mối quan hệ lâu đời và gần gũi mật thiết của tình 
hữu nghị giữa hai quốc gia Phật giáo Nguyên thủy này. Lợi 
ích chuyến thăm đối với phong trào Phật giáo ỏ Sri Lanka là 
sự hồi sinh mối quan tâm về thiền mà trước đó dường như có 
phần giảm sút. 

Vào tháng 2 năm 1954, khách viếng thăm trung tâm 
Sasana Yeiktha có thế thấy một người đàn ông trẻ tuổi Trung 
Quốc đang hành thiền Minh Sát (Vipassana). Vị hành giả 
khiến người ta thắc mắc ấy là một đạo sĩ quan tâm đến thiền 
Minh Sát {Vỉpassana) đến từ Indonesia tên là Bung An. Dưới 
sự hướng dẫn của ngài trưởng lão Mahasi và ngài u Nanuttara, 
Bung An đã tiến bộ xuất sắc tới mức mà sau mới hon một 
tháng, ngài thiền sư Mahasi đã thuyết giảng cho vị này chi tiết 
về phát triển tuệ giác. Sau đó, Bung An được thọ giới tỳ kheo 
(bhikkhu) và có pháp danh là Đại đức linarakkhita, với vị thầy 
tế độ là ngài trưởng lão Mahasi. Sau khi Đại đức về Indonesia 
với tư cách là một tu sĩ đạo Phật, Giáo hội Phật giáo nhận 
được yêu cầu cử một tu sĩ Phật giáo Miến Điện để thúc đẩy 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


17 

sứ mệnh truyền giáo ở Indonesia. Người ta quyết định trưởng 
lão thiền sư Mahasi, là thầy tế độ và cố vấn của Đại đức Ashin 
■Tinarak kh ita sẽ thực hiện sứ mệnh này. Với mười ba tu sĩ Phật 
giáo Nguyên thủy Theravãda khác, trưởng lão Mahasi đã tiến 
hành các hoạt động truyền giáo chính như kiết giới Sĩmã, 
truyền giới tỳ - kheo (bhikkhu), truyền giới sa-di và thuyết 
pháp, nhất là hướng dẫn thiền Minh Sát (Vipassana). 

Qua những hoạt động đầy kết quả trong việc thúc đẩy 
Phật giáo ở Indonesia và Sri Lanka, chúng ta có thể mô tả 
sứ mệnh của trưởng lão thiền sư Mahasi ở các nước này là 
những hành trình của 'Dhamma-vỉjaya' (sự chiến thắng của 
Pháp). 

Đầu năm 1952, theo lời thỉnh mời của Bộ Tăng sự 
(Sangha Affairs) Thái Lan, trưởng lão thiền sư Mahasi đã cử 
các ngài thiền sư u Asabha và u Indavamsa đến Thái Lan 
đế phát triển thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ {Satỉpatthãna 
Vipassana). Nhờ những nỗ lực của họ mà phưong pháp của 
ngài Mahasi được đón nhận rộng rãi ở Thái Lan. Đen năm 
1960, nhiều trung tâm thiền đã được thành lập và số lượng 
của các thiền sinh theo phưong pháp thiền Mahasi đã vượt 
quá một trăm nghìn. 

Cống hiến vô tư và chuyên tâm cho sự truyền bá Phật 
Pháp (Buddha Sasana) là đặc tính của ngài nên bất chấp tuổi 
cao, sức yếu, trưởng lão thiền sư đã thực hiện thêm ba sứ 
mệnh nữa tới phưong Tây (Anh, châu Âu và Mỳ) cũng như 
Ấn Độ vàNepal trong ba năm (1979,1980 và 1981) trước khi 
ngài viên tịch. 


18 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Trưởng lão Abhidhajamaharatthaguru Masoeyein, người 
chủ trì Ban chấp hành Sanghanayaka tại Đại hội tập kết Kinh 
điến lần thứ VI, thúc giục thiền sư Mahasi Sayadaw dạy hai 
Chú giải cho Tăng đoàn tại Sasana Yeiktha. Chú giải Thanh 
tịnh đạo {Visuddhimagga Atthakathã) của ngài Đại đức 
Buddhaghosa và Đại chú giải Thanh tịnh đạo {Vỉsuddhỉmagga 
Mahatikã) của ngài Đại đức Dhammapala chủ yếu đề cập đến 
pháp học và pháp hành của thiền Phật giáo và cũng đưa ra 
giảng giải hữu ích các điểm giáo lý mấu chốt nên rất quan 
ữọng đối với các thiền sư tưong lai. Thiền sư Mahasi bắt đầu 
dạy hai tác phẩm này vào ngày 2 tháng 2 năm 1961 trong 
vòng một tiếng rưỡi đến hai tiếng mỗi ngày. Dựa trên những 
ghi chép bài giảng được thực hiện bởi học ữò của mình, ngài 
thiền sư bắt đầu viết bản phụ chú giải {nỉsaya) bộ Thanh Tịnh 
Đạo Mahatikã {Vừuddhimagga Mahatikã) và hoàn tất vào 
ngày 4 Tháng 2 năm 1966. Bản phụ chú giải {nỉsaya) này là 
một thành quả lớn lao. Phần về các quan điểm khác nhau của 
các tôn giáo khác đòi hỏi nhiều kham nhẫn nhất vì ngài trưởng 
lão đã phải làm quen với triết lý Hindu cổ đại và các thuật ngữ 
bằng cách nghiên cứu tất cả các tài liệu tham khảo sẵn có, bao 
gồm cả các công trình trong tiếng Phạn và tiếng Anh. 

Thật đáng ngưỡng mộ vì đến nay, thiền sư Mahasi đã có 
được công trì nh gồm 67 cuốn văn học Phật giáo Miến Điện. 
BChông gian cuốn sách không cho phép chúng tôi liệt kê tất 
cả các cuốn sách của ngài ở đây, nhưng danh sách cập nhật 
hoàn chỉnh nhất được bổ sung vào ấn phấm mới nhất của ngài 
có tên là, ,Giảng giải kinh Đe thích sở van“ {A Dỉscourse on 
Sakkapanha Suttà) (xuất bản tháng 10 năm 1978). 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


19 


CÓ một thời gian thiền sư Mahasi đã bị chỉ trích nặng nề 
ở một số nơi do chủ trương của ngài về phương pháp ghi nhận 
phồng xẹp của bụng trong thiền Minh Sát được cho là không 
chính thống. Người ta đã nhầm lẫn cho rằng phương pháp này 
là một sự sáng tạo của ngài, trong khi sự thật là nó đã được 
thừa nhận vài năm trước khi thiền sư Mahasi theo học, bởi 
không chỉ không thua kém với phương pháp mula (gốc) của 
thiền sư Mingun letavan, mà nó không có gì trái với lời dạy 
của Đức Phật về chủ đề này. Lý do mà phương pháp Mahasi 
được ưa chuộng là hành giả bậc trung thấy dễ dàng ghi nhận 
biếu hiện của yếu tố chuyển động (vãyodhãtu: phong đại). 
Tuy nhiên, không thế áp đặt lên tất cả những ai đến thực hành 
ở bất cứ trung tâm thiền Mahasi nào. Một người có thể thực 
hành quán niệm hơi thở (Ãnãpãnasati) nếu muốn. Thiền sư 
Mahasi không tham gia với các nhà phê bình của mình về chủ 
đề này, nhưng hai vị thiền sư lỗi lạc đã cho ra những cuốn 
sách đế bảo vệ cho phương pháp của ngài, do đó cho phép 
những người quan tâm đến vấn đề tranh cãi kia có thế có đánh 
giá cho riêng mình. 

Tranh cãi này nảy sinh ở Sri Lanka nơi một số thành viên 
của Tăng đoàn thiếu kinh nghiệm và hiểu biết về thiền ứng 
dụng đã công khai đả kích phương pháp của thiền sư Mahasi 
trên các báo và tạp chí. Ke từ khi những lời chỉ trích này được 
phát đi bằng tiếng Anh với phạm vi phủ sóng trên toàn thế 
giới thì sự im lặng không còn được duy trì và ngài thiền sư u 
Nanuttara của Kaba-aye (chùa Hòa Bình Thế giới) buộc phải 
có phản ứng với những lời chỉ trích trên các trang của ‘Thế 


20 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


giới Phật giáo‘, một ấn phẩm về Phật giáo của Sri Lanka^ 

Uy tín quốc tế của ngài thiền sư Mahasi đã thu hút nhiều 
du khách và các hành giả từ nước ngoài, một số tìm kiếm sự 
sáng tỏ cho các vấn đề tôn giáo của họ, còn một số người 
khác thì có mong muốn thực hành thiền dưới sự hướng dẫn 
trực tiếp từ ngài thiền sư. Trong số các thiền sinh đầu tiên từ 
nước ngoài có cựu Chuấn Đô đốc E.H. Shattock người Anh đi 
nghỉ phép từ Singapore đến hành thiền tại trung tâm Sasana 
Yeiktha năm 1952. Khi trở về Anh, ông đã xuất bản một cuốn 
sách có tựa đề “Cuộc thử nghiệm trong chánh niệm“ {An 
Experỉment ỉn Mỉndýulness) trong đó đề cập đến những trải 
nghiệm của mình bằng những ngôn từ đầy cảm kích. Một 
người nước ngoài khác là ông Robert Duvo, một người Mỳ 
gốc Pháp, từ Califomia. ông đến và hành thiền tại trung tâm, 
ban đầu với tư cách là một hành giả cư sĩ, rồi sau là một Tỳ 
kheo (bhikkhu). về sau, ông xuất bản một cuốn sách ở Pháp 
về kinh nghiệm của mình và phưong pháp thiền Minh Sát - 
Tứ Niệm Xứ {Satipatthãna Vỉpassanà). Đáng chú ý nhất là 
Anagarika Munindra Shri từ Buddha Gaya, Ẩn Độ, người đã 
trở thành một đệ tử thân cận của ngài thiền sư Mahasi, đã 
dành nhiều năm bên ngài tìm hiểu kinh Phật và hành thiền 
Minh Sát. Sau đó ông điều hành một trung tâm thiền quốc 
tế tại Buddha Gaya, nơi nhiều người từ phương Tây đến tu 
thiền. Trong số những hành giả này có một thanh niên Mỹ 
tên là Joseph Goldstein, người đã viết một cuốn sách sâu sắc 

^ Độc giả có thể tìm đọc cuốn Satipatthana Vìpassana: Cristisim and Replies 
có ghi lại các lời phê bình về phương pháp thiền của tmyền thống Mahasi 
{Satipatthana Yipassanà) và các bài trả lời những lời phê bình này. ” 



PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


21 


về thiền Minh Sát mang tựa đề 'Kỉnh nghiệm Thiền quản: 
Một hé mở tự nhiên' {The Experỉence of Insight: A Natural 
Un/olding) ^. 

Một số tác phẩm của ngài thiền sư Mahasi đã được xuất 
bản ở nước ngoài, chang hạn như ,Thiền Minh Sát Tứ Niệm 
Xứ '{The Satỉpatthãna Vipassana Meditation)' và,Thiền quán 
thực hành {Practỉcal Insỉght Medỉtatỉon) bởi Unity Press, San 
Trancisco, Caliíornia, Hoa Kỳ, và ‘Tiến trình phát triển của 
tuệ giác‘ {The Progress of Insỉght) bởi Hiệp hội Xuất bản 
Phật giáo, Kandy, Sri Lanka. Sự hộ độ vô tư và hiệu quả đã 
được cúng dường bởi ông u Pe Thin (nay đã qua đời) và 
Myanaung u Tin trong quá trình thông tin giao tiếp của ngài 
thiền sư với du khách và hành giả của mình từ nước ngoài 
và trong việc dịch thuật sang tiếng Anh một số bài giảng của 
thiền sư về thiền Minh Sát {Vỉpassana). Cả hai vị này đều là 
thiền sinh giỏi. 

Trưởng lão thiền sư Mahasi được tôn kính và tri ân sâu 
sắc bởi vô số các môn đệ ở Miến Điện và nước ngoài. Mặc 
dù mong muốn tha thiết của các môn đệ trung thả nh của ngài 
rằng trưởng lão Mahasi có thế sống thêm vài năm nữa và tiếp 
tục tưới tấm phước lành Giáo Pháp {Buddha Dhamma) lên 
những người ai đang tìm kiếm tự do và giải thoát, nhưng luật 
vô thường vô tình đã chấm dứt cuộc sống đầy vị tha và cống 
hiến của ngài thật đột ngột bi thương vào ngày 14 tháng 8 
năm 1982. Là một Phật tử thực thụ của Đức Phật, ngài sống 
' Cuốn sách này đã được Dịch giả Nguyễn Duy Nhiên dịch ra tíếng Việt với 
tiêu để 30 NGÀY THIỂN QUÁN. 



22 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


can trường, truyền bá lời dạy của bậc Đạo sư khắp thế giới và 
đã trợ duyên hàng ngàn và hàng chục ngàn người đi trên Con 
đường Giác ngộ và Giải Thoát. 

u Nyi Nyi (Hành giả và đệ tử của ngài Mahasi) 

Thành viên của ủy ban chấp hành Yangon, Miến Điện 

Hiệp hội Phật pháp Nuggaha ngày 18 tháng 10 năm 1978 

Nguồn: http://www.buddhanet.net/mahabio.htm 

http://www.saraniya.com/page/sayadaws/venerable-Mahasi- 

sayadaw.htm 

Người dịch: Phạm Thị Thu Hằng 


TIỂU SỬ TRƯỞNG LÃO 
THIỀN Sư MAHASI 


Đại đức u Sobhana Mahathera, thường được gọi là 
trưởng lão thiền sư Mahasi, sinh ra vào ngày 29 tháng 7 năm 
1904 trong một gia đình phú nông của ông bà u Kan Htaw 
and Daw Shwe Ok tại Seikkhun, một ngôi làng cách thị trấn 
Shwebo khoảng bảy dặm về phía Tây thuộc miền Bắc Miến 
Điện, từng là thủ đô của người sáng lập triều đại cuối cùng 
của Miến Điện. Năm sáu tuổi, ngài bắt đầu đi học tại một 
tu viện trong làng. Năm mười hai tuối, ngài thọ giới Sa-di 
(Sãmanem) với pháp danh là Sobhana (Tịnh Hảo). Khi bước 
vào tuổi hai mưoi, ngài được thọ giới tỳ-kheo (Bhikkhu) vào 
ngày 26 tháng 11 năm 1923. Ngài đã vượt qua ba kỳ thi PaỊi 
do Chính phủ tiến hành ở cả ba cấp độ (so, trung và cao) trong 
ba năm liên tiếp sau đó. 

Vào năm thứ tư thọ giới Tỳ-kheo (Bhikkhu), Đại đức 
Sobhana đã chuyển đến thành phố Mandalay, nơi nổi tiếng 
về việc học tập và nghiên cứu Phật giáo, để tiếp tục tìm hiểu 
học hỏi thêm từ các vị sư có danh tiếng về học thuật. Trong 
năm thứ năm, Đại đức đến Mawlamyaing đế thuyết giảng 
kinh Phật tại một tu viện có tên là “Taung-waing-galay Taik 
Kyaung“. 


24 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Năm thứ tám sau khi thọ giới Tỳ kheo, ngài và một vị 
sư khác rời khỏi Mawlamyaing chỉ với vật dụng thiết yếu của 
một vị Tỳ-kheo (tam y, một bình bát), và đi kiếm tìm một 
phương pháp rõ ràng và hiệu quả trong thiền tập. Tại Thaton, 
ngài gặp một vị thiền sư nổi tiếng, đó là Đại đức u Narada, 
còn được gọi là ‘Đệ nhất Thiền sư Mingun Jetawun‘. Sau đó, 
ngài được vị thiền sư trực tiếp hướng dẫn và nhanh chóng tiến 
hành một khóa thiền chuyên sâu. Ngài tiến bộ vượt bậc trong 
thiền tập đến mức có thể giảng dạy pháp thiền này một cách 
hiệu quả cho ba vị đệ tử đầu tiên của mình trong thời gian về 
thăm quê hương Seikkhun. Qua tấm gương của ba vị hành giả 
này mà dần dần có đến năm mươi dân làng tham gia các khóa 
thiền miên mật. 

Ngài Mahasi không thể ở lại với thiền sư Mingun như 
mong muốn mà được yêu cầu trở về tu viện Mawlamyaing 
gấp. Ngài viện trưởng ốm nặng và viên tịch không lâu sau 
khi Đại đức Mahasi trở về. Sau đó Đại đức Mahasi được đề 
nghị phụ trách quản lý tu viện và giảng dạy cho các vị sư tại 
đây. Trong thời gian này, ngài tham dự kỳ thi Thuyết pháp 
PaỊi lần đầu tiên được tổ chức và ngay từ nỗ lực đầu tiên vào 
năm 1941, ngài đã được phong danh hiệu "^Sasanadhaja Srỉ 
Pavara Dhammacariyđ^ (Pháp Sư). 

BChi Nhật Bản xâm lược thì các nhà chức trách ra lệnh 
sơ tán cho những người sống gần Mawlamyaing ở Tu viện 
Taung-waing-galay và các vùng lân cận. Những nơi này gần 
một sân bay và do đó bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích. 
Đối với ngài thiền sư thì đây là một cơ hội quý đế trở về quê 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


25 


hương Seikkhun của mình và để cống hiến mình hết mình cho 
việc hành thiền Minh Sát và hướng dẫn cho người khác. 

Ngài đã ngụ tại một tu viện tên là Maha-Si Kyaung, được 
gọi như vậy là bởi có một cái trống (Myanmar si) kích thức 
lớn bất thường (maha) đặt ở đó. Pháp danh thông dụng của 
ngài là Mahasi bắt nguồn từ chính tu viện này. 

Trong khoảng thời gian năm 1945, ngài thiền sư đã viết 
kiệt tác của mình là cuốn cẩm Nang thiền Minh Sát {Manual 
of Vipassana Meditaion), một luận thuyết toàn diện và thẩm 
quyền giảng giải cả các khía cạnh pháp học và pháp hành của 
phương pháp thiền Tứ Niệm Xứ {Satipatthãna Vỉpassana). 
Cuốn cẩm nang hai tập này gồm 858 trang, được ngài 
viết trong vẻn vẹn bảy tháng, trong khi thị trấn lân cận là 
Shwebo hầu như ngày nào phải hứng chịu những cuộc không 
kích. Cho đến nay, chỉ có một chương của tác phẩm này là 
chương thứ năm được dịch sang tiếng Anh và xuất bản với 
tựa đề “Thiền Minh Sát Thực hành; Các giai đoạn căn bản 
và phát triển“ (Hiệp hội Xuất bản Phật Giáo) - “Practical 
Insight Mediation; Basic and Progressive Stages“ (Buddhist 
Publication Society). 

Không lâu sau thì danh tiếng của ngài Mahsi là một 
vị thiền sư giỏi về thiền Minh Sát đã lan rộng khắp vùng 
Shwebo-Sagaing và thu hút sự chú ý của một cư sĩ Phật giáo 
lỗi lạc và thuần thành, ông u Thwin, người được coi như một 
“Chính khách tiền boi“ của Miến Điện. Mong muốn của ông 
u Thwin là phát huy sức mạnh nội lực của Phật giáo Miến 
Điện bằng việc thành lập một trung tâm thiền dưới sự hướng 


2Ố 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


dẫn của một vị thiền sư đạo hạ nh và xuất chúng. Sau khi gặp 
ngài Mahasi và nghe ngài thuyết pháp và hướng dẫn thiền cho 
các tu nữ ở Sagaing thì ông u Thwin không còn nghi ngờ rằng 
ông đã thấy được người lý tưởng mà mình đang kiếm tìm. 

Trong năm 1947, Tổ chức Phật giáo Nuggaha được thành 
lập tại Yangon với ông u Thwin là vị chủ tịch đầu tiên, và mục 
tiêu của tổ chức này là thúc đấy hơn nữa Pháp học ipariyattí) 
và Pháp hành ipatipatti) của Phật giáo. Năm 1948, ông u 
Thwin đã cúng dường năm héc-ta đất tại Kokkine, Rangoon, 
cho Tổ chức để xây dựng trung tâm thiền. Chính trên khuôn 
viên này mà trung tâm Thathana (hay Sasana) Yeiktha, nghĩa 
là “Chốn ẩn cư của Phật giáo“ tọa lạc mà hiện nay trải rộng 
một khu vực có diện tích hai mưoi héc-ta với nhiều công trình 
kiến trúc, tòa nhà mọc lên. 

Năm 1949, Thủ tướng Chính phủ Miến Điện thời bấy 
giờ là u Nu và ông u Thwin thỉnh mời thiền sư Mahasi đến 
Yangon để dạy thiền. Ngày 04 Tháng 12 năm 1949, ngài thiền 
sư giới thiệu nhóm đầu tiên gồm 25 hành giả vào thực hành 
phưong pháp thiền Minh Sát. Trong vòng một vài năm thiền 
sư ở Yangon thì nhiều trung tâm thiền tưong tự mọc lên khắp 
Miến Điện, lên tới con số hon một trăm, ở các nước Phật giáo 
Nguyên thủy láng giềng nhu Thái Lan và Sri Lanka thì các 
trung tâm như vậy cũng đã được thành lập và cũng giảng dạy 
và thực hành cùng phương pháp đó. Theo một điều tra dân số 
năm 1972 thì tống số thiền sinh được đào tạo ở tất cả các trung 
tâm này (cả trong và ngoài nước Miến Điện) đã vượt qua con 
số 700.000 người, ở một số nước Châu Á cũng như phương 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


27 


Tây, các khóa thiền Minh Sát vẫn tiếp tục được tiến hành. 

Tại Đại hội Kết tập Kinh điển {Sangãyana) lần thứ VI tổ 
chức tại Yangon trong hai năm, mà đỉnh cao là năm 2500 PL 
(1956), trưởng lão thiền sư Mahasi đã đảm trách một vai trò 
quan trọng. Ngài là một trong những biên tập viên cuối cùng 
cho các văn bản kinh điến được tuyên đọc và rồi được phê 
duyệt trong các phiên họp của Đại hội. Hơn nữa, ngài là người 
chất vấn (Pucchaka), có nghĩa là phải đặt câu hỏi những vấn 
đề liên quan đến các văn bản kinh điển tương ứng đã được 
tuyên đọc. Sau đó, các câu chất vấn sẽ được trả lời bởi một 
nhà sư uyên bác với một trí nhớ phi thường có pháp danh là 
Đại đức Vicittasarabhivamsa. Đe đánh giá đầy đủ tầm quan 
trọng của vai trò này, có thể kể ra rằng tại Đại hội đầu tiên 
được tổ chức một trăm ngày sau ngày Đức Phật nhập diệt, thì 
ngài Đại đức Maha Ca Diếp (Maha Kassapa) là người đưa ra 
những câu hỏi mở đầu rồi sau đó đã được trả lời bởi các ngài 
Đại đức Upali và Đại đức A-nan-đà (Ananda). 

Sau việc trùng tuyên các bài kinh ấy thì Tam Tạng kinh 
điển đã được hoàn tất tại Đại hội Kết tập Kinh điển lần thứ 
VI. Tiếp đó là một cuộc trùng tuyên các chú giải và phụ chú 
đi sau việc hiệu đính cấn trọng và soi xét kỹ lưỡng. Với trọng 
trách lớn lao như vậy, trưởng lão Mahasi đã đảm trách một 
vai trò nối bật. 

Giữa tất cả những bề bộn công việc này, ngài cũng là một 
người đa văn và viết nhiều. Ngài là tác giả của hơn 70 bài viết 
và bản dịch, hầu hết bằng tiếng Miến, với một số bằng ngôn 
ngữ PaỊi. Một trong số những cuốn sách đáng được nêu tên 


28 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


là bản phụ chú giải bằng tiếng Miến về Chú giải Thanh Tịnh 
đạo (Thanh Tịnh Đạo Maha-tikã), gồm hai tập khổng lồ bằng 
ngôn ngữ gốc PaỊi, thậm chí còn đồ sộ hon so với Chú giải, 
cho thấy nhiều khó khăn về ngôn ngữ và các nội dung của 
nó. Năm 1957, ngài Mahasi đã đuợc phong tặng danh hiệu 
''Agga-Mahã-Pandita'' (Bậc đại trí tuệ cao thuợng). 

Tuy nhiên, tất cả những điều này đã không vắt cạn năng 
lực phi thuờng của ngài dành cho sự nghiệp hoang duơng 
Phật pháp của mình. Ngài đã tiến hành nhiều chuyến du hành 
nuớc ngoài. Hai lần đầu tiên trong các chuyến du hành của 
ngài là để chuẩn bị cho Đại hội Kết tập Kinh điển lần thứ VI, 
nhung cũng đuợc tận dụng cho việc giảng dạy và thuyết pháp. 

Thái Lan, Campuchia và Việt Nam (1952) 

Ấn Độ và Sri Lanka (1953, 1959) 

Nhật Bản (1957) 

Indonesia (1959) 

Mỹ, Hawaii, Anh, châu Âu lục (1979) 

Anh, Sri Lanka, Singapore, Malaysia, Thái Lan (1980) 
Nepal, Ấn Độ (1981) 

Giữa những hoạt động bộn bề, chồng chất và vất vả nhu 
thế, ngài không bao giờ xao lãng cuộc sống thiền định của 
mình đế luôn có những chỉ giáo sáng suốt cho những ai đuợc 
ngài huớng dẫn. Sức mạnh thân tâm phi thuờng cũng nhu sự 
cống hiến hết mình cho Giáo Pháp đã giúp ngài đứng vững 
trong suốt cuộc đời 78 năm. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


29 


Vào ngày 14 tháng 8 năm 1982, Trưởng lão Thiền sư 
Mahasi đã qua đời vì một con đau tim đột ngột và nghiêm 
trọng mà ngài đã phải chịu đựng trong đêm trước. Tuy nhiên, 
vào tối ngày 13, ngài vẫn có lời giới thiệu chỉ dẫn cho một 
nhóm thiền mới. 

Thiền sư Mahasi là một trong những nhân cách rất hiếm 
hoi có sự phát triển cân bằng và ở tầm cao cả về sự uyên bác 
với trí tuệ sắc bén lẫn kinh nghiệm thiền tập thâm sâu. Ngài 
có thể giảng dạy một cách hiệu quả cả về tư tưởng Phật giáo 
(Pháp học) lẫn Phật giáo thực hành (Pháp hành). 

Sự nghiệp hoang pháp bằng lời cũng như thông qua 
những cuốn sách của ngài đã làm lợi lạc cho hàng trăm ngàn 
người khắp nơi ở phương Đông và phương Tây. Tầm vóc của 
ngài và những việc làm trong cuộc đời đã liệt ngài vào hàng 
những nhân vật vĩ đại trong nền Phật giáo đương thời. 

Nguồn:http://www.mahasi.org.mm/content/mahasi- 

sayadaws-biography 
Người dịch: Phạm Thị Thu Hằng 


Một số tác phẩm của ngài Mahasi 
đã được dịch ra tiếng Việt 


1. Căn bản thiền Minh sát, Phạm Kim Khảnh dịch 

2. Những giai đoạn tiến triển trong thiền Minh Sát, 
Phạm Kim Khảnh dịch 

3. Giảng Kinh Vô Ngã Tướng, Phạm Kim Khảnh dịch 

4. Giảng Kinh Chuyển Pháp Luân, sư Pháp Thông dịch 

5. Giảng Kinh Đoạn Giảm, sư Pháp Thông dịch 

6. Minh sát thực tiễn, sư Pháp Thông dịch 

7. Giảng Kinh Đại Niệm Xứ, tỳ khưu Bửu Nam dịch 

8. Pháp Duyên Khởi, tỳ khưu Minh Huệ dịch 

9. Phưong pháp chữa bệnh bằng thiền quán, 
sư Tăng Định dịch 

10. Giảng Kinh Gánh nặng, sư Pháp Thông dịch 


LỜI TựA 


Đối với người hà nh thiền Phật Giáo, danh tiếng của Ngài 
Mahasi Sayadaw không cần phải được giới thiệu. Những lời 
dạy về phương pháp hành thiền của Ngài đã được lãnh nhận 
và hấp thụ cùng khắp thế giới. Hôm nay Hội Buddhadhamma 
Poundation xin được vinh dự giới thiệu quyển “Kinh Vô Ngã 
Tướng”, như quyển sách đầu tiên trong loạt sách về giáo huấn 
của vị thiền sư nổi tiếng này. 

Bản dịch sơ khởi (từ Miến sang Anh) của u Ko Lay, đã 
được Hội Buddha Sasana Nuggaha Poundation tại Rangoon, 
Myanmar, sửa chữa và ấn hành. Trong bản nay vài đoạn lặp 
đi lặp lại đã được loại bỏ và có thêm những danh từ PãỊi được 
chuyển dịch sang tiếng Anh. Tuy nhiên giáo huấn nguyên 
thủy vẫn được giữ với đầy đủ chi tiết và vẫn còn những đoạn 
lặp lại; bài giảng nay cốt dành cho những thiền sinh đang dự 
một khóa thiền tích cực. 

Chúng tôi hy vọng rằng những ấn bản nay sẽ giúp đọc 
giả thích thú quan tâm đến pháp hành thiền và những lời dạy 
của Phật Giáo. 

Buddhadhamma Poundation 
Bangkok - Thailand 


LỜI NÓI ĐẦU 


Bên trong cá nhân của mỗi người thế gian (puthujjana, 
người phàm tục, tại thế) những ô nhiễm (kiỉesa) như tham 
lam và luyến ái mau chóng sanh sôi nảy nở. Những ô nhiễm 
ấy dính liền theo đối tượng khởi phát ở lục căn, như hình sắc 
đẹp đẽ chang hạn. BChi luyến ái khởi sanh theo tất cả những 
gì vừa lòng và ưa thích thì trạng thái dính mắc vào một attã 
(tự ngã, khái niệm về một “thực thế sống”) chang những là 
căn bản, mà cũng là phần nòng cốt sâu ẩn tiềm tàng rất khó 
loại trừ. 

Do nhờ tinh tấn chuyên cần và trí tuệ, chư Phật Độc Giác 
{Pacccekabuddhas, Bích Chi Phật) tự mình có khả năng tận 
diệt trạng thái dính mắc vào khái niệm một tự ngã bên trong 
mình mà không cần có sự trợ giúp. Nhưng các Ngài không 
có khả năng giúp ai khác diệt trừ dính mắc nay của họ. Chỉ 
những vị có đủ khả năng đặc biệt sáng suốt chỉ rõ, minh xác 
cho người khác hiểu biết chân lý và công hiệu của Tứ Diệu 
Đe mói có thế quét sạch tà kiến dính mắc nay trong tâm người 
khác. Chư vị Phật Độc Giác (Pacceka-buddhas) không thể 
làm, vì lý do ấy các Ngài chỉ trở thành Độc Giác Phật. Vị Độc 
Giác Phật nhập Niết Bàn đơn độc một mình. Ngài không phải 
là bậc Chánh Đắng Chánh Giác và không thể truyền dạy Giáo 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


33 


Pháp cho người khác. 

Chư vị Chánh Đắng Chánh Giác, bậc Toàn Giác, có 
những khả năng tinh thần quang minh sâu sắc hơn các vị Độc 
Giác Phật, Paccekabuddhas. Vị Phật Chánh Đắng Chánh 
Giác cũng chứng ngộ Tứ Diệu Đe như chư vị Phật Độc Giác, 
mà hon nữa, còn có thế dạy dỗ, giúp người khác thấu triệt tận 
tường bốn chân lý thâm diệu nay. Vì thế ấy Ngài là Chánh 
Đắng Chánh Giác, Sammã Sambuddha. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng thời Pháp Đầu Tiên đề cập 
đến Tứ Diệu Đe, cho năm vị đạo sĩ. Thòi Pháp ấy được gọi 
là Dhammacakkappavattana Sutta, Kinh Chuyển Pháp Luân, 
vận chuyển Rảnh Xe Của Giáo Pháp. Đây là Giáo Pháp đầu 
tiên mà Đức Phật ban truyền. Ngài giảng bài kinh nay vào 
buối chiều thứ Bảy, đêm trăng tròn tháng Bảy D.L. đúng hai 
tháng sau khi Thảnh Đạo. 

Khi Đức Phật chấm dứt thời Pháp Đầu Tiên, vị đạo sĩ 
trưởng đoàn, Koụdanna, Kiều Trần Như, đắc Quả Tu Đà 
Hườn {Sotãpanna, Nhập Lưu). Chứng đắc Đạo Quả nay vị 
Thánh Tu Đà Hườn đã loại trừ mọi hoài nghi về Giáo Pháp và 
mọi khái niệm sai lầm về sakkãya, cơ thế vật chất, xem thân 
nay là “tự ngã” hay một thực thế sống. Dầu sao Ngài vẫn còn 
mãna, ngã mạnk Bốn vị kia chưa chứng ngộ Giáo Pháp đặc 
biệt, “sự thức tỉnh đến siêu trí, hay mức độ tâm cao siêu”. 

' Lời người dịch: Danh từ ngã mạn dùng ở đây được phiên dịch từ Phạn ngữ 
Mãm, không chỉ có nghĩa tự cao tự đại như thường được hiểu. Nơi đây là chấp 
vào cái “ngã” nẩy và đem so sánh với những cái “ngã” khác. Xem mình hơn 
người, bằng người, hay thua người là ba hình thức của mãm, ngã mạn. 



34 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Vì tính ngã mạn, hay chấp vào tự ngã, đã ăn sâu vào 
luồng nghiệp của Kondanna, và vì Vappa cũng nhu ba vị kia 
trong nhóm năm anh em đạo sĩ chua thành đạt “Pháp Nhãn 
thanh tịnh và vô nhiễm”, nên Đức Phật tiếp tục khuyến dạy 
và khích lệ các Ngài nên duy trì chánh niệm và quán chiếu 
đúng theo pháp hành thiền Minh Sát {vipassanđ). Sau khi 
tích cực hành thiền, tất cả năm vị đều thành tựu tầng Thảnh 
Tu Đà Huờn, do đó loại trừ mọi dính mắc chấp rằng thân nay 
là chính mình, tự ngã (sakkãyadừthi, thân kiến). Ngài Vappa 
chứng đắc tuệ Minh Sát vào ngày đầu tiên sau đêm trăng tròn, 
Ngài Bhaddhiya vào ngày thứ nhì, Ngài Mahãnãma ngày thứ 
ba, và Ngài Assaji vào ngày thứ tu. 

Chừng đó Đức Thế Tôn tập hợp toàn thể Nhóm Năm Vị 
lại và thuyết giảng bài Pháp thứ nhì, trình bày học thuyết anattã 
(vô ngã). Lúc bấy giờ là ngày thứ Năm, năm ngày sau đêm 
trăng ữòn tháng Bảy D.L. BChi nghe xong bài Anattalakkhana 
Sutta (Kinh Vô Ngã Tuớng) tất cả năm vị đều chứng đắc Đạo 
Quả A La Hán, do đó tất cả năm vị hoàn toàn tận diệt mọi 
hình thức ái dục, bao gồm tính ngã mạn, mãna. Nhu danh 
từ Anattalakkhana Sutta hàm xúc ý nghĩa (anattã = vô ngã, 
lakkhana = đặc tuớng) bài kinh nay rõ ràng trình bày lý “vô 
ngã”, đối nghịch với tà kiến chấp thủ “tự ngã”. 

Anattalakkhana Sutta không phải là một bài kinh dài. 
Trong bổn nguyên thủy do cuộc Kết Họp Phật Giáo Thế 
Giới Kỳ Sáu phát hành, bài kinh nay chỉ vỏn vẹn chiếm một 
trang giấy. Bài kinh không có đề cập đến phuong pháp hành 
thiền hoặc kỹ thuật quán chiếu. Giáo huấn nay chú trọng đến 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


35 


chân lý thiên nhiên nhiều hơn là những phương pháp thực 
hành. Do đó đối với người không quen thuộc với pháp hành 
thiền Minh Sát {vỉpassanã medỉtatỉon) ắt khó thông hiểu thực 
tướng vô ngã được mô tả trong bài kinh. Sở dĩ năm vị đạo sĩ 
nhanh chóng lãnh hội giáo lý có thể là vì thời Pháp do chính 
Đức Bốn Sư thuyết giảng và cũng vì thính giả may mắn là bậc 
đã có kiến thức sâu sắc bén nhạy. Cả năm vị chẳng những đã 
được thuần thục chứng nghiệm từ khi nghe thời Kinh Chuyến 
Pháp Luân {Dhammacakka Sutta), mà còn đã vượt đến giai 
đoạn Nhập Lưu. Nhờ vậy các Ngài nhanh chóng thành tựu 
Đạo Quả A La Hán. 

Vào thời Đức Phật còn tại thế có những vị kiến thức bén 
nhạy và ba-la-mật (pãmmitã) tròn đầy như nhóm năm vị đạo 
sĩ, vừa khi được nghe Đức Bổn Sư thuyết giảng thì nhanh 
chóng thành tựu Đạo Quả {magga-phala). Dĩ nhiên, đó là nhờ 
nghe chính Đức Bốn Sư thuyết giảng, nhưng các vị ấy cũng 
phải dành rất nhiều công phu để tích cực chuyên cần trau dồi 
thiền Minh Sát {vipassanã). Giáo Pháp Đặc Biệt chỉ được 
thành tựu vì những vị ấy đã thành tâm cố gắng tích cực hành 
thiền, đã nhập định vững chắc, thâm sâu và quán chiếu bén 
nhạy, và chỉ một ít người có đủ trí tuệ hay đủ ba-la-mật để 
được như vậy. Nhiều người không thế quán chiếu và ghi nhận 
nhanh chóng dường thế ấy. 

Mặc dầu vậy cũng có những người lười biếng sẽ làm 
ra vẻ thông thạo nói; “Neu nhò đọc sách mình hiểu biết bản 
chất thiên nhiên của lý vô ngã thì cần gì phải thực hành. Ta 
có thể thành tựu Đạo Quả bằng cách chỉ nghe suông lời dạy.” 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


36 

Với loại suy tư mong muốn như vậy họ tự đặt họ ngang hàng 
với các bậc Thảnh Nhân. Những khái niệm tương tợ làm vừa 
lòng hạng người chỉ ăn không ngồi rồi, những người tự nhận, 
tự phong mình là Thánh Nhân vì chỉ giản dị được nghe Giáo 
Pháp. Hạng người nay không phải ít. Loại hiểu biết lý vô 
ngã bằng cách lượm lặt đó đây xuyên qua những thời Pháp 
không phải là thật sự chứng ngộ cá nhân, mà chỉ là hiểu biết 
qua sách vở. Nếu Đạo và Quả có thể được chứng ngộ bằng 
cách ấy, hầu hết những người Phật tử hiểu biết lý vô ngã đều 
có thế được xem là A La Hán. Tuy nhiên, vì người như vậy 
không có những phấm hạnh ipãramittã) của một vị A La Hán, 
hiển nhiên họ không phải thật sự là A La Hán. Quan tâm đến 
tình trạng sai lầm của những ý kiến tương tợ Ngài Mahasi 
Sayadaw nêu lên những lời dạy rõ ràng và chính xác trong 
bài Kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, đem những 
người ấy về con đường chân chánh. 

Bài Kinh Anattalakkhana mô tả bản chất và đặc tính của 
lý vô ngã, nhưng không chỉ giản dị dạy phương pháp hành 
thiền hoặc kỹ thuật quán chiếu và ghi nhận, niệm và giác tỉnh. 
Trong sách nay Ngài Sayadaw diễn tả đầy đủ phương pháp 
quán niệm và giải thích với đầy đủ chi tiết đường lối suy tư về 
lý vô ngã có thế dẫn đến mức độ thành tựu Niết Bàn. 

Bài kinh được trình bày đúng theo kinh điến, dựa trên 
kinh nghiệm cá nhân trong khi thực hành thiền Minh Sát 
(vipassanã), và được giải thích sau khi đã thâu thập những 
kinh nghiệm và những hiểu biết cá nhân trong lúc thực hành 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


37 


dưới sự hướng dẫn của một vị minh sư, và sau khi tham khảo 
những Kinh Điển PãỊi và những Chú Giải thích ứng. 

Trong những thời dạy giáo lý Ngài Sayadaw từ bi giảng 
rộng với đầy đủ chi tiết bài kinh Anattaỉakkhana Sutta, vốn 
được Đức Phật giáo truyền một cách ngắn gọn. Khi những 
thời Pháp ghi âm nay được vị thấm phán hồi hưu, u Thein 
Han, chép và đánh máy lại đầy đủ, bản thảo dài 420 trang, u 
Thein Han trình lên Ngài Sayadaxv và xin phép cho ấn hành. 
Ngài vui lòng chấp nhận sau khi tóm lược, chỉ giữ lại những 
giáo lý cưong yếu gồm 152 trang. Một phần cũng vì vào lúc 
bấy giờ giấy in sách còn kh an hiếm. 

Lẽ dĩ nhiên Ngài Sayadaw rất khéo léo giảng rộng 
những điếm quá giản lược và thâu ngắn gọn những đoạn quá 
dài dòng. Chắng những Ngài tóm lược những bản dài dòng 
bài kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng và “Phưong 
Pháp Hành Thiền Minh Sát“ mà còn giảng giải rành mạch 
bài Dhammacakka Sutta, Kinh Chuyến Pháp Luân, giúp cho 
những ai muốn đọc và nghe Giáo Pháp một cách tường tận, 
vắn tắt mà rõ ràng, và như thế là một phước lành cho tất cả. 

Mỗi khi thuyết giảng hoặc viết, Ngài Sayadaxv chú trọng 
đến ý nghĩa nhiều hon là những nguyên tắc văn phạm. Thí 
dụ như Phạn ngữ “Bãrãnasiyarh“, thường được dịch là “tại 
Benares“, thì không có gì sai. Nhưng đế sát gần với thực tại 
hon, Ngài Mahasi Sayadaw viết là “trong vùng Benares“ 
hoặc “gần Thảnh Benares“ vì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn tạm 
ngự tại vườn nai (Lộc Uyển) gần Thành Phố Benares (thay vì 
trong tỉnh Benares). 


38 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Mặc dầu quan tâm nhiều đến ý nghĩa của câu văn, Ngài 
Sayadaw không vì quá chú trọng đến ý mà bỏ quên không giữ 
đúng văn phạm. Nói cách khác, Ngài chú tâm đầy đủ đến phần 
văn phạm nhung đặc biệt chú trọng đến ý nghĩa, không đế vì 
muốn theo đúng văn phạm mà làm sai ý nghĩa của câu văn. 
Do đó bản dịch của Ngài không chính xác theo đúng phuong 
pháp cổ truyền. Sau khi đắn đo suy xét câu văn Ngài bám sát 
theo ý nghĩa thật sự và diễn đạt ra thành lời, viết hay nói. 

Giáo huấn về ba đặc tuớng vô thuờng, khổ, vô ngã 
(anicca, dukkha, anattđ) nghe rất quen thuộc, và luôn luôn 
ở đầu môi chót luỡi nguời Phật tử. Mỗi khi có một diễn biến 
ít nhiều quan trọng xảy ra ta liền nghe nhắc đến những danh 
từ nay, gợi ý nên nhớ lại Giáo Pháp. Điều nay chứng tỏ rằng 
giáo huấn về ba đặc tuớng rất là phổ thông và đuợc hiểu biết 
rộng rãi trong giới Phật tử. Lẽ dĩ nhiên đây chỉ là sự hiểu 
biết xuyên qua sách vở hay vì thuờng đuợc nghe lặp đi lặp 
lại, nhung trong thực tế đây là một giáo lý khó thấu đạt đầy 
đủ, mặc dầu nhìn từ bên ngoài thấy hình nhu dễ hiểu. Trong 
ba đặc tuớng, lý vô ngã, “anattã“, là thâm diệu và khó thông 
suốt nhất. Cũng vì lý do ấy mà chính Đức Thế Tôn đã gặp sự 
phản đối nghiêm trọng của những nhân vật nhu Đạo Sĩ Du 
Phuơng Saccaka, và Phạm Thiên Baka vì những vị nay có 
quan kiến đối nghịch về “tự ngã“. 

Truớc khi có những lời dạy của Đức Phật nguời ta hiếu 
rằng cái “ta“ cố hữu chằng chịt dính liền với co thể vật chất 
(rũpa, sắc) và phần tâm linh {nãma, danh). Đối nghịch với tà 
kiến nay Đức Phật tuyên ngôn rằng danh và sắc không phải 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


39 


là “ta“, không phải là “tự ngã“ của ta. Trong thực tế, rất khó 
làm cho người ta thấu triệt lý “vô ngã“ vì trong vô lượng 
kiếp khái niệm sai lầm về cái “ta“ nay đã ăn sâu, châm gốc rễ 
vững chắc. Neu giáo lý về “tự ngã“ nay có thể dễ dàng được 
hiểu biết thì không cần phải có một vị Phật thị hiện trong thế 
gian. Cũng không cần một vị đệ tử của Đức Phật, như Ngài 
Mahasi Sayadaw, phải dành nhiều công phu để giảng giải rõ 
ràng và viết ra tường tận phần chú giải Kinh Vô Ngã Tướng, 
Anattalakkhana Sutta. Sự cố gắng không biết mệt của Ngài 
Sayadaw đế làm sáng tỏ giáo lý nay cho thấy mức độ thâm 
sâu của lời dạy. Chí đến trong giới không-phải-Phật-tử rất 
hiếm người hiểu biết cái “ta“, tự ngã, hay “a«ã“ là gì, càng 
ít hiểu biết lý “vô ngã“. Những lời dạy thích đáng của Ngài 
Mahasi Sayadaw giải thích rõ ràng và rành mạch bài Kinh Vô 
Ngã Tướng Anattalakkhana Sutta, có tác dụng đem những 
người lạc nẻo, có quan kiến sai lầm, trở về con đường chân 
chánh. 

Một lần nọ, khi tôi đến ngôi chùa Wetlet Masoyein 
Monastery thì có dịp yết kiến Ngài Sayadaw, lúc ấy đến thành 
phố Wetlet để thuyết Pháp. Tôi bạch hỏi Ngài, “Có thể nào 
hiếu rằng thuyết uccheda (đoạn kiến, chủ trưong chết là hết, 
tức sau khi chết thì tất cả đều chấm dứt) và Nỉbbãna, Niết 
Bàn, được phân giải là giống y như nhau không? vì cả hai 
đều có đặc tánh chấm dứt giống nhau.“ Ngài Sayadaxv đáp, 
“Lẽ dĩ nhiên là có sự khác biệt. Niết Bàn có những đặc tính 
và phấm cách cá biệt của nó. Làm thế nào Niết Bàn không 
phải là đặc biệt.“ Vì lúc ấy cuộc đàm thoại bị đứt ngang giữa 


40 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


chừng nên tôi không có dịp hỏi thêm, “Vậy chớ đặc tính và 
phấm cách đặc biệt của Niết Bàn là gì?“ Ngài Sayadaw có 
lẽ đã không còn nhớ câu chuyện không quan trọng ấy. Tuy 
nhiên, lúc đọc qua bản thảo nay, khi tới đoạn giải thích liên 
quan đến uccheda và Nỉbbãna tôi hồi nhớ cuộc nói chuyện. 
Những lời giải thích của quyển sách nầy, trang 71-72, làm 
sáng tỏ sự khác biệt giữa ucchedaditthi, chủ thuyết đoạn kiến, 
tức loại tà kiến chủ truơng rằng sau khi kiếp sống của một 
chúng sanh chấm dứt thì chúng sanh ấy hoàn toàn tuyệt diệt, 
và Nỉbbãna, Niết Bàn. Những nguời tin theo tà kiến nay lầm 
lạc nghĩ rằng sự chấm dứt cuộc sống và Niết Bàn là nhu nhau, 
nhung hiểu biết nhu thế hoàn toàn sai lầm. Trong thực tế cả 
hai khác biệt nhau hắn. 

về kh ải niệm đoạn kiến (ucchedadừthi), vào khoảng 
năm 1971 có lần tôi mời cộng đồng tập trung lại để nghe 
giảng kinh Satipatthãna Sutta, Niệm Xứ, và cung thỉnh Ngài 
Mahasi Dhammakatthikas u Samvara và u Zawtika giúp cho 
thân bằng quyến thuộc tôi trong làng đuợc cơ hội nghe Giáo 
Pháp. Tôi sắp xếp cho thời Pháp đuợc giảng tại làng Inchaung 
nơi mà có đông họ hàng quyến thuộc tôi cu ngụ. Vào hôm ấy, 
trong nhóm thính giả có một nguời tên Maung Kyi, vốn là 
một lãnh tụ Đảng Cộng Sản Cờ Đỏ, một người tin tưởng nhiệt 
thành nơi lý thuyết chủ trương không có đời sống sau kiếp 
sống hiện tại. Anh ta là một người trong nhóm họ hàng với tôi 
nên cũng đến để chung vui trong cuộc họp mặt. Hôm ấy Ngài 
u Samvara và vị Pháp Sư kia tận tình thuyết giảng Giáo Pháp 
và mọi người rất hoan hỷ chú tâm lắng nghe. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


41 


Maung Kyi được mời và sẵn sàng giúp một tay trong 
cuộc lễ, trước sự ngạc nhiên của mọi người, vì ai cũng biết 
rằng anh ta chỉ tin tưởng vào thuyết chủ trương “không có đời 
sống nào sau kiếp nay“. 

Vào sáng sớm ngày hôm sau anh lại có mặt tại nhà một 
người mời tôi đến dùng bữa. Trong dịp nay Maung Kyi nói 
với tôi, “Thưa ông, tôi chấp nhận quan điểm về Giáo Pháp 
mà Ngài u Samvara đề cập đến đêm hôm qua, nhưng xin 
Ông chớ hiểu lầm rằng tôi đã theo đạo, trở thành người tin 
tưởng chủ thuyết tâm linh {nãma). Bởi vì quý vị là Phật tử, 
quý vị tin có một kiếp sống trong tưong lai, sau kiếp nay, nên 
quý vị cố gắng tạo phước để thỏa mãn tham vọng cho kiếp 
sau. Phần chúng tôi, chúng tôi không tin như thế, chúng tôi 
không có lòng tham. Trong đời chúng tôi không tham bất 
luận gì. Chúng tôi đã dập tắt mọi bám níu và mọi luyến ái vào 
cuộc song.“ Nghe như vậy tôi suy nghĩ, “Điều nay tùy thuộc 
nơi quan điểm của mình. Theo Phật Giáo, lòng ham muốn 
và luyến ái bám vào sự sống chỉ chấm dứt, hay chỉ được tận 
diệt, khi ta trở thành A La Hán. Neu chưa giải thoát ra khỏi 
bản năng tham ái đeo níu vào kiếp sinh tồn, nếu còn tin tưởng 
mãnh liệt rằng cuộc sống nay sẽ tuyệt diệt sau khi chết, ta sẽ 
sa đọa địa ngục, cảnh giới Niraya, khố cảnh. Điều đó đúng 
theo lời dạy của Đức Phật“. 

Mặc dầu Maung Kyi cắt đứt mọi trói buộc và tự tách rời 
ra khỏi “kiếp sinh ton“, người vợ của ông không thể làm được 
như vậy. Bà bắt đầu chuấn bị cho các con vừa lớn lên của ông 
bà làm lễ xuất gia sa di (sãmanera). 


42 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Say đắm trong niềm tin cuồng tín, Maung Kyi nói với 
vợ, “Em không cần thực hành bất luận nghi lễ gì để cầu phuớc 
cho anh đuợc huởng trong kiếp sau“'. Neu em muốn thì tự ý 
làm gì cũng đuợc để cầu phuớc cho chính em nhung phần 
anh, khi hành lễ xuất gia cho các con, anh không thể đóng 
vai trò nguời chủ lễ, ôm bình bát và cầm quạt, đua mấy sa-di 
đến chùa“. 

Bà vợ đáp lời, “Không có một nguời đứng ra làm chủ lễ 
ắt tôi không thể huớng dẫn mấy sa-di. Nếu anh không chịu, 
tôi sẽ thuê một nguời đóng vai chủ lễ và thực hành những 
nghi lễ cần thiet“. Nghe vậy Maung Kyi rất bàng hoàng bực 
bội, sốt ruột ngồi đứng không yên, không thế chịu đựng hay 
chấp nhận sự hiện diện của một nguời đuợc thuê để đóng vai 
trò chủ lễ thế mình. Lúc bấy giờ ông ở trong tình trạng tấn 
thối luỡng nan, rất khó giải quyết, về sau tôi có nghe một 
nguời trong làng thuật lại câu chuyện nay. 

Tôi hoàn toàn tin tuởng rằng những lời dạy cao quý về 
kinh Anattalakkhana Sutta sẽ làm tăng truởng vững chắc kho 
báu niềm tin của tất cả quý vị độc giả và đem nhiều lợi ích 
đến quý vị. 

u Teiktha, 
(Wetlet Masoyein Sayadaw) 
Do u Min Swe (Min Kyaw Thu) dịch. 


^ Theo phong tục, con nhỏ xuất gia, sống đời tu sĩ để hổi hướng phước báu 
cho cha mẹ. 



[ 1 ] 

THÂN 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
bậc ứng Cúng, đấng Chánh Biến Tri, 

Tất cả những giáo lý hay những tín ngưỡng ngoài Phật 
Giáo đều nằm trong hạng những giáo thuyết tin tưởng vào 
một bản ngã trường tồn, attã. Họ chủ trưong rằng có cái gì 
như một linh hồn, một thực thế sống , thật sự nằm bên trong 
tất cả chúng sanh. 

Giữa một thế gian vững vàng tin chắc vào ý niệm về 
bản ngã hay linh hồn trường cửu, Đức Phật tuyên ngôn rằng 
“Httã, linh hồn hay thực thể sống^, không phải là thực tại; đó 
chỉ là ngôn từ chế định (tục đế). Trong ý nghĩa cùng tột (chân 
đế) thật sự chỉ có luồng trôi chảy liên tục của tiến trình sắc và 
danh, những hiện tượng vô ngã“. 

Điều cốt yếu là cần phải thấu hiểu rõ ràng và tường tận 
lý vô ngã, anattã, do Đức Phật giáo truyền. Trước tiên Ngài đề 
cập rộng rãi đến Bốn Chân Lý Thâm Diệu (Tứ Diệu Đe) trong 


' Thực thể sống: được phiên dịch từ Anh ngữ “livmg entity” 



44 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


bài kinh Dhammacakka Sutta, Chuyển Pháp Luân. BChi giảng 
kinh Hemavata Sutta, Ngài nhắc ữở lại và dạy rằng “với sự 
khởi sanh của lục căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) cũng có 
một thế gian, một chúng sanh, phát khởi“. Rồi Đức Phật trình 

bày cặn kẽ và rõ ràng lý thuyết vô ngã trong Anattalakkhana 
Sutta, Kinh Vô Ngã Tuớng. 


Phần Nhập Đề Bài Kinh 

Trong Kinh Điến PãỊi, phẩm Khandhavagga, của bộ 
Samyutta Nỉkãya, Tạp A Hàm, phần nhập đề bài Kinh Vô 
Ngã Tuớng đuợc các vị Truởng Lão ghi chép nhu sau nhân 
kỳ Kết Tập Tam Tạng Lần Đầu Tiên: 

Evamme sutarii, Ekaih samayam Bhagavã 
Bãrãnasiyaih viharati Isipatane Migadãye, Tatra kho 
bhagavã pancavaggiye bhikkhũ ãmantesi, “Bhikkhavo“ 
ti, “Bhadante“ ti te bhikkhũ Bhagavato paccassosurii, 
Bhagavã etadavoca, 

“Tôi, Ẵnanda, có nghe như vầy“, Đức Ẫnanda bắt 
đầu, “Vào một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự trong khu vườn Lộc 
Uyến tạiIsipatana, gần thành Varanasỉ". 

Bài kinh Dhammacakka Sutta, Chuyến Pháp Luân, đuợc 
giáo truyền vào đêm trăng tròn tháng Bảy D.L. trước đây^ 
2,552 năm. Vào lúc bấy giờ thính giả chỉ có nhỏm Năm Đạo 


^ Tức trước năm mà Ngài Tác Giả thuyết thòi Pháp nầy. 



PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


45 


Sĩ\ Ngài KoụdaMa (Kiều Trần Như) chứng đắc tầng Tuệ 
Giác Cao Siêu Đầu Tiên và trở nên vị Thảnh Nhập Lưu, 
Sotãpanna, hay Tu Đà Hườn. Đã thấm nhuần Giáo Pháp đầy 
đủ, với niềm tin kiên cố bất thối chuyến nơi Giáo Huấn của 
Đức Phật, Ngài xin thọ lễ xuất gia với Phật và gia nhập vào 
Giáo Hội Tăng Già {Sahgha). 

Bốn vị đạo sĩ còn lại, các Ngài Vappa, Bhaddhiya, 
Mahãnãma và Assaji chưa thành tựu Tuệ Giác Cao Siêu. Vì 
lẽ ấy Đức Thế Tôn khuyến khích nên tích cực chuyên cần 
thực hành Giáo Pháp (Dhamma) dưới sự hướng dẫn của chính 
Ngài. Các vị đạo sĩ ở luôn một chỗ, không ra ngoài dầu là để 
đi bát. Chính Đức Thế Tôn cũng ở lại tại nơi đế sách tấn và 
theo dõi sự tiến bộ của các vị hành giả, giúp tháo gỡ các gút 
mắt, vượt qua mọi chướng ngại, và loại trừ những ô nhiễm có 
thể phát sanh trong khi hành thiền. Như thế ấy, do nhờ được 
chính Đức Thế Tôn dạy dỗ và hướng dẫn, Ngài Vappa thành 
tựu Đạo và Quả trong ngày đầu sau đêm trăng ữòn tháng Bảy 
D.L., Ngài Bhaddiya trong ngày thứ nhì, Ngài Mahãnãma 
trong ngày thứ ba và trong ngày thứ tư Ngài Assaji chứng đắc 
Tuệ Giác Cao Siêu. Tất cả bốn vị đều trở thành bậc Thảnh Tu 
Đà Hườn. 

Sư đã dài dòng đề cập đến những sự chứng ngộ nay trong 
đoạn cuối của bài giảng về Kinh Chuyến Pháp Luân 

' “Nhóm Năm Đạo Sĩ“ tức năm vị đạo sĩ thường được gọi là năm anh em 
Kiều Trần Như, tmớc đó đã có theo tu vói Bồ Tát frong khi Ngài thực hành 
pháp tu khố hạnh, về sau, năm vị nay là năm ngưòi đầu tiên frong cảnh ngưòi 
được nghe Ngài giảng Bài Pháp Đầu Tiên và frở thành năm vị đệ tử đau tiên 
của Đức Phật. 



KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


46 

(phammaccakka SuttaỴ. Lúc ấy Sư nói rằng ngoại trừ Ngài 
KondaMa, bốn vị kia chưa đủ thuần thục tinh luyện để thành 
tựu Tuệ Giác Cao Siêu liền tức khắc sau khi nghe thời Pháp, 
mà còn phải tích cực chuyên cần tu niệm thêm. Vì lẽ ấy Đức 
Bốn Sư luôn luôn ở bên cạnh để đôn đốc các vị tận lực thực 
hành Giáo Pháp. Đe cập đến sự kiện nay Sư muốn đề cao 
cảnh giác những vị hành giả bị các học thuyết vô trách nhiệm 
dẫn dắt sai lầm, tin rằng có thể chứng đắc tầng Thảnh Nhập 
Lưu chỉ bằng cách nghe thuyết giảng một thời Pháp, không 
cần phải mất nhiều công phu tinh tấn hành thiền Minh Sát. 

Các Bản Chú Giải ghi rằng sau khi tất cả năm vị đạo sĩ đã 
thành tựu tầng Thảnh Nhập Lưu và xuất gia, thọ giới tỳ khưu, 
trở thành Hội Viên của Giáo Hội Tăng Già, Đức Phật thuyết 
giảng thời Pháp Anattalakkhana Sutta, Kinh Vô Ngã Tướng, 
ữong ngày thứ Năm sau đêm trăng tròn tháng Bảy D.L. 

Như vậy, khi Đức Ãnanda tuyên ngôn “Vào một thuở 
nọ“, thì “thuở“ ấy là ngày thứ 5 sau đêm trăng tròn tháng Bảy, 
trong khi Đức Thế Tôn ngự trong vườn nai (Lộc Uyển) gần 
thành phố Varanasi. 

Vào lúc bấy giờ, khi Đức Thế Tôn ngự tại Lộc Uyển, 
trong thành Varanasi, Ngài mở lời kêu gọi Nhóm Năm Vị 
Tỳ BChưu, “Nầy chư Tỳ Khưu“ và Nhóm Năm Vị Sư trả lời, 
“Bạch Đức Thế Tôn“. Rồi Đức Thế Tôn truyền dạy; 

' Xem The Great Discoưrse on Tuming of the Wheel of Dhamma, do tác giả 
Ngài Mahasi Sayadavv, bản dịch của u Ko Lay; Buddhadhamma Poundation 
ấn hành. 



PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


47 


Lòi Dạy Của Đức Phật: Bắt Đầu Bài Kinh 

Rũpaiii bhỉkkhave anattã. Rũpaũca hỉdam bhikkhave 
attã abhavissa nayidam rũpam ãbãdhãya samvatteya; 
labbhetha ca rũpe evam me rũpam hotu, evam me rũpam 
mã ahosĩti. 

“Nầy chư tỳ khưu, cơ thế vật chất không phải là tự ngã, 
lỉnh hồn thường còn, hay thực thế sống. “ 

Thông thường người ta xem chính mình và những người 
khác là những thực thể sống, mỗi thực thể sống nầy có một 
linh hồn, hay tự ngã, được gọi trong tiếng PãỊi là attã, tương 
đương với danh từ Sanskrit ãtman. Attã cũng được biết là 
jĩva, sự sống, như vậy attã hàm xúc khái niệm về sự sống, 
sinh lực, linh hồn, hay thực thể sống, ôm ấp ý niệm tin tưởng 
rằng có một linh hồn hay một thực thể sống bên trong con 
người được biết là một khái niệm sai lầm, hay tà kiến về tự 
ngã (attãdựthi). Người thế gian bình thường bị dính kẹt trong 
tà kiến về tự ngã nay; sự khác biệt giữa người nay với người 
kia chỉ là tình trạng dính mắc ấy chặt chẽ và hiến hiện như thế 
nào, nhiều hay ít. 

Người hành thiền Minh Sát, vipassanã, đã phát triển 
quan kiến của mình về tiến trình danh và sắc với tuệ minh sát 
sắc bén và đã suy niệm về sự kiện không có một tự ngã, một 
cái “ta“, hay thực thế sống, đã vượt thoát ra khỏi tình trạng 
dính mắc vào ý niệm sai lầm về tự ngã, nhưng chỉ thoát khỏi 
như vậy trong thời gian ghi nhận sự khởi sanh và hoại diệt 
của danh và sắc (tức trong khi hành thiền). Thế thường, khái 


48 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


niệm sai lầm về tự ngã ấy chưa dứt khoát chấm dứt mà sẽ còn 
trở đi trở lại. 

Nhằm loại trừ khái niệm sai lầm về tự ngã và làm sáng 
tỏ rằng không có cái gì như linh hồn hay thực thể sống trong 
danh và sắc, dầu ở bên trong thân ta hay trong thân ai khác, 
Đức Thế Tôn bắt đầu bài kinh với lời tuyên ngôn: "'Rũpam 
bhikkhave anattã: Này chư tỳ khưu, rũpa, sắc không phải tự 
ngã, linh hồn hay thực thể song“. 


Lầm Tưởng Thân Là Tự Ngã 

Cơ thể vật chất nầy mà ta quan niệm sai lầm là tự ngã, 
vốn thật là gì? Những đặc tính vật chất sau đây họp thành nền 
tảng của hình thể vật chất: phần nhạy của mắt làm cho ta thấy 
đối tượng; phần nhạy của tai làm cho ta nghe âm thanh; phần 
nhạy của mũi làm cho ta biết mùi; phần nhạy của lưỡi làm cho 
ta hay biết vị; phần nhạy của thân làm cho ta cảm giác sự xúc 
chạm; “ý căn“ {hadãya vatthu), là căn môn của thức; và đặc 
tính vật chất của mạng căn hay sinh lực. 

Neu thận trọng quán sát ta thấy rằng nhãn thức khởi sanh 
(tức có sự thấy) vì có phần nhạy của mắt, và với nhãn thức, 
phát khởi khái niệm về một thực thế sống hay tự ngã. Cùng 
thế ấy, vì có phần nhạy của tai, mũi, lưỡi, và thân ta có nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức, và thân thức. Ý căn, căn môn của 
thức do đó có những tư tưởng và sự suy tư đưa đến ý niệm về 
một cái “ta“, tự ngã, hay thực thể sống. Mạng căn là sinh lực 
khơi động sinh khí vào cơ thế vật chất và bảo trì không đế cho 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


49 


Cơ thể vật chất hư hoại và tan rã. Mạng căn nầy chỉ là đặc tính 
của sắc, phần vật chất, mà người đời thường lầm tưởng là linh 
hồn, một thực thể sống. 

Neu không có phần nhạy của các giác quan thì không có 
gì để lầm hiểu là linh hồn hay thực thế sống. Chẳng hạn như 
ta thử quan sát một tượng người bằng gỗ, nhìn vào giống hệt 
một người nhưng không có giác quan nào làm khởi phát sự 
hay biết. Ta không bao giờ có thể lầm hiểu đó là một chúng 
sanh có linh hồn hay một thực thế sống. Cùng thế ấy trong 
một xác chết ta sẽ không bao giờ lầm tưởng là có một linh hồn 
hay một thực thể sống trong đó bởi vì các giác quan không 
có phần nhạy. Khi phần nhạy hiện hữu thì những chuyến hóa 
của sắc, những đặc tính phụ thuộc và đồng thời phát sanh 
cùng sắc pháp, những đặc tính nhạy của sắc pháp như mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân — sự tiếp chạm của những nguyên tố đất 
(pathavĩ), lửa {tejo), gió {vãyo), đặc tính lỏng và làm dính liền 
của nguyên tố nước (ãpo), cùng với tánh nam hay tánh nữ của 
sắc pháp' cũng được khái niệm lầm lạc là có một tự ngã. 

Những đặc tính của sắc như sự thấy, sự nghe, sự ngửi, 
đồng phát sanh với những phần nhạy của mắt, tai và mũi cũng 
được quan niệm sai lầm là có một linh hồn hay một thực thể 
sống: tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi. Tóm tắt, toàn thể thế gian 
vật chất đồng thời hiện hữu với phần nhạy của sự hay biết 
được lầm xem là một thực thế sống, một linh hồn. 

' Lời người dịch: Xin xem Vi Diệu Pháp Toát Yeu, bản dịch quyến A 
Manual of Abhidhamma, của tác giả cố Đại Đức Nãrada, chuông VI, từ 
hang 339 frở lên. 



50 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Trong ngôn ngữ thông thường cũng vậy, thân nầy — tức 
sự kết họp của những đặc tính vật chất — được nói là tôi, tự 
ngã. Nói như vậy không sai lầm, mà thích họp với sự hiếu 
biết chế định của thế gian (tục đế), nhưng nhìn theo quan 
điểm cùng tột, hay thực tại tuyệt đối (chân đế), thì không 
có gì của cơ thể vật chất nầy là tự ngã. Nó chỉ là những uẩn, 
tức sự kết hợp những đặc tính của sắc. Vì lẽ ấy Đức Thế Tôn 
tuyên ngôn một cách rõ ràng và minh tường rằng, “Mặc dầu 
thông thường người ta quan niệm rằng các uấn, hay các nhóm 
đặc tính của sắc là một chúng sanh, trong thực tế đó không 
phải là tự ngã mà chỉ giản dị là những hiện tượng vật lý“. 

Tuy nhiên, những người theo học thuyết chủ trương rằng 
thân nay là “ta“, là tự ngã của ta, sẽ nêu lên thắc mắc, “Tại sao 
thân nay không phải là tự ngã?“ 

Đức Thế Tôn cung ứng giải đáp như sau; 

Tại Sao Thân Này Không Phải Là Tự Ngã 

“Nầy chư Tỳ Khưu, nếu thân nầy là tự ngã, là chinh ta, 
ắt nó sẽ không có khuynh hướng làm cho ta đau khô hay sầu 
muộn, và ta phải có khả năng sai bảo, ‘Thân tôi phải như thế 
nay (tức phải ở trong những điều kiện tốt đẹp nhất); thân tôi 
phải không như thế kia (trong một tình trạng tồi tệ bi đát) Ta 
phải có thế ảnh hưởng đến thân như thế đó “. 

Neu thân nay là tự ngã, là chính ta, ắt nó không làm cho 
ta đau đớn, nhưng trong thực tế thân nay bắt buộc ta phải chịu 
đau khổ bằng nhiều cách. Nó không tồn tại trẻ trung và khoẻ 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


51 


mạnh, nó trở nên già nua, bệnh hoạn và chết. Neu không có 
thân ắt ta không bị đau khổ vì tóc bạc, răng long, lung khòm, 
tai điếc, mắt mờ, chân mỏi, gối dùn, tàn tật. Chính thân nay 
làm cho ta chịu đau khổ. 

Lại nữa, bởi có thân nên ta phải chịu đau đớn: đau mắt, 
đau tai, đau răng, đau lưng, đau bụng, phải chịu nóng, chịu 
lạnh, chịu đau và chịu nhức, và những chứng bệnh máu, bệnh 
da, bệnh bao tử và bọng đái. Những chứng bệnh nay phát 
sanh bởi vì có thân. Bởi có thân nên chúng ta đau khố vì đói, 
vì khát, vì bị muỗi mòng và những loại rắn rít v.v... chích cắn. 
Cũng vì có thân nên ta đau khố khi ở trong những cảnh giới 
bất hạnh. Tóm tắt, chúng ta phải chịu những hoàn cảnh đau 
đớn và sầu khổ cũng vì có thân. Cũng do nơi thân nên trong 
kiếp sống làm người ta phải chịu những hiện tượng như chết 
chóc. Khi những thành phần của sắc pháp trong thân biến 
chuyển, suy đồi và hư hoại thì cái chết đến. Có thể nói rằng 
cơ thể vật chất nay làm cho ta đau khổ vì nó hoại diệt. 

Như vậy ta có thể suy gẫm rằng nếu cơ thể vật chất nầy 
thật sự là chính ta ắt nó không làm cho ta đau khổ vì già, 
bệnh và chết. Ta có thể làm cho người khác đau khổ nhưng sẽ 
không làm cho chính mình đau khố. Neu thân nay là chính nó 
ắt nó sẽ không làm cho nó đau khổ vì già nua, bệnh hoạn v.v... 

Lại nữa, dầu trước khi bắt đầu già, bệnh và chết, thân 
nay cũng không ngớt gây cho ta đủ loại sầu muộn dưới nhiều 
hình thức. Mặc dầu còn trẻ trung, tương đối cường tráng và 
dồi dào sức khoẻ, ta cũng không thể ở yên không động đậy 
một thời gian lâu dài trong một tư thế như ngồi, đứng, hay đi. 


52 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Phải luôn luôn xoay trở, luôn luôn cử động. Tất cả chúng ta 
đều biết rằng ở yên lâu dài trong một oai nghi là khó nhu thế 
nào. Chúng ta biết rằng ngồi yên trong nửa giờ hay một giờ 
không cử động, hoặc nằm yên trong hai hoặc ba tiếng đồng 
hồ mà không nhúc nhích là khó nhu thế nào. Ta phải thuờng 
xuyên thay đối tu thế vì sẽ cảm nghe đau nhức hay bực bội 
ở chân sau một thời gian ở yên không cử động. Tất cả những 
trạng thái khó chịu ấy khỏi sanh vì cơ thế vật chất nay; nói 
cách khác chính cái thân nay làm cho ta khó chịu. 

Vậy, ta có thể suy tu rằng nếu thân nầy là chính ta, là tự 
ngã của ta, ắt nó không gây đau khổ cho ta nhu vậy. 

Lại nữa, nếu thân nay là chính ta thì ta phải có thế sai 
bảo, “Thân phải nhu thế nầy, thân phải không nhu thế kia“. 
Tất cả chúng sanh đều muốn thấy thân mình luôn luôn khoẻ 
mạnh và trẻ trung cuờng tráng, không già nua, không bệnh 
hoạn, và không chết. Nhung cơ thế vật chất nay không bao 
giờ vâng lời, nó từ chối, không làm theo ý ta muốn. Thời xuân 
xanh son trẻ vững buớc đi dần đến tuổi già, sức cuờng tráng 
khoẻ mạnh từ từ giảm sút, suy đồi, và đua dần đến bệnh hoạn, 
rồi sau cùng đến bại hoại và chết. 

Neu thân nay là chính ta nó sẽ không gây đau khổ cho 
ta và nó phải vâng theo ý muốn của ta. Trong khi nguời khác 
có thế không tùng phục vâng lời ta thì ít ra thân nay — tức 
chính ta — phải làm theo ý muốn của ta vì nó là chính ta. 
Nhung thực tế không phải vậy. Điều nay cho thấy rằng thân 
nay không phải là tự ngã, là chính ta. Vì lẽ ấy nó triền miên 
gây đau khổ cho ta và không nằm duới quyền kiểm soát của 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


53 


ta. Đức Thế Tôn tiếp tục giải thích sự kiện nầy như sau: 

Yasmã ca kho, bhikkhave, rũpaiii anattã, tasmã 
rũpam ãbãdhãya samvattati, na ca labbhati rũpe evam 
me rũpam hotu, evam me rũpam mã ahosĩ‘ti. 

“Nầy chư Tỳ Khưu, trong thực tế thân nầy không phải 
là ta. Vì không phải là ta nên nó có khuynh hướng làm cho ta 
đau khô và sâu muộn, và ta không thê sai bảo thân, ‘Hãy như 
thế nay, hãy không phải như thế kia Ta không thế gieo ảnh 
hưởng và điêu khiên thân như vậy 

Jĩva Attã Và Parama Attã 

Những người tin theo chủ thuyết có tự ngã nói rằng có 
hai loại bản ngã; jĩva attã và parama attã. Theo những người 
nay mỗi cá nhân được cấu tạo, người, trời {deva), hay thú đều 
có một tự ngã, một linh hồn hay thể chất gọi là jĩva attã, kh ởi 
nguyên của đời sống. Khởi nguyên của đời sống ấy thường 
được tin tưởng là do Thần Linh Tạo Hóa sáng tạo, và vài giáo 
thuyết chủ trương rằng những khởi nguyên đời sống cá nhân 
ấy, hay tiểu hồn, là một phần nhỏ của attã to lớn (đại hồn) và 
xuất phát từ đại hồn của đấng Thần Linh. 

Parama attã là “Đại Ngã“, hay “Đại Hon“, của đấng 
Thần Linh Tạo Hóa, người tạo nên thế gian cùng với tất cả 
những sinh vật. Theo vài người thì “Đại Hon“ ấy thấm nhuần 
toàn thể thế gian, nhưng có những người khác chủ trương rằng 
đấng Thần Linh Tạo Hóa ngự ữên một Cảnh Trời. Những ý 
niệm về tiểu hồn và Đại Hồn dĩ nhiên là giả thuyết. Không ai 


54 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


đã gặp hay đã thấy vị Thần Linh hiện thân của Đại Hồn. Niềm 
tin nơi sự hiện hữu của một Thần Linh, một đấng Tạo Hóa 
tạo nên muôn loài vạn vật, đã có truớc khi Đức Phật chứng 
đắc Đạo Quả Phật. Niềm tin nay rõ ràng xuất nguyên từ câu 
chuyện vị Phạm Thiên Baka. 

Vào một thời nọ, Đức Thế Tôn ngự đến cảnh giới Phạm 
Thiên đế rọi sáng niềm tin sai lầm của Đức Phạm Thiên Baka. 
Khi Đức Phật đến thì Phạm Thiên Baka đón mừng và tán 
duơng, “Tôi xin tôn kính chào mừng Đức Gotama, Ngài đến 
đây là một điều rất tốt mặc dầu đã muộn màng. Cảnh giới 
Phạm Thiên nầy là thuờng còn, là ổn định vững bền, vĩnh cửu 
truờng tồn, toàn hảo trên mọi phuơng diện. Và ở đây không 
có nguời chết hay viên tịch, qua đời.“ 

Đáp lời tuyên ngôn nay Đức Thế Tôn sửa sai vị Phạm 
Thiên Baka nhu sau, “Nầy chu Phạm Thiên! Phạm Thiên 
Baka quả thật lầm lạc. Trong trạng thái lầm lạc si mê, Phạm 
Thiên Baka mô tả cảnh giới vô thuờng của mình là thuờng 
còn và ổn định.“ Vào lúc ấy một vị Phạm Thiên tùy tùng của 
Đức Phạm Thiên Baka phẫn nộ trả lời, “Nầy Đức Gotama, 
không nên nói nghịch với Phạm Thiên Baka, không nên sửa 
sai Ngài. Đức Phạm Thiên Baka là vị Đại Phạm Thiên, là vị 
lãnh đạo của chu Phạm Thiên, Nguời Chinh Phục Tất Cả, 
Nguời Không Thể Chiến Bại, bậc Toàn Giác, Toàn Tri, thấy 
và hiểu biết tất cả; Ngài có nhiều oai lực và cầm quyền tối 
thuợng trên tất cả tạo vật; Ngài là nguời tạo nên thế gian, 
nguời sáng tạo toàn thể thế gian, là bậc Thảnh cao thuợng 
hơn tất cả; Ngài định đoạt số phận của mọi nguời — vua chúa, 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


55 


Phạm Thiên, người, Trời, và thủ — những địa vị trong thế 
gian; Ngài thành tựu mọi chứng đắc, là Cha của tất cả chúng 
sanh trong quá khứ và vị lai!“ Vị Phạm Thiên ca tụng những 
phẩm hạnh của Phạm Thiên Baka như thế. 

Trong kinh Bmhmajãỉa Sutta, Phạm Võng, khi giải thích 
căn nguyên của tà kiến thường còn (thường kiến), Đức Phật 
thuật lại một câu chuyện tương tự về Phạm Thiên. 

Căn Nguyên Của Niềm Tin Có Tạo Hóa 

Theo bài kinh nay, khi một hệ thống thế gian trôi qua, 
vào một lúc sau đó một hệ thống thế gian mới sẽ bắt đầu vận 
chuyển đến. Vị Phạm Thiên của hệ thống thế gian trước xuất 
hiện và nghĩ: ‘Ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Người 
Chinh Phục Không Thể Chiến Bại, bậc Toàn Giác, Toàn Tri, 
là Chúa, là người Làm Ra, người Tạo Nên, bậc Thảnh Cao 
Thượng Hơn Tất Cả, là người Định Đoạt số Phận của tất cả, 
người đã thành tựu mọi chứng đắc, là Cha của tất cả chúng 
sanh trong quá khứ và vị lai“. 

Những vị Phạm Thiên đến sau cũng nghĩ rằng mình là vị 
Đại Phạm Thiên. Trong số những vị Phạm Thiên đã viên tịch 
từ cảnh giới Phạm Thiên và tái sanh vào cảnh người, có vài vị 
còn có thế hồi nhớ kiếp sống của mình trong cảnh Phạm Thiên. 
Những vị nay bạo dạn quả quyết rằng “Đại Phạm Thiên tạo 
chúng sanh trong thế gian. Chính vị Tạo Hóa, vị Đại Phạm 
Thiên, là thường còn, vĩnh viển trường tồn; nhưng những tạo 
vật mà Ngài đã tạo nên thì không thường còn, họ phải qua 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


56 

đời, chết. “Những người nghe lời bạo dạn được tuyên ngôn 
xuyên qua kinh nghiệm bản thân ấy, sẵn sàng tin tưởng và 
chấp nhận. Đức Thế Tôn giải thích rằng đó là nguyên do vì 
sao có ý niệm rằng “chỉ có vị Tạo Hóa, người tạo nên sự vật, 
là thường còn“. 

Từ những đoạn vừa trích dẫn trên ta có thế phỏng đoán 
rằng cái được gọi là Đấng Thượng Đe, vị Thần Linh đã tạo 
nên tất cả chúng sanh, vị Tạo Hóa được nói là ở trên một 
Cảnh Trời, có thể là vị Đại Phạm Thiên đã xuất hiện đầu tiên 
ở cảnh giới Phạm Thiên vào lúc so khai của hệ thống thế gian. 
Ta cũng có thể nói rằng parama attã, Đại Ngã, hay Đại Hồn, 
là tự ngã, cái “ta“ của vị Đại Phạm Thiên ấy. Lời dạy của Đức 
Phật cho thấy rõ ràng rằng parama attã, cái Đại Hồn ấy của 
vị Đại Phạm Thiên, trên căn bản là một với cái jĩva attã, tiểu 
hồn, của những chúng sanh khác; đó chỉ là luồng trôi chảy 
liên tục của tiến trình danh và sắc được khái niệm một cách 
sai lầm. Trong thực tế không có gì như tự ngã, một cái “ta“ 
hay một linh hồn vĩnh cửu trường tồn, ngoài hiện tượng tâm- 
vật lý; đó chỉ là một giả thuyết do trí tưởng tượng tạo nên. 

Lại nữa, những đặc tính tâm-vật lý của vị Đại Phạm 
Thiên cũng như đặc tính tâm-vật lý của các chúng sanh khác, 
đều nằm trong định luật vô thường. Khi tuổi thọ khô cạn thì vị 
Đại Phạm Thiên cũng phải đối diện với cái chết và tịch diệt. 
Trong thực tế vị Đại Phạm Thiên không thể viên mãn thành 
tựu tất cả những gì mình muốn; Ngài không thể bảo trì những 
đặc tính vật lý của thân theo ý muốn. Do đó, thân của vị Đại 
Phạm Thiên cũng là vô ngã, anattã. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


57 


Luyến Ái Bám Vào Tự Ngã 

Thông thường người ta tin tưởng mạnh mẽ rằng mỗi cá 
nhân có một linh hồn, một thực thế sống, tồn tại suốt trọn 
cuộc đời. Đó là quan điếm của những người theo giáo thuyết 
đoạn kiến, chủ trưong rằng sau khi chết thì không còn gì, chết 
là hết. Những người tin theo thuyết thường kiến thì trái lại, tin 
rằng linh hồn của mỗi cá nhân là bất diệt, sẽ không bị tiêu diệt 
sau khi chết mà sẽ sống trong những cơ thể mới. 

Đối với người theo thuyết thường kiến, thân nay do hai 
thành phần cấu hợp: cơ thế thô kịch và cơ thế vi tế. Vào lúc 
cuối cùng của kiếp sống, cơ thể thô kịch bị tiêu diệt nhưng cơ 
thể vi tế thì bỏ xác chết nầy nhập vào một thân mới, và như 
vậy không bao giờ tiêu diệt mà sống vĩnh viễn đời đời. Quan 
điếm thường kiến nay được trích dẫn nguyên văn, trọn vẹn và 
đầy đủ trong Phụ Chú Giải (tức chú giải của Bản Chú Giải) 
sách Thanh Tịnh Đạo {Visuddhimagga). 

Sư mô tả với đầy đủ chi tiết những niềm tin khác nhau về 
một tự ngã, và tự ngã ấy xuất nguyên như thế nào, nhằm mục 
đích trình bày một cách rõ ràng hơn ý niệm vô ngã {anattã). 
Trong những người tự xưng là Phật tử, có nhiều vị còn thật 
sự tin vào sự hiện hữu của một linh hồn thường còn, một 
thực thế đơn thuần nguyên vẹn, hay thực thể sống, mặc dầu 
họ không nói nhiều về niềm tin nay. Họ tin rằng vào lúc lâm 
chung sự sống tách rời cái thân chết qua đường lỗ mũi hay 
miệng. Khi được thọ thai, sự sống ấy cũng nhập vào thai bào 
xuyên qua mũi, miệng, hay bụng của bà mẹ. Và từ khi được 
sanh ra chí đến lúc chết, sự sống ấy bám sát dính liền theo cơ 


5« 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


thể mới nầy. Tất cả những quan điểm trên đều liên quan đến 
niềm tin có một linh hồn nguyên vẹn, một thực thế sống. 

Trong thực tế, cái chết chỉ là sự chấm dứt của tiến trình 
tâm-vật lý, sự không-phát-sanh trở lại của tiến trình tâm-vật lý 
sau khi “tử tâm“ chấm dứt. Không có gì như một linh hồn hay 
một thực thể sống ra đi. Một trở thành mới (tức chúng sanh 
mới) có nghĩa là sự phát sanh của một tâm thức mới ở một nơi 
mới cùng với nền tảng vật lý mà thức ấy dựa vào. Vừa trước 
khi tử tâm chấm dứt vào lúc lâm chung, thức bám vào một 
ữong ba; hoặc kamma, nghiệp, kamma nimỉtta, biểu tượng của 
nghiệp, hoặc gatỉ nỉmỉtta, biếu tượng lâm chung, tức dấu hiệu 
của kiếp sống sắp đến'. Do những đối tượng ấy trợ duyên 
(bám sát vào khoảnh khắc cuối cùng của chập tử tâm), một 
chập thức mới phát sanh ở một nơi mới trong một kiếp sống 
mới. Đây là thức-tái-sanh hay thức-nối-liền, vì đây là chập 
tâm nối liền giữa hai kiếp sống — kiếp trước và kiếp sau. 

Khi thức-nối-liền chấm dứt, liền sau đó là những chập 
tâm của luồng hộ kiếp (bhavahga) tiếp tục trọn suốt kiếp 
sống, thích ứng với nghiệp lực đã tạo. Khi có trần cảnh xuất 
hiện ở các căn môn như hình sắc hay âm thanh chang hạn, thì 
tùy trường hợp, chập bhavanga được nhãn thức hay nhĩ thức 
thay thế. Sự phát sanh của tâm thức mới trong một kiếp sống 
mới do nghiệp, kamma, của kiếp sống quá khứ trợ duyên. 
Một cách chế định, hiện tượng nầy được gọi là chuyển sinh từ 
kiếp trước sang kiếp sau, nhưng trong thực tế không có một 

' Lòi ngưòi dịch: Xem sách Vĩ Diệu Pháp Toát Yeu, tác giả Đ.Đ. Nãrada, 
chương V, trang 321-322. 



PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


59 


linh hồn hay thực thế sống di chuyến từ kiếp nầy sang kiếp 
khác. Trong ngôn ngữ thông thường, theo tập tục trong dân 
gian, người ta gọi là đầu thai, thay vì là tái sanh. 

Có những người không thế nắm vững khái niệm vô ngã 
bởi vì họ không thông hiểu rành rẽ thuyết chủ trương có tự 
ngã, hay một cái “ta“, như được giải thích ở phần trên. Họ 
nghĩ rằng nếu người kia thấy hình thể của một vật tức là bám 
vào tự ngã, là cảm nhận cái ta của mình. Thí dụ như để nhận 
ra cái cây là một cái cây, viên đá là một viên đá, cái nhà là một 
cái nhà, hay ngôi chùa là một ngôi chùa thì theo họ đó là bám 
vào tự ngã: “tôi thấy“. 

Theo quan điểm của họ, chân lý vô ngã chỉ rõ ràng được 
nhận thức khi ta đã vượt qua khỏi khái niệm về hình thế và thay 
vào đó là sự cảm nhận sự vật qua chân lý cùng tột, chân đế. 

Trong thực tế, chỉ nhận thức suông hìn h thể là hìn h thể thì sẽ 
không dẫn đái sự bám níu vào tự ngã. Mà không còn nhận thức hìn h 
thể nữa cũng không có nghĩa là tuệ giác về lý vô ngã đã phát sanh, đã 
được thiết lập. Nhận ra những vật vô tri vô giác như cây cối, đá sỏi, 
nhà cửa hay chùa chiền không phải là bám níu vào lý thuyết tự ngã, 
bám vào niềm tín có tự ngã, đó chỉ là sự hiểu biết theo khái niệm chế 
định, tục đế. 

Người dính mắc trong niềm tin có sự hiện hữu của một 
tự ngã giả định rằng có một tự ngã, một linh hồn thường còn 
cố hữu dính liền theo chúng sanh hữu giác. Khi ta giả định 
chính mình là một linh hồn đang sống và những người khác 
cũng là những linh hồn, những thực thể sống, thì đó là luyến 


Ổo 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


ái bám níu vào niềm tin về tự ngã. Những vị Phạm Thiên 
trong cảnh vô sắc giới {arũpa), vì không có co thể vật chất, 
không tự thấy mình theo chân lý chế định, nhưng các vị Phạm 
Thiên chưa được giác ngộ chưa thoát ra khỏi ảo kiến về tự 
ngã. Chỉ khi nào đã vượt qua khỏi niềm tin về sự hiện hữu của 
một tự ngã, thân của chính ta và thân của người khác được 
nhận thức chỉ là những hiện tượng tâm-vật lý, tuệ giác về lý 
vô ngã mới khởi sanh, và điều chánh yếu là nên trau gioi và 
phát triển sự hiểu biết thật sự ấy. 


Bốn Loại Luyến Ái Bám Níu Vào Tự Ngã 

Có bốn loại bám níu khỏi sanh từ niềm tín tự ngã: 

1. Sãmi attã, chấp thủ vào “tự ngã kiểm soát“: tin tưởng 
rằng có một cái ta, một thực thể sống hay một linh hồn bên 
trong cơ thế vật chất, thống trị, chi phối và điều khiển mọi ý 
muốn và hành động, và chính cái linh hồn sống ấy đi, đứng, 
ngồi xuống, ngủ và nói, mỗi khi muốn. 

Đức Thế Tôn dạy bài Kinh Vô Ngã Tướng, 
Anattalakkhana Sutta, đặc biệt đế loại trừ sự bám níu vào cái 
“tự ngã kiểm soát“, sãmi attã này. Giờ đây, vì thời Pháp này 
được thuyết giảng cho “Nhóm Năm Đạo sr‘ mà trước đó đã 
chứng đắc Đạo Quả Nhập Lưu, có thể nào ta còn thắc mắc tự 
hỏi vậy một vị Tu Đà Hườn còn bám níu vào tự ngã, hay cái 
“ta“ nữa không? 

Đen tầng Nhập Lưu vị Thảnh Tu Đà Hườn đã hoàn toàn 
tận diệt ba thằng thúc: thân kiến (sakkãyaditthi), hoài nghi 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


6 i 


(vicikicchđ), và giới cấm thủ {sĩlabbataparãmãsa). Nhưng 
Ngài chưa thoát hắn ra khỏi thằng thúc ngã mạn {asmi-mãnay 
, tức hãnh diện với cái ngã của mình và so sánh với cái ngã 
của người khác. Hãnh diện với tài giỏi hay địa vị của mình, 
“tôi có khả năng làm việc ấy, tôi là thánh nhân“ — là ngã mạn. 
(Hãnh diện của vị Tu Đà Hườn chỉ liên quan đến đặc tánh và 
phấm hạnh thật sự của mình, không phải giả dối hãnh diện 
với những đặc tính và phẩm hạnh mà chính mình không có, 
và tự so sánh với ai khác.) Như vậy, vị thánh Nhập Lưu còn 
phải tiếp tục hành thiền minh sát để tận diệt thằng thúc ngã 
mạn. Khi tuệ minh sát (ỵipassanãnãna) được tích cực trau 
dồi và phát triển, thằng thúc ngã mạn dần dần được tháo gỡ 
và tuần tự được loại trừ bằng Tư Đà Hàm Đạo {Sakadãgami 
Magga, Nhất Lai Đạo); A Na Hàm Đạo {Anãgãmỉ Magga, 
Bất Lai Đạo) làm suy giảm thêm tâm sở ngã mạn, nhưng 
chỉ đến tầng Thảnh cuối cùng là A La Hán Đạo (Amhatta 
Magga) mới hoàn toàn tận diệt thằng thúc ngã mạn. Như vậy 
ta có thể xác định rằng Đức Thế Tôn thuyết giảng bài Kinh 
Vô Ngã Tướng {Anattalakkhana Sutta) nhằm giúp “Nhóm 
Năm Đạo Sĩ“ tận diệt thằng thúc ngã mạn. 

' Trích dẫn từ sách “Vi Diệu Pháp Toát Yếu“, tác giả E© Nărada: Khi chứng 
ngộ Niết Bàn lần đầu tiên vị hành giả được gọi là Sotăpanna, Tu Đà Hườn, hay 
Nhập Lưu, nguôi lần đầu tiên bước vào dòng suối chảy đến Niết Bàn. Vị ấy 
không còn là phàm nhân (putthuijana) mà đã là Thánh Nhân, Ariya. Ngài đã 
cởi bỏ ba Thằng Thúc (Sathyojana, tức dây frói buộc cột chặt chúng sanh vào 
vòng luân hồi) là Thân Kiến (saklãya ditthi, ảo kiến về thân, xem là tự ngã của 
minh), Hoài Nghi (vicikicchă) và Giói cấm Thủ (shabbata parămăsa, tin tưởng 
vào những nghi thức và tế lễ lầm lạc). Muốn có thêm chi tiết xin đọc sách frên, 
trang 86-89. 



62 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


2. Nỉvasi atta, chấp ứiủ vào “tự ngã liên tục“: tin rằng có một 
thực thế sống thường trực nằm bên ừong thân mìn h . 

Phần đông người ta tin tưởng rằng thường xuyên có một linh 
hồn đơn thuần nguyên vẹn, hay một chúng sanh từ lúc sanh ra đến khi 
chết. Đó là nỉvãsĩ attã, sự bám níu vào một linh hồn, hay một tự ngã 
hên tục thường còn. Vài ngưòd chủ trương rằng sau khi chết thì không 
còn gì hết; đó là quan kiến lầm lạc gọi là đoạn kiến. Cữig có người 
lầm lạc tin tưởng vào thuyết thường kiến, cho rằng cái thực thế sống 
trong thân, hay hnh hồn, vẫn không tiêu diệt sau khi chết mà tiếp tục 
được chuyến qua, sống ừong một cái thân mới, ừong kiếp sống mới. 

E)ức Thế Tôn thuyết giảng bài Anattalakkhcma Sutta, Kinh Vô 
Ngã Tướng, nhằm loại trừ tình trạng bám níu vào tính ngã mạn, tức 
tận diệt, bứng nhố tận gốc rễ tính ngã mạn còn tiềm tàng bên ừong 
Nhóm Năm Đạo Sĩ và những vị Thảnh Nhân khác; và nhằm loại trừ 
hai quan kiấi lầm lạc (về thân kiến, sakkãyadỉtthỉ, và về sự bám níu 
vào nghi lễ và những nghi thức cúng tế sĩlabbata-parãmãsa), cừig 
vói tính ngã mạn của người thường ữong dân gian. Ngày nào còn 
bám vào một thực thể sống hay một linh hồn đơn thuần nguyên vẹn 
thì chứig ta còn tín tưởng rằng thân nay phải phục từig tùy thuộc theo 
quyền điều khiển của mình. Kinh Anattaỉakkhana, Vô Ngã Tướng, 
được thuyết giảng nhằm loại trừ cả hai, sự bám níu vào sãmi attã “tự 
ngã kiểm soát“ và nivãsa attã, sự bám níu vào “tự ngã hên tục“. Một 
khi sãmi attã, tự ngã kiếm soát, đã bị loại trừ thì tất cả các loại bám níu 
khác vào tự ngã và tà kiấi, đồng thòi cữig bị tận diệt. 

3. Kãraka attã, chấp thủ vào “tự ngã chủ động“: tin rằng có một 
thực thể sống, một linh hồn, ảrứi hưởng đến mọi hành động bằng 
thân, khấu hay ý. Chấp thủ vào tự ngã chủ động hên quan nhiều đấi 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


63 


sankharakkhandha, hành uẩn. Chúng ta sẽ ừở lại vód nhiều chi tiết khi 
đề cập đến ngũ uẩn. 

4. Vedaka attã, chấp thủ vào “tự ngã chứng nghiệm“; tin rằng 
c hín h tự ngã, hay hnh hồn nay cảm nhận những thọ cảm, thọ lạc hay 
thọ khổ. Hình thức chấp thủ nay hên quan đến vedanaìẻầandha, thọ 
uấn, mà chúng ta sẽ đề cập đến đầy đủ ừong chuơng tód. 

Đen đây phần sắc pháp là vô ngã - nói cách khác, sắc pháp, 
hay thân nay, không phải là tự ngã, hay một thực thế sống, một hnh 
hồn đơn thuần nguyên vẹn thường còn -- đã được giảng giải thích 
đáng, nhưng còn phần thực hành thiền minh sát, vipassanã, đưa đến 
sự thông suốt bản chất không thể kiểm soát của thân. 

Thân Quán Niệm Xứ 

Thiền Minh Sát, Vỉpassanã cốt yếu là suy niệm về 
upãdãnakkhandha, ngũ uấn thủ, sự chấp thủ vào ngũ uấn phát 
hiện vào lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm và suy tư. Tuy 
nhiên đối với vị hành giả còn sơ cơ ắt khó mà ghi nhận (niệm) 
kịp thời ngay vào lúc cảm thọ. Các vị ấy nên chỉ bắt đầu với 
một vài loại thọ nào nối bật hiến hiện nhất. Thí dụ như khi 
ngồi xuống, hành giả có thể gom tâm chăm chú vào tánh chất 
cứng rắn và giãn ra cưỡng lại của thân và ghi nhận “ngồi, 
ngoi“. Neu hành giả thấy hành như vậy là quá giản dị thì có 
thể ghi nhận thêm “ngồi, đụng; ngồi, đụng“. Nhưng ghi nhận 
cái bụng phồng lên và xẹp xuống thì dễ hơn. Vậy, chuyên chú 
ghi nhận “phong“ khi bụng phồng lên, và “xẹp“ khi bụng xẹp 
xuống ta sẽ bắt đầu nhận thấy rõ ràng những trạng thái của 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Ố4 

bụng từ từ trở nên cứng rắn, giãn ra, phồng lên, rồi giảm bớt 
căng, và xẹp xuống. Đó là những đặc tính, cơ năng và nguyên 
nhân kế cận của nguyên tố gió vãyo dhãtu. Ghi nhận và suy 
niệm như thế là theo đúng sách Vỉsuddhỉmagga, Thanh Tịnh 
Đạo. Sách nay dạy rằng “bản chất của những hiện tượng vật 
lý và tâm linh phải được thông suốt bằng cách quan sát những 
đặc tính và cơ năng“ v.v... 

Trên đây Sư dạy người hành thiền sơ cơ thực hành thiền 
Minh Sái{Vipassanã) nên bắt đầu bằng cách quan sát cử động 
phồng lên và xẹp xuống của bụng. Tuy nhiên chỉ tu tập ghi 
nhận cái bụng phồng lên và xẹp xuống thì không đủ, đó không 
phải là tất cả những gì cần phải làm khi hành thiền Minh Sát. 
Trong khi ghi nhận bụng phồng lên và xẹp xuống bất luận 
những tư tưởng nào khởi lên cũng phải được ghi nhận. Khi 
có những cảm giác như cứng, nóng, lạnh hay đau nhức người 
hành thiền phải niệm, tức ghi nhận, những cảm thọ ấy vừa 
khi nó sanh khởi. Khi hành giả co tay hay co chân vào hoặc 
duỗi tay, duỗi chân ra, những tác động ấy cũng phải được ghi 
nhận. Khi đang ngồi mà đứng dậy hành giả phải chăm chú ghi 
nhận những tác động trong lúc đổi thay tư thế ấy. Trong khi 
đi, tất cả những cử động trong mỗi bước phải được ghi nhận, 
“dở lên, đưa tới, đạp xuong“. Neu có thể được, tất cả những 
hoạt động của thân, chí đến khi nhắm mắt lại hay mở mí mắt 
ra, phải được thận trọng quan sát. Khi không có gì đặc biệt đế 
ghi nhận, hành giả đem sự chú tâm trở về cử động phồng lên 
và xẹp xuống ở bụng. Đó là mô tả một cách vắn tắt pháp hành 
liên quan đến thiền Minh Sát. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


65 


Trong khi chăm lo ghi nhận trạng thái phồng, xẹp, ngồi, 
đụng, đôi khi hành giả khởi tâm muốn thay đổi tư thế để làm 
suy giảm những cảm thọ đau, nhức ở tay hay ở chân. Nên 
ghi nhận “ý muon“ thay đổi tư thế ấy, nhưng vẫn phải ngồi 
yên, không vội xuôi lòng chiều theo sự cám dỗ muốn duỗi 
tay duỗi chân ra. Hành giả nên chịu đựng tình trạng thiếu tiện 
nghi ấy đến chừng nào không còn chịu được nữa, càng lâu 
càng tốt. Neu ý muốn duỗi chân ra khởi sanh trở lại, hành giả 
nên ghi nhận như trước mà không thay đổi oai nghi. Chỉ đến 
khi không còn có thể chịu đau nhức được nữa mới từ từ duỗi 
tay và chân ra, trong khi ấy phải thận trọng tỉ mỉ ghi nhận tác 
động, “duỗi ra, duỗi ra“. 

Trong mỗi khóa thiền hành giả cần phải thay đổi oai nghi 
nhiều lần vì tay chân bị đau nhức. Mãi cứ thay đổi và điều 
chỉnh tư thế như vậy hành giả cảm nghe khó chịu, và bản chất 
của tình trạng bực bội của co thế trở thành hiển nhiên. Dầu 
ý muốn của hành giả là ở yên, ngồi tĩnh lặng không lay động 
trong thời gian một hay hai giờ, nhưng rõ ràng không thể 
được. Hành giả nhận thức rằng thân nay, với tình trạng khó 
chịu đựng của nó, không phải là ta, không phải là tự ngã, linh 
hồn hay thực thế sống, mà chỉ là những hiện tượng vật lý phát 
sanh tùy điều kiện. Sự nhận thức nay là tuệ giác phát sanh do 
công phu quán niệm tự ngã. 

Ta không thể ở thật lâu trong một tư thế nào, dầu là ngồi, 
nằm, hay đi. Vậy ta cũng nhận thức rằng mình không có 
khả năng sai bảo thân nay phải như thế nào theo ý muốn, nó 
không bao giờ chịu phải như thế nào tùy theo ý muốn của ta. 


66 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Nếu nó là chính ta thì ta có quyền kiểm soát sai bảo nó phải 
nhu thế nào. Vì không thể kiểm soát, thân nay ắt không phải 
là ta mà chỉ là những hiện tuợng vật lý sanh khởi tùy duyên. 
Sự nhận thức nay cũng vậy, là tuệ giác phát sanh do công phu 
quán niệm tự ngã. 

Lại nữa chúng ta luôn luôn phải bận rộn giải quyết 
những nhu cầu thuờng nhật nhu đại, tiểu tiện, rõ ràng thân 
nay không ổn thuận tuân theo ý muốn của ta, không nằm duới 
sự điều khiến của ta, ắt không phải là tự ngã của ta. Trong khi 
quán niệm về sinh hoạt của cơ thể vật chất ta thấy rằng tánh 
chất khó chịu đựng của nó đuợc phô bày hiến nhiên nhu mũi 
vãi, đàm nhớt, nuớc mắt, mồ hôi, xuất ra từ thân. Ta không 
thể duy trì, gìn giữ cho cơ thế nầy đuợc sạch sẽ lâu dài theo ý 
muốn bởi vì không thể kiểm soát bản chất thiên nhiên của nó. 
Do đó hiển nhiên thân nay không phải là ta, là tự ngã của ta. 

Thêm vào đó, nhiều tình trạng khó chịu nhu đói bụng, 
khát nuớc, hoàn cảnh già nua và bệnh hoạn cũng phát sanh do 
thân nay. Dầu là đối với nguời không quen quan sát, các tình 
trạng khó chịu nay cũng là những sự thật hiến nhiên, những 
thực tại mà ai ai cũng có kinh nghiệm. Tuy nhiên những nguời 
chỉ thỉnh thoảng quan sát thoáng qua thuờng ý niệm rằng có 
một tự ngã, một thực thể sống, một cái ta, hay một linh hồn 
thuờng còn đang khó chịu. Chỉ khi thận trọng quán niệm mới 
nhận thức rằng đó chỉ là những hiện tuợng vật lý của thân, 
không phải là tự ngã hay một thực thể sống. 

Nhu vậy, trong khi chuyên cần quán niệm tất cả những 
hoạt động của thân và biết thân nay đau khổ nhu thế nào mà 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


67 


ta không có khả năng làm gì, không thể kiếm soát, không 
có quyền năng điều khiển hay sai bảo nó phải nhu thế nào, 
xuyên qua kinh nghiệm bản thân nguời hành thiền nhận định: 

“Mặc dầu hình thế vật chất nay xem hình nhu là chính ta 
nhung vì nó áp bức gây phiền não mà ta không có khả năng 
làm gì đuợc, không thế điều khiển, không có quyền sai khiến 
nó làm theo ý muốn của ta, nhu vậy ắt nó không phải là phần 
nòng cốt bên trong ta, không phải là tự ngã nhu ta đã lầm lạc 
hiếu biết từ bấy lâu nay, chấp thủ rằng thân nay là chính ta“. 
Đó là tuệ giác thật sự phát sanh do công phu quán niệm thực 
tuớng vô ngã của sắc pháp. 


[ 11 ] 

THỌ 


Vedanã bhikkhave anattã, vedanã ca hidaiii 
bhikkhave attã abhavissa nayidam vedanã ãbãdhãya 
samvatteyya labbhetha ca vedanãya evam me vedanã 
hotu evam me vedanã mã ahosĩti. Yasmã ca kho bhikkhave 
vedanã anattã tasmã vedanã ãbãdhãya samvattati na ca 
labbhati vedanãya evaiii me vedanã hotu evam me vedanã 
mã ahosĩti. 

“Nầy chư Tỳ Khưu, vedanã, thọ không phải là tự ngã...“ 

Có ba loại thọ (vedanã): 

1. Sukha vedanã — thọ lạc. 

2. Dukkha vedanã — thọ khổ. 

3. Upekkhã vedanã — thọ vô ký, không-vui-không-khổ. 

Thông thường ta không đế ý đến thọ vô ký, chỉ có thọ 
lạc và thọ khổ. 

Trong lúc trời nóng nực, ta cảm nghe thích thú khi có 
ngọn gió mát thoáng qua, hoặc khi lau mặt, rửa mình với 
nước mát. Lúc trời lạnh lẽo, nằm trên giường nệm đắp mền 
bông thì nghe ấm áp dễ chịu. Sau khi ngồi hay đứng một thời 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


6 ọ 

gian lâu ta duỗi tay, duỗi chân ra hoặc thay đổi tu thế, làm 
giảm bớt tình trạng căng thắng của thân thì cảm nghe thoải 
mái dễ chịu, tiện nghi. Tất cả những cảm thọ thoải mái tiện 
nghi do sự xúc chạm với những đối tuợng thích thú ấy là 
sukha vedanã, thọ lạc, mà nguời đời thuờng giả thiết là tự 
ngã: “tôi nghe thích thú, tôi cảm nghe thoải mái dễ chịu“ — và 
đeo đuổi chạy theo ruợt bắt. 

Những cảm thọ phát sanh khi xúc chạm với những đối 
tuợng khó chịu đựng nhu trời nóng nực, tay chân mệt mỏi, 
khí hậu lạnh lẽo, ngứa ngáy trong cơ thể, đuợc xem là dukkha 
vedanã, thọ khố. Truờng hợp nay cũng vậy, ta cũng giả thiết 
thọ khố nầy là tự ngã: “tôi đau, tôi nghe nóng, tôi ngứa, tôi 
cảm nghe bất mãn.“ Do đó thông thuờng ta cố gắng tránh né, 
không muốn xúc chạm với những đối tuợng khó chịu ấy. 

Những gì Su vừa mô tả trên là những cảm thọ thích thú 
và đau đớn của thân. Tâm cũng có thọ lạc và thọ khổ. Kh i 
nghĩ đến những đối tuợng thích thú, ta cảm nghe hoan hỷ, 
hạnh phúc, sukha vedanã, thọ lạc; nghĩ đến những chuyện 
làm ngã lòng, nhàm chán, thất vọng, buồn khổ, sầu muộn, 
phiền não, lo âu v.v... làm khởi sanh dukkha vedanã, thọ khổ. 
Khi sống bình thuờng không có chuyện gì xảy ra thì tâm ta 
bình thản, không-vui-không-buồn. Đó là upekkhã vedanã, 
thọ vô ký, trung tính — không lạc, không khô. 

Đó là ba loại thọ liên quan đến tu tuởng hay trí tuởng 
tuợng. Khi thọ nhận những cảm giác nhu vậy thì thông 
thuờng, nguời đời giả thiết đó là tự ngã: 

“Tôi cảm nghe vui suớng, tôi chán nản, tôi thất vọng, tôi 


70 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


buồn phiền, tôi cảm nghe bình thản, thản nhiên, không-vui- 
không-buồn.“ 

Khi những đối tượng thích thú được thấy, được nghe, 
được ngửi, hay được nếm thì thọ lạc phát khởi. Những cảm 
thọ nầy được xem là tự ngã, “tôi cảm nghe vừa lòng, tôi cảm 
nghe hạnh phúc.“ Rồi người ta chạy đuổi theo, rượt bắt những 
điều tốt đẹp ấy của đời sống: đi hí trường xem múa hát, nghe 
đờn kèn, đi tìm hoa thom cỏ lạ, chạy theo những mùi thơm, 
những vị ngọt và người ta chịu lao khố lâu dài, trải qua nhiều 
hoàn cảnh khó khăn đế thỏa mãn những nhu cầu của thân và 
tâm. 

BChi những đối tượng nghịch lòng được thấy, được nghe, 
được ngửi, hay được nếm thì cảm giác bất mãn phát khởi. 
Đây cũng vậy, người ta giả thiết rằng đó là tự ngã; và cố gắng 
không quan tâm đến, quên đi những đối tượng bất hạnh. 

Những diễn biến mà ta thường nghe và thấy xảy ra hằng 
ngày là những đối tượng trung tính, không có tánh cách thích 
thú hay buồn khổ đủ để gợi thọ lạc hay thọ khổ. Thọ vô ký 
nay cũng được giả thiết là tự ngã. Người ta không bao giờ vừa 
lòng với những tình trạng nửa chừng — không thích thú cũng 
không buồn khổ — do đó cố gắng thành đạt cho được trạng 
thái thích thú, nhằm hưởng thụ thọ lạc. 


Một Khác Biệt Giữa Tạng Luận Và Tạng Kinh 

Theo tạng Luận (Abhidhamma), không có thọ lạc hay thọ 
khố ngay vào lúc thấy, nghe, ngửi, hay nếm, chỉ có thọ vô ký. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


71 

Nhưng trong tạng Kinh, có nhiều bài Kinh mô tả những thọ 
cảm lạc, khổ và vô ký phát khởi như thế nào ngay nơi những 
căn môn, và có những bài Kinh khuyến khích nên quán niệm 
những thọ cảm ấy đúng vào lúc thấy hay lúc nghe để thông 
suốt bản chất thật sự của nó. 

Bản Phụ Chú Giải (chú giải của bản Chú Giải) sách 
Visuddhimagga, Thanh Tịnh Đạo, giải thích những thọ lạc, 
thọ khổ và thọ vô ký ấy trở thành hiển nhiên như thế nào ngay 
vào lúc thấy và lúc nghe như sau: 

“Mặc dầu nói rằng nhãn thức liên họp với thọ vô ký, hậu 
quả của một hành động bất thiện phải có tánh chất bất thiện, 
không thế là thiện. Cùng thế ấy, mặc dầu nói rằng hậu quả 
của hành động thiện là thọ vô ký, tánh chất của nó là thiện, 
Tất cả những hành động thiện đều là nguyên nhân sanh quả 
thiện, thọ lạc.“ 

Giải thích như vậy là thích nghi hơn và có thể được kiểm 
nhận qua kinh nghiệm. Khi nhìn một đối tượng đẹp đẽ, lẽ dĩ 
nhiên lúc vừa trông thấy liền có thọ lạc phát khởi. Khi thấy 
một đối tượng ghê tởm, đáng ghét, đáng giận, thì dĩ nhiên ta 
cảm nghe khủng khiếp ghê sợ hay bực mình ngay vào lúc 
thấy, điều nay cũng hiển nhiên. Những kinh nghiệm ấy rõ 
ràng nối bật trong trường họp nghe hơn là trong lúc thấy. Một 
âm thanh “nhân“ êm dịu, nhẹ nhàng, ắt làm phát sanh cảm 
giác “quả“ khoan khoái dễ chịu. Một âm thanh quá đỗi vang 
rền có thế gây khó chịu cho người nghe. Hậu quả cũng tức 
khắc rõ ràng khi cảm thọ một mùi thơm ở mũi, trái lại một 
mùi hôi thối dơ bẩn có thể tức khắc gây khó chịu, buồn nôn, 


72 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


làm nhức đầu hay tạo nên một triệu chứng bất ổn nào khác. 
Một luồng hơi độc cũng có thể làm chết người. Nhưng hậu 
quả hiển hiện nổi bật nhất có lẽ là vật thực. Một món ăn họp 
khẩu tức khắc tạo nên ở lưỡi một thọ cảm rất thích thú, nhưng 
vài thứ thuốc đắng khi ngậm vào thì liền cảm nghe thật khó 
chịu. Một độc dược sẽ làm đau khố vô cùng và có thế đưa đến 
hậu quả tàn khốc như chết chóc. 

“Như vậy, mặc dầu nói rằng nhãn thức liên hợp (tức phát 
sanh cùng lúc) với thọ vô ký, nhưng hậu quả vô ký khi kinh 
nghiệm những đối tượng bất như ý cũng có tánh chất đau khổ, 
và hậu quả vô ký có tánh chất thiện khi kinh nghiệm một đối 
tượng thiện vẫn là thích thú, hạnh phúc, thọ lạc.“ 

Những chú giải như thế ấy từ Bản Phụ Chú Giải sách 
Thanh Tịnh Đạo rất là thích nghi. Như vậy theo tạng Kinh 
thì tất cả ba loại thọ đều có thế khởi phát ngay vào lúc có sự 
hay biết cảm giác. Theo một lối hiểu biết, bất luận loại nào 
trong ba loại thọ cũng có thế khởi phát vào giai đoạn javana, 
tốc hành tâm', trong tiến trình nhãn thức {cakkhudvãra vỉthĩ), 
tạng Kinh ghi nhận rằng tất cả ba loại thọ đều khởi phát cùng 
lúc với thức. 


Hiểu Biết Sai Lầm Rằng Thọ Là Tự Ngã 

Như vậy, những cảm giác được thu nhận như vừa lòng 
hay nghịch ý mỗi khi thấy, nghe, đụng chạm hay hiểu biết là 

' Lòi ngưòi dịch: Xem Vi Diệu Pháp Toát Yeu, chương IV, chú giải 13, trang 
268. Và chương in, chú giải 25, trang 199-203. 



PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


73 


thọ (vedanã). Khi cảm nhận thọ lạc thì có sự luyến ái bám 
vào tự ngã, “tôi cảm nghe hoan hỷ“. Khi có thọ khổ ắt có sự 
luyến ái bám vào tự ngã khởi phát, “tôi cảm nghe không thích 
thú“, hoặc, “lúc nãy tôi cảm nghe hoan hỷ, nhung bây giờ thì 
tôi nghe khó chịu.“ Khi thọ là vô ký, ý niệm về tự ngã cũng 
nối bật rõ ràng, nhu “tôi cảm nghe không hoan hỷ cũng không 
thích thú, không vui cũng không buồn, tôi thản nhiên.“ Đó là 
bám níu, chấp thủ vào tự ngã, attã, đuợc gọi là vedaka attã, 
tin rằng có một tự ngã, một cái “ta“, hay một thực thể sống, 
một linh hồn xem nhu thực thể đon thuần, cảm nhận những 
thọ lạc và thọ khổ. 

Đó là thế nào mỗi nguời phàm tục chúng ta chấp thủ vào 
ý niệm tự ngã. Trong văn chuơng Àn Độ, thọ, vedanã, đuợc 
mô tả là tự ngã, hay có biếu tuợng của một tự ngã, nhung ỏ 
Miến Điện thì không có một từ ngữ nào để diễn đạt ý niệm 
nay. Tất cả đều nhu nhau, có sự chấp thủ vào niềm tin rằng, 
trong những truờng họp vui thích, “Chính tôi thích thú vui 
suớng với điều nay“, và khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, 
“Chính tôi đau kho“. Lý do có những niềm tin tuởng nhu thế 
là vì những vật vô tri vô giác, nhu đá nhu gỗ, thì không cảm 
nghe lạnh hay nóng, không cảm giác hạnh phúc hay đau khố 

trong hoàn cảnh vừa ý hay nghịch lòng. Đằng khác, những 
vật hữu giác hữu tri, nhu chúng sanh, nhu con nguời, thì đau 
khố hay vui thích tùy hoàn cảnh. Do đó chúng ta giả thiết 
rằng con nguời đuợc phú cho một phần tinh thần hữu giác 
hữu tri, một linh hồn, một thực thể sống, và chính cái thực thể 
sống ấy cảm nhận những thọ lạc vào lúc hạnh phúc, và thọ 
khổ vào những con đau khổ buồn phiền. 


74 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Trong thực tế, thọ không phải là tự ngã, không phải là 
một thực thể sống, mà chỉ là những hiện tượng khởi sanh 
và hoại diệt tùy duyên, do hoàn cảnh tạo điều kiện. Vì lẽ ấy 
Đức Thế Tôn tuyên ngôn trước tiên, lúc mở đầu, “Này chư 
Tỳ Khưu, thọ không phải là tự ngã. “Và Ngài tiếp tục giải 
thích: “Nầy chư Tỳ Khưu, nếu thọ là tự ngã (là chính ta), thì 
nó không có khuynh hướng gây đau khố hay thất vọng buồn 
phiền (cho ta), và ta phải có khả năng sai bảo, ‘Thọ của tôi 
phải như thế nay (tức luôn luôn hoan hỷ thỏa thích), thọ của 
tôi phải không như thế kia (tức đau khổ buồn phiền)‘. Ta phải 
có thể ảnh hưởng đến thọ như thế ấy“. 

Đúng vậy, nếu thọ quả thật là tự ngã, là chính ta, nó 
sẽ không gây tốn thưong hoặc phiền não cho ta bởi vì thế 
thường không ai cố tình làm cho chính mình phải chịu đau 
khổ. Lại nữa nếu thọ là tự ngã ắt ta có thể điều khiển, sai bảo, 
làm cho nó phải như thế nào tùy theo ý muốn. Giả sử như 
“thọ là chính ta“ ắt nó không có chiều hướng gây đau khổ cho 
ta, và không bao giờ ta có những cảm giác khó chịu. Neu quả 
được như vậy ta có thể xem thọ thật sự là tự ngã, là chính ta. 

Lời tuyên bố giả định, “nếu thọ là tự ngã“ làm cho ta 
dừng lại suy gẫm, xem thọ có quả thật gây đau khổ cho ta hay 
không, ta có thể sai bảo thọ phải như thế nào theo ý muốn của 
ta không. Sau khi quán chiếu và nghĩ suy cặn kẽ ta thấy rằng 
hiển nhiên hầu hết những cảm thọ lúc nào cũng gây phiền 
toái, và nó không khởi sanh theo ý muốn của ta mà tùy duyên, 
do hoàn cảnh tạo điều kiện. 

Quý vị có thể tự bản thân kinh nghiệm, thấy thọ gây 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


75 


phiền muộn cho mình như thế nào; quý vị cũng không thể 
làm cho sự vật như thế nào vừa theo ý mình bằng cách vui 
thích hưởng thọ hình sắc, âm thanh, mùi thom, vật thực và 
xúc chạm vừa lòng. 

Quý vị sẽ khám phá rằng có thọ khố nhiều hơn là thọ lạc. 
Lý do vì sao ta không thể có thọ lạc như ý muốn là bởi vì nó 
không phải là tự ngã, không phải là chính ta. Đức Thế Tôn 
tiếp tục giải thích tại sao thọ không phải là tự ngã như sau: 

“Nay chư Tỳ Khưu, thọ quả thật không phải là tự ngã. Vì 
thọ không phải là tự ngã, nó có chiều hướng gây phiền não, 
và ta không thể sai bảo, ‘Thọ của ta phải như thế nầy, thọ của 
ta phải không như thế kia‘.“ 

Mặc dầu biết rõ ràng rằng chính thọ gây phiền não và ta 
không thế điều khiển hay sai bảo nó phải như thế nào, vẫn có 
người còn chắc chắn đặt niềm tin vào tự ngã và những dam 
mê dục lạc, còn tín nhiệm nơi những cảm giác thích thú, còn 
tin tưởng rằng thọ là tự ngã và vui vẻ thỏa thích trong đó. 
Tuy nhiên, khi thận trọng xem xét ta sẽ phát giác rằng những 
khoảnh khắc vui thú và hạnh phúc quả thật là hiếm hoi, so với 
những trường họp đau khố và sầu muộn. 


Thọ Gây Đau Khổ Như Thế Nào 

Lúc nào chúng ta cũng phải luôn luôn xoay trở thân 
mình, điều chỉnh tư thế, để được tiện nghi. Thiếu tiện nghi, 
cơ thế quá căng thắng, vọp bẻ tay chân, nóng sốt, và đau nhức 
khi ở quá lâu trong một tư thế. Ta cần phải xoay qua trở lại 
để làm giảm bớt những trạng thái khó chịu ấy. Đặc tính gây 


7Ố 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


khó chịu của thọ thật là hiển nhiên, dầu ở mắt đi nữa, thỉnh 
thoảng ta cần phải chóp mắt, nháy mắt hay nhắm mắt lại. Neu 
không có những tác động đế điều chỉnh nhu vậy lắm khi ta 
cảm nghe không thể chịu đuợc. Các bộ phận khác của cơ thể 
cũng có những nhu cầu tuơng tợ cần phải điều chỉnh. Trong 
nhiều truờng hợp, mặc dầu điều chỉnh thân nhu thế nào, thọ 
cũng trở nên khó chịu, gây đau khổ trầm trọng và đua đến 
trọng bệnh, có khi phải chết. Có nhiều truờng họp đau ốm 
nguời bệnh bị đau nhức quá đỗi không còn chịu đựng đuợc 
nữa, phải tìm cách tự quyên sinh đế thoát cơn đau. Đau đớn 
và sầu khổ không phải chỉ hoàn toàn do thọ làm nguyên nhân; 
sắc pháp {rũpa) nguồn cội của đau khổ, cũng góp phần tạo 
nên tình trạng mất thoải mái. Do đó, trong chuông truớc, khi 
đề cập đến những trạng thái bất an phiền phức do cơ thế vật 
chất gây ra Su có mô tả những loại thọ khác nhau có thế xem 
là những khổ đau do thọ uẩn (vedanakkhandha) gây nên. 

Những nỗi sầu khổ và phiền muộn thuộc về tâm linh chỉ 
do nơi thọ (vedanã) đơn độc làm nguyên nhân, sắc không ảnh 
huởng gì trong đó. Khi có một nguời thân qua đời nhu cha 
mẹ, chồng, vợ, hay con cái quá vãng ắt thọ gây phiền não và 
sầu muộn. Mất mát tiền của, tài sản và sự nghiệp, có thể gây 
sầu khổ và những nỗi khổ sầu ấy có thể đua đến chết chóc. 
Bất mãn và tuyệt vọng trước những vấn đề khó khăn của đời 
sống như phải xa lìa người thân kẻ yêu, thất bại, không viên 
mãn hoàn tất một nguyện vọng theo ý muốn và bao nhiêu 
hình thức đau khố khác đều do thọ (vedanã) gây ra. 

Chí đến những thọ lạc, rất là thoải mái dễ chịu khi nó còn 
tồn tại hiện hữu, cũng có thể là nguyên nhân sanh đau khổ. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


77 


Sau một thời gian ngắn ngủi ở với ta, khi nó biến dạng trôi vào 
dĩ vãng ắt làm cho ta nhớ nhung luyến tiếc và đau khổ uớc mơ. 
Ta phải mãi mãi cố gắng bảo trì những hoàn cảnh vui thích. 
Do đó con nguời luôn luôn chạy theo ruợt bắt thọ lạc, lắm khi 
phải dấn thân vào những hoàn cảnh làm nguy đến tánh mạng. 
Trong cuộc say mê rượt bắt nay lắm khi ta dùng đến những 
phương tiện bất hợp pháp mà hậu quả rất tai hại trong kiếp 
sống, rồi sau khi chết còn phải sa đọa vào khổ cảnh. Do vậy, 
những cảm giác có vẻ hình như thích thú (sukha vedanã) cũng 
có thể là nguyên nhân sanh sầu khổ và phiền muộn. 

Upekkhã vedanã, thọ vô ký, những cảm giác không-vui- 
không-buồn, cũng như thọ lạc, tạo nên hoàn cảnh thoải mái 
và hạnh phúc. Và cũng như thọ lạc, nó đòi hỏi phải liên tục 
cố gắng bảo trì, và dĩ nhiên sẽ đưa đến tình trạng mệt mỏi và 
phiền phức. Cả hai, thọ lạc và thọ vô ký không tồn tại lâu dài. 
Vì bản chất phù du tạm bợ ấy nên nó cần phải được liên tục 
và chuyên cần bảo trì. Công phu nay là một sự tinh tấn không 
ngừng, vốn là sankhãra dukkha, hành khổ' có nghĩa là khổ vì 
các pháp được cấu tạo {sankhãra, hành) tự bản chất của nó 
là khổ. Đây chỉ là một chỉ dẫn ngắn về bản chất gây đau khổ 
của tất cả ba loại thọ. 

' Lời ngưòi dịch: Có ba loại khố: 1. Diikkha dukkhatã, khố-khố, cái khố hiến 
nhiên, chỉ cần nhìn quanh ta vói cặp mắt quan sát và tâm suy tư đế xác nhận. 2. 
Vỉparanamã diấkhatã, vô thường khố, cái khố phát hiện như hậu quả của định 
luật vô thường. Viparanamã là thay đối, biến chuyến, thay hình đối dạng. Đức 
Phật dạy: Yadaniccam tam dtầkhcm, noi nào có biến đối (vô thường) noi ấy có 
đau khố. 3. Sahkhãra dukkha, hành khố, đau khố vì chúng sanh chỉ là sự kết họp 
của hai tiến trình -- tiến trình vật chất và tiến trình tâm linh -- cả hai đều luôn luôn 
biến đối (hành), tức khố từ trong sự cấu thành của mình.. 



78 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Nếu không có thọ ắt không có kinh nghiệm đau khổ hay 
thỏa thích — vật chất hay tinh thần — ắt không có khổ. Hãy 
thử quan sát một khúc gỗ, một cây trụ, một tảng đá hay một 
đống đất; nó không đau khổ vì không có thọ. Dầu ta có chặt 
đứt, đánh đập, nghiền nát hay đốt thui, nó cũng không nao 
núng. Nhung tiến trình danh-sắc kết hợp với thọ thì gây đau 
khổ bằng nhiều cách. Điều nay cho thấy rõ ràng rằng thọ 
không phải là tự ngã, thực thể sống của ta. 


Thế Nào Là Không Thể Điều Khiển Thọ 

Ta không thế điều khiển thọ và thọ cũng không tùng 
phục vâng theo ý muốn của ta. Chỉ ghi nhận là ta không thể 
chỉ thấy những gì ta muốn thấy và nghe những gì ta muốn 
nghe, chỉ ngửi những mùi êm dịu, và chỉ nếm những vị ngọt 
ngào. Mặc dầu lắm lúc, sau khi mất nhiều cố gắng và công 
phu, ta chụp bắt đuợc một vài hình sắc, âm thanh, hay huong, 
vị, vừa ý thì những trần cảnh đối tuợng ấy rất mong manh, 
không tồn tại lâu dài. Ta chỉ có thế thuởng thức trong một thời 
gian ngắn, rồi nó biến tan. Nhu vậy ta không thế thu xếp hay 
bảo trì một hoàn cảnh trong đó những sự vật đáng đuợc ua 
thích sẽ tồn tại thuờng còn nhu ý muốn. 

Khi một trần cảnh đối tuợng thích thú tan biến thì liền 
có những đối tuợng không đáng đuợc ua thích thế vào, và 
dĩ nhiên, gây đau khố. Ta đã giải thích rằng những âm thanh 
không đẹp ý làm khó chịu nhiều hon là những hình sắc không 
vừa lòng; mùi hôi thối làm khó chịu nhiều hon là tiếng động 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


79 


Ồn ào, và nếm những vị mà mình không thích càng làm khó 
chịu hơn nữa. Hơn thế nữa, những chất độc cũng có thể làm 
chết. Tệ hại hơn tất cả là xúc giác khó chịu đựng: bị tai nạn 
gây thuơng tích, bị đâm chém, bị hỏa hoạn, hay lâm trọng 
bệnh, nỗi đau khổ thật rất sâu đậm, đến đỗi phải than khóc 
kêu la rên siết đến chết. Đó là những thọ khổ mà ta phải giữ 
gìn không để xảy diễn. Cái gì mà mình không thể điều khiển 
chắc chắn là không phải tự ngã. Nhu vậy thọ ắt không phải là 
tự ngã và nhu vậy nếu ta bám níu vào, xem đó là chính ta, là 
thể chất sống bên trong chúng ta, là sai lầm, không thích nghi. 

Đen đây Su đã mô tả những thọ cảm đuợc kinh nghiệm 
trong cảnh nguời. Những loại thọ trong bốn cảnh khổ càng 
khủng khiếp hơn nhiều. Những con thú nhu bò, trâu, gà và 
heo phải đối đầu hầu nhu không ngừng nghỉ với những nỗi 
thống khố tận cùng mà không ai giúp đỡ để làm giảm suy 
những khố nhọc ấy. Chúng sanh trong cảnh ngạ quỷ (Peta, 
quỷ đói) phải chịu đau khổ càng nhiều hơn loài thú, nhung 
trong cảnh địa ngục (Niriya) thì đau khố nhiều nhất. Ta không 
thế thản nhiên tự đắc rằng mình không có gì dính dáng đến 
bốn cảnh khổ. Cho đến khi chứng đắc Đạo Quả Tu Đà Huờn, 
lúc nào con nguời cũng có thế phải đối đầu với niềm đau nỗi 
khố của những cảnh thấp kém. 

Vì thọ có chiều huớng gây đau khổ ữong mỗi kiếp sinh 
tồn, ta không thế xem đó là tự ngã hay phần nòng cốt bên 
trong đời sống, và ta không thế cản ngăn không cho thọ khổ 
phát sanh. Thọ khô tự nó phát sanh không thê tránh. Những 
nỗi khổ sầu mà chúng ta không muốn, cũng tự nhiên tự nó 


So 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


đến với ta y như vậy. Tất cả những sự việc ấy chỉ rõ bản chất 
không thể kiểm soát của thọ. Mỗi chúng sanh phải đưoưg 
nhiên chấp nhận loại thọ của mình như một hiện tượng mà 
mình không thế kiểm soát, và do đó thọ không phải là tự ngã 
hay một thể chất nguyên vẹn nằm bên trong chính mình. 

Như đã có lời dạy trong Kinh Điển, những thọ mà chúng 
ta cảm nhận trong thân có chiều hướng gây đau khổ, và ta 
không thể điều khiển hay kiểm soát. Do đó rõ ràng thọ không 
phải là tự ngã, hay thể chất nằm bên trong ta. Dầu sao, con 
người trong dân gian thường chấp thủ, bám chặt vào niềm tin, 
“chính tôi đau khổ“ — khi kinh nghiệm thọ khổ; hay “chính 
tôi hoan hỷ thích thú“ — khi kinh nghiệm thọ lạc. Rất khó gội 
rửa hoàn toàn hay loại trừ tận gốc rễ sự chấp thủ nay. Niềm 
tin tưởng vào tự ngã, vào một cái “ta“, một thực thế sống, 
nằm bên trong chúng sanh, đã đâm chồi mọc rễ ăn sâu vào 
tâm khảm từ lâu, chỉ có thể được loại trừ bằng cách tự cá nhân 
chứng nghiệm bản chất thật sự của thọ. Và sự chứng nghiệm 
nầy có thể khởi sanh do công trình quán chiếu và suy niệm 
đúng theo Satipatthãna vipassanã, pháp hành Tứ Niệm Xứ 
Minh Sát, hay Trung Đạo, như Đức Thế Tôn truyền dạy. Giờ 
đây chúng ta hãy thảo luận đến phương cách làm thế nào có 
thể loại trừ trạng thái chấp thủ vào tự ngã bằng pháp quán thọ. 


Thọ Quán Niệm Xứ 

Pháp hành thiền minh sát, vipassanã meditation, đã được 
trình bày vắn tắt trong chương I. Vị hành giả thận trọng ghi 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


8i 


nhận những tác động phồng, xẹp, ngồi v.v... như đã được mô 
tả, sẽ ghi nhận đúng lúc những cảm giác kém tiện nghi như đau 
nhức, căng thắng hay nóng bức. Hành giả phải gom tâm chăm 
chú an trụ nơi những thọ cảm khác nhau ấy vào lúc nó vừa 
khởi sanh và niệm thầm, “đau, đau“, “căng cứng, căng cứng“, 
“nóng, nóng“ tùy trường hợp. Vào lúc hành giả còn sơ cơ, tâm 
an trụ còn non nớt, chưa được vững mạnh, những cảm giác 
khó chịu có thế ngày càng tăng trưởng, nhưng phải chịu đựng 
cơn đau nhức kém tiện nghi nay càng lâu càng tốt, cứ tiếp tục 
niệm, ghi nhận cảm giác ngay vào lúc nó khởi phát. Khi tâm 
an trụ vững chắc, cảm giác khó chịu sẽ dần dần thuyên giảm 
và bắt đầu tan biến. Với tâm an trụ thật vững mạnh, trạng thái 
đau nhức khó chịu bỗng nhiên chấm dứt như mình lấy tay cầm 
vứt nó đi ngay khi đang ghi nhận nó, và không bao giờ còn trở 
lại gây phiền phức cho người hành thiền. 

Chúng ta thấy những thí dụ theo đó thọ chấm dứt nhanh 
chóng trong câu chuyện Ngài Mahã Kassapa và những vị 
khác khi lâm bệnh được nghe những lời dạy của Kinh Thất 
Giác Chi {Bojjhanga Suttà). 

Tuy nhiên, trước khi an trụ tâm vững chắc, người hành 
thiền thấy rằng cảm giác đau đớn tan biến ở một nơi chỉ 
đế phát sanh ở một nơi khác, dưới một hình thức mới. Khi 
cảm giác khó chịu được thận trọng ghi nhận thì nó tan biến, 
nhường chỗ cho một loại thọ khổ khác khởi sanh ở một nơi 
khác. Khi hành giả chuyên cần giữ chánh niệm, liên tục ghi 
nhận hiện tượng đau khố biến tan và phát sanh trở lại, hoại rồi 
diệt, diệt rồi sanh, trở đi trở lại như vậy thì sực tỉnh ngộ, “thọ 


82 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


luôn luôn gây đau khổ, không thể kiểm soát thọ khổ, không 
thể ngăn ngừa đừng để cho nó phát sanh. Cả hai, thọ lạc và 
thọ khố không phải là tự ngã, không phải là thực chất của ta 
bên trong“. Đó là trí tuệ thật sự phát sanh do công phu quán 
niệm bản chất vô ngã của thọ. 

Vị hành giả đã nhận thấy sự tan biến của thọ trong khi 
quán niệm, hồi nhớ lại bản chất khó chịu đựng của nó khi còn 
tồn tại hiện hữu; vị ấy biết rằng thọ nay tan biến không phải 
vì mình muốn nó tan biến, hay vì nó tuân theo lời sai bảo của 
mình, mà là hậu quả của những điều kiện cần thiết do năng 
lực tinh thần của tâm an trụ. Quả thật không thể điều khiển 
nó. Nhu vậy nguời hành thiền chứng ngộ rằng thọ, dầu thọ 
lạc hay thọ khổ, là một tiến trình thiên nhiên tự nó phát sanh. 
Thọ không phải là tự ngã hay bản thể của ta nằm bên trong. 
Hơn nữa tình trạng khởi phát và tan biến của thọ nhu đuợc 
ghi nhận, cho thấy bản chất vô ngã của nó. 

Khi tiến đến giai đoạn udayabbaya nãna, tuệ sanh diệt, 
vị hành giả nhận thấy rằng pháp hành ghi nhận những hiện 
tuợng của mình tiến triển dễ dàng, thoải mái và không còn 
cảm nghe đau nhức nữa. Đây là sự phát hiện của loại thọ đặc 
biệt thích thú mà hành giả không thể kéo dài lâu, dầu muốn 
lắm cũng không đuợc. Khi tâm giảm bớt an trụ và trở nên yếu 
ớt, thọ lạc thích thú ấy cũng giảm dần và có thế không trở 
lại, mặc dầu hành giả mong muốn cách nào. Chừng ấy chân 
lý dần dần rọi sáng cho hành giả thấy rằng thọ không thuộc 
quyền sai khiến, không tuân theo ý muốn của mình, và nhu 
vậy không phải là tự ngã hay tinh chất bên trong mình. Chừng 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


83 


ấy tự kinh nghiệm bản thân vị hành giả chứng ngộ bản chất 
vô ngã của thọ. 

Do sự chấm dứt nhanh chóng mỗi khi ghi nhận hành giả 
cũng nhận thấy hiển hiện rõ ràng bản chất vô ngã của thọ. 

Vào thời kỳ còn so cơ, hành giả bị đau, nhức, căng 
thắng, ngứa ngáy hay nóng bức. Thỉnh thoảng người hành 
thiền cũng cảm nghe chán nản, thất vọng, buồn phiền, lo sợ, 
hay ghê tởm. Không nên bỏ cuộc mà cứ tiếp tục chuyên cần 
quán niệm những thọ cảm khó chịu ấy. Hành giả sẽ hiểu biết 
rằng trong khi thọ khổ hiện hữu thì thọ lạc không phát sanh. 

Trong lúc hành thiền đôi khi hành giả kinh nghiệm những 
cảm giác rất thích thú, cả vật chất lẫn tinh thần. Chẳng hạn 
như khi nghĩ đến một diễn biến vui thích thì cảm nghe hoan 
hỷ. Nên giữ chánh niệm, liên tục ghi nhận thọ cảm thích thú 
ấy ngay lúc nó khởi sanh. Hành giả sẽ hiểu biết rằng trong 
khi thọ lạc hiện hữu thì thọ khố không khởi sanh. Một cách 
tổng quát hành giả lúc nào cũng ghi nhận sự phát sanh và 
hoại diệt của tiến trình danh và sắc thông thường, giống như 
mình ghi nhận cử động phồng lên xẹp xuống của bụng, không 
khố không lạc. Hành giả ghi nhận những trường hợp chỉ có 
thọ vô ký là nối bật, và do đó, hiếu biết rằng khi thọ vô ký 
phát sanh thì cả hai, thọ khố và thọ lạc, không hiện hữu. Với 
sự hiểu biết nay mà chính mình tự chứng nghiệm, hành giả 
chứng ngộ rằng thọ chỉ tồn tại nhất thời và nhanh chóng tan 
biến, quả thật là phù du tạm bợ, ắt không phải là tự ngã, một 
bản ngã trường tồn. 


84 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Nơi đây Sư muốn thuật lại câu chuyện trong Kinh 
Dĩghanaka Sutta, một hình ảnh tốt để thuyết minh rõ ràng 
sự giác ngộ có thế đến như thế nào. Nhân vật đóng vai trò 
quan trọng trong câu chuyện là Đức Sãrĩputta (Xá Lợi Phất). 
Chúng ta hãy bắt đầu tường thuật câu chuyện làm thế nào 
Đức Sãrĩputta (Xá Lợi Phất) thành tựu tuệ giác cao siêu nhất. 


Ngài Sariputta (Xá Lọi Phất) Tìm Con Đường Dan 
Đen Tuệ Giác Cao Siêu Nhất 

Hai người bạn trẻ, Upatissa và Kolita, mà về sau trở 
thành Đức Sãrĩputta (Xá Lợi Phất) và Đức Moggallãna (Mục 
Kiền Liên), hai vị Đại Đệ Tử của Đức Phật, lúc bấy giờ là hai 
đạo sĩ du phương dưới sự hướng dẫn của vị đại sư Saryaya 
nhằm tìm con đường dẫn đến trạng thái không già, không 
bệnh và BChông Chết*. Trong thời gian vài ngày hai vị đã học 
hết những gì vị đại sư Saryaya dạy và nhận thấy rằng trong 
những lời dạy không có chi là thực chất. Do đó hai vị từ giã 
đại sư và đi đó đây khắp miền Trung Du mong tìm Chân Lý. 

Không tìm được ở đâu, hai vị trở về lại thành Rãjagaha 
(Vương Xá). Chính tại nơi đây Upatissa có duyên may gặp 
Ngài Assaji (A Tư Đà), vị đạo sĩ trẻ tuổi nhất trong nhóm 
Năm Anh Em, lúc ấy đang đi trì bình. Upatissa theo sát đến 
nơi Ngài thọ thực, dọn chỗ ngồi và dâng nước uống, rồi hỏi 
thăm vị Thầy của Ngài là ai và Giáo Huấn là thế nào. Ngài 
Assaji trả lời rằng vị thầy là Đức Phật, bậc Chảnh Đẳng 


' Niết Bàn 



PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


85 


Chánh Giác. Còn về Giáo Huấn, vì Ngài mới xuất gia, mới 
gia nhập vào Giáo Hội do Đức Phật thành lập nên chỉ biết 
chút ít. Upatissa bèn thưa, “Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ dạy 
cho chút ít gì mà Ngài biết về Giáo Huấn, tôi sẽ hiếu rộng 
thêm ra“. 

Đen đây Ngài Assaji đọc lên cho đạo sĩ Upatissa lời dạy 
tóm tắt của Đức Phật như sau: 

Ye dhammã hetuppabhavã, tesam hetum tathãgato 
ãha, Te sanjã yo nirodho, Evam vãdi Mahãsamano, 

“Có những pháp, dhammas, {dukkha sacca: chân lý về 
sự đau khổ, khổ đế) phát sanh do nguyên nhân {samudaya 
sacca: chân lý về nguyên nhân của sự đau khổ, tập đế), Đức 
Bổn Sư, bậc Toàn Giác đã chỉ rõ những nguyên nhân ấy. Và 
có trạng thái nay (Niết Bàn), noi đó tất cả những Pháp ấy và 
nguyên nhân của nó đều chấm dứt. Bậc Toàn Giác cũng đã 
dạy về sự chấm dứt nay. Đó là Giáo Huấn của Đức Bổn Sư, 
Đức Như Lai bậc Đại Sa Môn“. 

Đó là vắn tắt những lời dạy của Ngài Assaji. Quả thật là 
vắn tắt: “Tất cả các pháp đều phát sanh do nguyên nhân. Đức 
Bổn Sư đã chỉ dạy về những nguyên nhân ấy. “Nhưng lời dạy 
giản lược nay đủ cho đạo sĩ du phưong Upatissa lãnh hội ánh 
sáng của Giáo Pháp và chứng ngộ tuệ giác của Đạo và Quả, 
trở thả nh bậc Nhập Lưu. 

Sư phải nói rằng đây là một sự thành tựu rất nhanh chóng. 
Sư thấy rằng ngày nay thiền sinh không thế thành đạt tiến bộ 
đáng kể nhu vậy trong một ngày một đêm hành thiền. Chỉ sau 


86 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


bảy tám ngày tận lực chuyên cần hành giả mới bắt đầu nhoáng 
thấy tiến trình danh và sắc và bản chất thiên nhiên vô thuờng, 
bất toại nguyện và vô ngã. Phần lớn hành giả phải mất cả một 
tháng ruỡi mới có thể đạt đến mức độ gọi là tuệ giác về Đạo 
và Quả đầu tiên. Có thể tới hai tháng ruỡi hay ba tháng những 
vị khác mới có thể đuợc xem là tiến bộ đến mức ấy. 

Quả thật là lâu, có phải vậy không? 

Sự thành tựu nhanh chóng của đạo sĩ Upatissa có thể là 
nhờ trong nhiều kiếp quá khứ Ngài đã có trau dồi và phát triển 
pháp hành đến mức gần tới giai đoạn Đạo và Quả. Ngài đã có 
đủ khả năng đế thành tựu Đạo và Quả trong những kiếp quá 
khứ ấy nhung vì có lời nguyện sẽ trở thành Đại Đệ Tử của 
một vị Phật nên chua chứng đắc. Trong kiếp sống cuối cùng 
(khi nguyện vọng sắp đuợc hoàn mãn), sự thúc đấy mạnh mẽ 
tạo nên do oai lực của pháp hành minh sát vipassanã trong 
những kiếp quá khứ đã giúp Ngài nhanh chóng tiến vuợt qua 
các tầng tuệ minh sát, vipassanã nãnas, đến Đạo tuệ và Quả 
tuệ của tầng Thánh Nhập Luu. Mặc dầu lời dạy ngắn gọn vắn 
tắt nhung chứa đựng những chỉ dẫn sáng tỏ để phát triển tuệ 
minh sát. 

Truớc khi có giáo huấn của Đức Phật, nguời đời thuờng 
hiểu rằng, “mỗi chúng sanh có một thực thể sống, một ti nh 
chất nằm bên trong, một tự ngã vĩnh cửu thuờng còn, truờng 
tồn bất biến. Không phải chỉ giản dị là những điều kiện phát 
sanh tùy thuộc nhân duyên mà là một thực thể đon thuần 
nguyên vẹn hằng cửu. “Ngài Assaji dạy rằng không có gì nhu 
một thực thế vĩnh cửu thuờng còn; chỉ có chân lý về sự đau 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


87 


khổ, vật chất và tinh thần (khổ đế), vốn là hậu quả tạo nên 
do ái {tanhã) và thủ (upãdãna), chân lý về nguyên nhân sanh 
đau khố (tập đế). Những hậu quả của nhân sanh đau khổ nay 
không phải là gì khác hon là tiến trình danh và sắc dính liền 
theo hành động thấy, nghe v.v... 

Upatissa chứng ngộ tức khắc rằng tất cả những gì phát 
hiện ở lục thức, nhu sự thấy, sự nghe v.v... từ thuở mới đuợc 
sanh ra chỉ giản dị là một tiến trình danh và sắc liên tục phát 
sanh và hoại diệt. Nó phát sanh nhu là hậu quả của ái và thủ, 
ái dục và sự chấp thủ vào đời sống và sự sinh tồn. Ta nên hiểu 
biết rằng Upatissa đã phát triển tuệ minh sát bằng cách thận 
trọng chú niệm những hiện tuợng vô thuờng từ lúc Ngài thu 
nhận những chỉ dẫn của Đức Assaji, và nhờ đó Ngài tức khắc 
chứng ngộ Đạo tuệ và Quả tuệ. 

Khi đã trở thành vị Thảnh Nhập Luu, Upatissa bạch hỏi 
Đức Assaji (A Tu Đà) lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại đâu 
và bạch với Thầy rằng mình sẽ tìm đến yết kiến Đức Phật. 
Bái từ Thầy, Upatissa trở về để gặp bạn, Kolita. Khi thấy 
Upatissa, Kolita liền để ý đến cốt cách phuong phi và phong 
độ thanh nhã của bạn và ghi nhận, “Nay đạo hữu, phải chăng 
đạo hữu đã tìm đuợc trạng thái Bất Diệt? “Upatissa xác nhận 
rằng quả thật mình đã tìm ra trạng thái Bất Diệt, rồi thuật lại 
những gì đã xảy diễn, và đọc lại câu kệ mà Ngài Assaji đã đọc 
cho mình. Nghe qua câu kệ Kolita cũng tức khắc chứng đắc 
Đạo Quả Nhập Lưu. 

Hai huynh đệ cùng quyết định đi tìm Đức Thế Tôn. 
Nhưng trước tiên phải đến gặp vị đại đạo sư Sanjaya đế cung 


88 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


thỉnh Ngài cùng đi. Saryaya từ khước lời thỉnh cầu, nói rằng, 
“Hai con hãy cùng đi. Thầy không muốn đi. Đã là một hồ 
chứa nước rộng lớn thầy không muốn trở thả nh một cái hủ 
nhỏ, tức trở thành đệ tử của ai khác. “Hai người bạn nhắc nhở 
thầy, “Đức Thế Tôn thật sự là bậc Chánh Đẳng Chảnh Giác. 
Người ta sẽ đến với Ngài. “Saryaya trả lời: Các con chớ nên 
lo về điểm nầy. Trên thế gian nầy hạng cuồng si đông đảo hon 
là bậc trí tuệ. Người minh mẫn trí tuệ sẽ đi theo Sa Môn cồ 
Đàm (Samana Gotama). Kẻ cuồng si, vốn là phần đông, sẽ 
theo thầy. Hai con hãy đi theo tiếng gọi của lòng mình“. 

Ngày nay có nhiều vị tự mạo nhận là đạo sư đế phỉnh gạt 
người cũng bám giữ chặt chẽ những ý kiến tưong tợ như đạo 
sư Saryaya. Người mong tìm con đường tu học nên thận trọng 
suy xét, coi chừng những vị thầy như vậy. 

Rồi Upatissa và Kolita cùng hai trăm năm mưoi đạo sĩ đệ 
tử đến nơi Đức Phật ngự. Sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết 
giảng, cả hai trăm năm mươi vị đều đắc Thảnh Quả. Tất cả 
hai vị lãnh đạo cùng với hai trăm năm mươi đệ tử đều xin xuất 
gia, gia nhập vào Giáo Hội, và Đức Thế Tôn truyền giới bằng 
cách kêu, Ehi bhikkhu, “Đen đây, Tỳ Khưu“. Ke từ đó đạo sĩ 
Upatissa được gọi là Đức Sãrĩputta (Xá Lợi Phất) và đạo sĩ 
Kolita là Đức Moggallãna (Mục Kiền Liên). 

Đã là hàng xuất gia, tất cả mọi người tiếp tục hành thiền. 
Ngài Moggallãna (Mục Kiền Liên) đắc Quả A La Hán trong 
vòng bảy ngày. Còn Ngài Sãrĩputta (Xá Lợi Phất) vẫn còn 
thực hành phương pháp anupada dhamma (với tuệ minh sát, 
ôn duyệt lại và phân tích theo từng bậc, tất cả những tâm thức 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


8 ỹ 


đã trải qua) cho đến ngày trăng tròn tháng Hai (hai tuần sau 
khi xuất gia) mới chứng đắc Đạo Quả A La Hán. 

Vào ngày trăng ữòn hôm ấy, đạo sĩ Dĩghanakha, một 
người cháu của Ngài Sãrĩputta, vốn ở lại với thầy, đạo sư 
Sanjaya, có ý nghĩ sau đây: “Upatissa cậu ta, mỗi khi đi đến 
một vị đạo sư nào đều luôn luôn sớm trở về. Nhưng lần nay 
viếng vị Sa Môn Gotama, cậu đi đã hai tuần nay mà không 
có tin tức gì. Ta hãy đi theo cậu để tìm xem có gì quan trọng 
không. “Như vậy đạo sĩ Dĩghanakha ra đi tìm đến nơi Đức 
Sãrĩputta cư ngụ và thăm hỏi về Giáo Huấn của Đức Phật. 


Kỉnh Dighanakha Sutta 

Vào một ngày nọ, trong lúc Đức Thế Tôn đang ngự tại 
Động Sukarakhãtã trên đỉnh núi Linh Thứu. Đức Sãrĩputta 
(Xá Lợi Phất) đứng sau lưng tay cầm quạt, nhẹ nhàng quạt 
Ngài. Đạo sĩ Dĩghanakha đến gần, đảnh lễ, và bạch: “Bạch 
Ngài, lý thuyết và quan điếm của con là, ‘con không ưa thích 
điều gì cả‘. “Ý nghĩa của lời nói là ông ta không thích niềm 
tin mới mẻ nào về sự trở thành; nói cách khác, ông ta không 
thích niềm tin có một kiếp sống mới sau kiếp sống hiện tại 
nay. Nhưng vì ông nói rằng ông không thích gì hết, điều nay 
có nghĩa là chính niềm tin của ông, ông cũng không thích. Vì 
lẽ ấy Đức Thế Tôn hỏi ông, “Có phải con cũng không thích 
quan niệm của con khi nói: ‘con không thích điều gì cả‘?“ 

Dĩghanakha lúng túng đáp lời: “Dầu con có ưa thích 
quan niệm của con đi nữa thì tất cả đều cũng như nhau“. Đây 


90 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


là lối trả lời đặc biệt tiêu biểu của những nguời tà kiến: lúng 
túng mơ hồ, không nói lên rõ ràng điều mình tin tuởng hay 
điều mình nói. 

Đế làm sáng tỏ quan điếm của vị đạo sĩ, Đức Thế Tôn nói, 
“Niềm tin của người theo chủ thuyết thường kiến (sassata) 
gần với lòng tham ái, gần với dây trói buộc, với sự thỏa thích 
thưởng thức, gần với sự chấp thủ, nắm giữ chắc chắn, và bám 
níu chặt chẽ. Tin theo thuyết đoạn kiến (uccheda) gần với 
lòng không-tham ái, với sự không-trói buộc, không-thỏa thích 
thưởng thức, không-chấp thủ, không-chắc chắn nắm giữ, và 
không-chặt chẽ bám níu. “Nghe vậy Dĩghanakha ghi nhận, 
“Đức Gotama tán dương quan điếm của tôi; Đức Gotama đã 
tán dương quan điếm của tôi“. 

Tuy nhiên Đức Thế Tôn chỉ giải thích suông những phẩm 
hạnh thật sự và những điếm sai lầm của hai thuyết thường 
kiến và đoạn kiến. Người theo thuyết thường kiến ghê sợ và 
cố tránh những hành động bất thiện {akusala) nhằm tránh 
khỏi những hậu quả không lành trong những kiếp sống tương 
lai. Họ quyết tâm làm những việc thiện, nhưng họ thích thú 
hưởng thụ quả lành, thoả thích trong lạc thú và sẽ đi vòng 
quanh trong những kiếp luân hồi. Và Bản Chú Giải nói rằng 
một khi đã chấp thủ quan niệm thường kiến thì rất khó từ bỏ. 
Chí đến những vị đã quen sống trong truyền thống Phật Giáo, 
vẫn thấy khó lòng có thể tin rằng không có tự ngã, không có 
một thực thể sống mà chỉ có tiến trình danh và sắc. Đối với 
chư vị A La Hán, không còn danh và sắc khởi sanh trong một 
kiếp mới nữa sau khi nhập Đại Niết Bàn Parỉnỉbbãna, vì các 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


91 


Ngài đã hoàn toàn tận diệt mọi ái dục và chấp thủ (ái và thủ). 
Tiến trình danh và sắc đã hoàn toàn chấm dứt. Những người 
theo thuyết thường kiến thích tin rằng sau khi nhập Đại Niết 
Bàn {Parinibbãna), chư vị A La Hán (Arahats) vẫn tiếp tục 
tồn tại trong một hình thức danh sắc đặc biệt nào. 

về điểm nầy Bản Chú Giải nói: 

“Người theo thuyết thường kiến hiểu biết rằng có kiếp 
sống hiện tại và có đời sống sau khi chết. Họ hiểu rằng hành 
động tốt đưa đến hậu quả lành và hành động xấu sẽ đưa đến 
quả dữ. Họ cố thực hiện những hành động tạo phước báu và 
lùi bước trước những hành động xấu, nhưng họ thích hưởng 
thụ dục lạc, thích vui thú trong ngũ trần, vốn là nguyên nhân 
đưa họ vào những kiếp sống mới. Dầu cho đến khi đã gặp 
Đức Thế Tôn hay các vị đệ tử của Ngài, họ vẫn cảm thấy khó 
từ bỏ niềm tin quen thuộc cũ xưa. Như vậy, về những người 
tin theo thường kiến ta có thế nói rằng mặc dầu đó không phải 
là lỗi lầm trầm trọng, nhưng rất khó từ bỏ.“ 

“Đằng khác, người theo thuyết đoạn kiến không biết rằng 
từ một kiếp sống ở nơi nào khác ta có thể tái sanh vào cảnh 
người và sau khi chết còn có đời sống. Họ không hiểu rằng 
những hành động thiện sẽ đưa đến hậu quả lành, và hành động 
bất thiện sẽ đưa đến hậu quả dữ. Họ không thực hiện những 
hành động tạo phước, không sợ những hành động xấu xa dữ 
tợn. Họ không thích hưởng thụ dục lạc hay vui thú trong ngũ 
trần, vốn là nguyên nhân đưa họ vào những kiếp sống mới 
(bởi vì họ không tin có đời sống sau khi chết), nhưng khi gặp 
được Đức Thế Tôn hay các vị đệ tử của Ngài thì họ có thể từ 


92 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


bỏ ngay niềm tin cũ, và ta có thế nói rằng sai lầm của họ tuy 
trầm trọng nhưng dễ sửa sai.“ 

Dĩghanakha không thể lãnh hội ý nghĩa tiềm ẩn bên trong 
lời tuyên ngôn của Đức Thế Tôn. ông ngỡ rằng Đức Thế Tôn 
tán dương quan niệm không tin có đời sống sau khi chết của 
ông. Vì lẽ ấy ông nói, “Đức Gotama tán dương quan điểm của 
tôi. “Nhằm giúp ông từ bỏ quan kiến sai lầm, Đức Thế Tôn 
tiếp tục phê bình ba quan niệm chính vào thời bấy giờ: đó là 
quan niệm thường kiến, chủ trương rằng “tôi ưa thích tất cả“; 
quan niệm đoạn kiến nói rằng, “tôi không ưa thích gì cả“; và 
một hình thức thường kiến chủ trương “tôi ưa thích một vài 
điều và không ưa thích một vài điều“. 

Nhằm tóm lược tuyên ngôn của Đức Thế Tôn, có lời 
giải thích: “BChi ta ôm ấp nắm giữ chặt chẽ một trong ba quan 
niệm kế trên thì thông thường có sự va chạm với hai quan 
niệm kia. Khi có va chạm ắt có tranh cãi, tranh cãi dẫn đến 
gây gổ. Và khi có gây gổ ắt có tổn thương. “Do đó Đức Thế 
Tôn khuyến khích nên tránh xa ba quan niệm trên. Nơi đây 
ta có thể hỏi vậy chớ quan niệm của người Phật tử là “có 
đời sống mới khởi sanh trong một kiếp sống mới do nghiệp 
(kamma) tạo duyên“, quan niệm như vậy có trùng hợp, hay 
có phải là một, với quan niệm thường kiến không. Câu trả lời 
là không. Quan niệm của người Phật tử không bao hàm sự 
chuyến sinh của một tự ngã, một thực thể sống, từ một kiếp 
sống nay sang kiếp khác. Chỉ có sự khởi sanh của danh và 
sắc mới trong kiếp sống mới, tùy thuộc nơi nghiệp {kamma) 
quá khứ. Người theo thuyết thường kiến tin có một tự ngã, 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


93 


di chuyển từ kiếp nầy sang một kiếp sống mới. Như vậy hai 
quan niệm rõ ràng khác biệt. 

Lại nữa, một câu hỏi khác có thế được nêu lên. Theo 
Phật Giáo, khi chư vị A La Hán {Arahats) nhập Đại Niết Bàn 
{Paranibbãna) thì tiến trình danh và sắc chấm dứt và không 
bao giờ khởi sanh trở lại trong một kiếp sống mới. Đó có phải 
là cùng một quan niệm vói thuyết đoạn kiến không, vì thuyết 
nay cũng chủ trưong rằng sau khi chết là không còn gì. Nơi 
đây cũng vậy, không có sự giống nhau. Theo thuyết đoạn 
kiến, có một thực thể sống hiện hữu trước khi chết và cái tự 
ngã nay tan biến sau khi chết. Không có sự cố gắng đặc biệt 
nào cần phải làm cho nó tan biến; tự nhiên nó “thoát ra“ theo 
con đường của nó. 

Người theo chủ thuyết duy vật nghĩ rằng chỉ có đau khổ 
trước khi chết. Chết rồi thì hết đau. Bám níu vào quan niệm 
đau khổ và thích thú trước khi chết như thế là chấp thủ tự ngã. 
Theo Phật Giáo, trước khi nhập Đại Niết Bàn vị A La Hán 
không quan niệm có tự ngã mà chỉ thấy một tiến trình sắc 
và danh liên tục trôi chảy. Đau khổ và hạnh phúc là sự biểu 
hiện của thọ, khởi sanh và hoại diệt trở đi trở lại theo bản chất 
thiên nhiên. Sau khi nhập Đại Niết Bàn, tiến trình sắc và danh 
liên tục tiếp diễn ấy chấm dứt nơi vị A La Hán. Không phải 
tự nó tự nhiên chấm dứt mà do Thánh Đạo, có hiệu lực tận 
diệt mọi ô nhiễm (kiỉesa) và nghiệp (kamma), vốn là nguyên 
nhân làm khởi sanh tiến trình sắc và danh. Khi nguyên nhân 
làm khởi sanh đã tan biến thì tiến trình sắc và danh không còn 
sanh khởi nữa. Như vậy là có cả “một thế gian khác biệt“ giữa 


94 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Sự chấm dứt sau khi Đại Niết Bàn trong Phật Giáo và quan 
niệm chấm dứt của thuyết đoạn kiến. 

Lại còn một câu hỏi nữa có thế đuợc nêu lên: “Nguời 
theo thuyết thuờng kiến tranh cãi với nguời chấp thủ quan 
niệm đoạn kiến. Vậy, cùng thế ấy, giữa những nguời tin và 
những nguời không tin có tự ngã, có thế nào có sự tranh luận 
hay cãi vã không?“ — Giáo huấn xuất nguyên từ Chánh Kiến 
không đua đến tranh cãi mà chỉ làm khởi phát trí tuệ và chân 
lý vì lợi ích cho nguời khác. Dạy rằng chỉ có một tiến trì nh 
sắc và danh luôn luôn biến đổi từ cũ sang mới, rằng không 
có một tự ngã thuờng còn hay một linh hồn hằng cửu đuợc 
xem nhu một thực thế đon thuần nguyên vẹn là lý vô ngã, 
là Chánh Kiến. Đối với nguời có Chánh Kiến về lý vô ngã, 
không chấp vào một cái “ta“ cho rằng của mình thì không có 
lý do gì tự dấn thân vào một cuộc cãi vã, biện luận, hay tranh 
luận. Chúng ta sẽ thấy lời giải thích về điếm nay của chính 
Đức Phật vào phần cuối cùng của bài kinh. 

Sau khi giải thích những sai lầm của ba quan niệm 
thuờng kiến, đoạn kiến và một hình thức của thuờng kiến, 
Đức Thế Tôn tiếp tục khuyên dạy nên từ bỏ sự chấp thủ vào 
cơ thể vật chất nầy: 

“Aggivessana', cơ thế vật chất nay của chúng ta đuợc 
cấu thành do bốn nguyên tố chínhk phát sanh do máu huyết 
và tinh trùng của cha mẹ, và đuợc nuôi duỡng bằng vật thực 

' Aggivessana là môn phái của Dĩghanakha. 

^ Tứ đại chính yếu. 



PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


95 


như gạo và bánh mì. Bản chất thiên nhiên của nó là vô thường, 
phải được bảo trì bằng cách đấm bóp thoa dầu; và dù đã được 
dưỡng nuôi như vậy vẫn phải hư hoại và tan rã. Thân nay phải 
được xem là vô thường, đau khổ, như một tật bệnh, một gai 

nhọn, một ung nhọt, một tệ hại, một nỗi khổ, như một vật xa 
lạ không quen thuộc với mình, một vật phải bị hư hoại, không 
có tự ngã. Khi xem thân nay là như vậy ắt ta sẽ buông xả ái và 
thủ, không luyến ái và chấp thủ nó.“ 

BChi đã giảng xong bản chất của co thế vật chất {rũpa, 
sắc) Đức Thế Tôn giảng tiếp về bản chất của phần tâm linh 
{nãma, danh): 

“Aggivessana, có ba loại thọ: thọ lạc, thọ khố và thọ 
vô ký. Khi cảm nhận bất luận loại thọ nào trong ba loại thì 
không kinh nghiệm hai loại kia. Bởi vì mỗi loại thọ chỉ phát 
sanh đơn độc, phải nên hiếu rằng nó là vô thường, được 
cấu thành do điều kiện (sankhata), tùy duyên sanh khởi 
(Paticcasamuppãda), phải bị hư hoại và tan rã {khaya, vaya), 
suy tàn và chấm dứt (yirãga, nirodhaỴ\ 

(Nên ghi nhận rằng bằng những lời giảng như trên Đức 
Thế Tôn dạy về phương cách niệm thọ. Phải quán niệm như 
thế nào để hiểu biết sự khởi sanh tùy thuộc trường họp và tức 
khắc hư hoại, suy tàn và tan rã). 

Vị hành giả ghi nhận những hiện tượng sắc và danh bắt 
đầu bằng cử động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, như Sư 
đã dạy, phải gom tâm chăm chú vào cảm giác và niệm, “đau, 
đau“ khi có cảm giác đau sanh khởi; “khó chịu, khó chịu“ 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


pố 

khi có cảm giác không bằng lòng sanh khởi; “vui thích, vui 
thích“ khi có cảm giác thích thú sanh khởi và “hạnh phúc, 
hạnh phúc“ khi có cảm giác hạnh phúc. Khi cảm giác không 
rõ ràng là hạnh phúc hay đau khổ, sự chú tâm phải huớng vào 
thân hoặc vào bất luận trạng thái tâm nào đang nổi bật. 

Trong khi thận trọng quan sát những cảm thọ, thọ lạc và 
thọ khố sẽ đuợc cảm nhận rõ ràng, luôn luôn sanh khởi và tan 
biến, nhu những giọt mua rơi vào nguời đang đi duới đám 
mua, chạm đến thân rồi tức khắc tan biến. Cũng nhu những 
giọt mua bên ngoài, những “giọt mua“ bên trong khởi sanh 
giống nhu rơi vào mình từ một nguyên nhân bên ngoài. Kh i 
thấy đuợc rõ ràng hiện tuợng nay hành giả nhận thức rằng 
những thọ cảm nay là vô thuờng, triền miên sanh diệt, không 
phải là tự ngã, không có một thực thế đơn thuần. Chứng 
nghiệm nhu vậy người hành thiền phát triển tâm nhàm chán 
và buông xả mà Đức Thế Tôn giải thích như sau: 


Tâm Nhàm Chán Và Buông Xả Phát Sanh Do Pháp 
Thọ Quán Niệm Xứ 

“Aggivessana, khi người hành thiền nhận thấy ba hình 
thức thọ cảm đều vô thường thì nhàm chán thọ lạc, thọ khố 
và thọ vô ký“. 

Ta phải đặc biệt giữ nằm lòng những lời dạy nay. Mục 
đích của thiền minh sát {vỉpassanã medỉtatỉon) là phát triển 
nỉbbbỉdã ỉĩãna, tuệ chán nản. Chỉ khi nào tự cá nhân mình 
nhận thấy và chứng nghiệm hiện tượng sanh-diệt ta mới có 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


97 


thể nắm vững đầy đủ và trọn vẹn bản chất vô thường của vạn 
hữu và phát triển tâm nhàm chán. Nên ghi nhận rằng kinh 
Dĩghanakha Sutta không có đề cập đến công trình quán niệm 
chi tiết các thành phần khác nhau của sắc pháp. Phải quán 
niệm thân nay như một sự cấu thành, một nhóm (uẩn). Xét 
theo những lời dạy được trích dẫn ở phần trên, rõ ràng ta có 
thế phát triến tâm nhàm chán mà không cần phải quán niệm 
chi tiết những thành phần khác nhau trong thân như được mô 
tả trong Vi Diệu Pháp. 

Lại nữa, liên quan đến pháp niệm danh, chỉ có ba loại 
thọ là được đề cập đến. Không có đoạn nào nhắc đến những 
thành phần khác nhau của danh pháp như hành uấn và thức 
uẩn. Noi đây cũng vậy, ta thấy rõ rằng tâm nhàm chán có thể 
được phát triến chỉ bằng cách ghi nhận ba loại thọ, ngay vào 
lúc nó khởi sanh. Tuy nhiên, phải ghi nhận rằng không phải 
chỉ có thọ khố, mà tất cả ba loại thọ phải được quán niệm, bởi 
vì tất cả ba đều biểu lộ hiển hiện. 

Đen đây Đức Thế Tôn tiếp tục giải thích sau khi đã phát 
triển tâm chán nản, Đạo Tuệ, Quả Tuệ và Tuệ ôn Duyệt phát 
sanh như thế nào. 


Đạo Và Quả Phát Sanh Do Nhàm Chán 

Khi tâm nhàm chán đã được phát triển, hay bởi vì đã 
phát triển tuệ chán nản, ái dục của hành giả biến tan. Nói 
cách khác, hành giả đã tận diệt mọi khát vọng, và tuệ giác 
của Thảnh Đạo phát sanh. Trí tuệ của Thảnh Đạo loại trừ 


98 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


ái dục, và hành giả giải thoát, tức chứng đắc A La Hán Quả 
(amhattaphalà). 

Khi đã giải thoát như vậy ắt khởi sanh đến hành giả trí 
tuệ hiểu biết rằng tâm mình đã giải thoát. Ngài ôn duyệt và 
hiểu biết, “Tái sanh đã chấm dứt, đời sống Thảnh Thiện đã 
hoàn thành, những gì cần phải làm đã được hoàn tất, không 
còn gì phải làm nữa.“ 

Bằng những lời lẽ như trên Đức Thế Tôn mô tả phương 
cách mà vị A La Hán thành tựu Đạo Quả và phát triển tuệ ôn 
duyệt. 

Rồi Ngài tiếp tục giải thích rằng sau khi đã chứng ngộ, 
bậc A La Hán không còn bị lôi cuốn trong những cuộc tranh 
cãi hay biện luận. 

“Aggivessana, vị tỳ khưu đã thoát ra khỏi mọi hoặc lậu 
(ãsava) không còn tranh cãi với ai nữa. Mặc dầu Ngài còn 
dùng những danh từ chế định như “tôi, ông, hay đàn ông, đàn 
bà“, nhưng không lầm lạc chủ trưong rằng đó là chân lý cùng 
tột. Ngài không còn tranh luận cãi vã với ai bởi vì đã thấu 
hiểu chân đế và chỉ nói theo chân lý“. 

Kinh Puppha Sutta của phấm Khandhavagga, trong bộ 
Tạp A Hàm {Samyutta Nỉkãya) dạy rằng: 

Naham bhikhave lokena vivadãmi, Lokova mayã 
vivadati. Na bhikhave dhammavãdĩ kenaci lokasmiiii 
vivadati, 

“Nay chư Tỳ Khưu, Như Lai không tranh chấp vói thế 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


99 


gian, chính thế gian tranh chấp với Như Lai. Nầy chư Tỳ 
Khưu, người có thói quen nói chân lý không biện luận hay 
tranh cãi với ai khác trong thế gian. Nói cách khác, không thế 
bảo rằng người kia biện luận vì người ấy nói đúng chân lý“. 


Đạo Quả A La Hán Của Ngài Sariputta 

Trong lúc Đức Thế Tôn giải thích cho đạo sĩ Dĩghanakha 
phải quán niệm ba loại thọ như thế nào và như thế nào do 
quán niệm như vậy ta có thế thành tựu Đạo Quả A La Hán 
thì có Đức Sãrĩputta (Xá Lợi Phất) đứng sau lưng, cầm quạt, 
quạt Ngài. 

Lúc bấy giờ Đức Sãrĩputta (Xá Lợi Phất) là một vị Tu Đà 
Hườn. Khi nghe thời Pháp về ba loại thọ thì Ngài chứng đắc 
trí tuệ cao siêu của Đạo Quả A La Hán, ngay trong lúc quạt 
mát cho Đức Thế Tôn. 

Trong Kinh Anupada Sutta, sự chứng đắc Đạo Quả A La 
Hán của Ngài được mô tả như sau; Đức Sãrĩputta nhập Sơ 
Thiền (ịhãna), Nhị Thiền v.v... xuyên qua tất cả những tầng 
Thiền Sắc Giới và Vô sắc Giới. Mỗi khi xuất ra một tầng 
Thiền thì Ngài ôn duyệt trở lại và quán niệm bản chất của 
tầng Thiền ấy, và do sự quán niệm như vậy Ngài đắc Quả A 
La Hán. Trong một bài Kinh khác, chính Đức Sãrĩputta giải 
thích rằng Ngải chứng đắ c Đạo Quả A La Hán bằng cách 
quán niệm tiến trình sắc và danh đang trôi chảy bên trong 
mình. Ta có thể dung hòa phối họp ba bài Kinh và hiểu rằng 
Đức Sãrĩputta trải qua các tầng Thiền (ịhãna) trong khi lắng 



J00 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


nghe bài giảng về ba loại thọ, và khi xuất thiền Ngài quán 
niệm các thọ cảm đã đuợc chứng nghiệm trong khi đắc Thiền, 
và do đó thành tựu trí tuệ cao siêu của Đạo và Quả. 

Dĩghanakha, nguời cháu của Ngài Sãrĩputta, đắc Quả Tu 
Đà Huờn sau khi lắng nghe thời Pháp về ba loại thọ. Ta nên 
hiếu rằng trong khi nghe giảng, có những loại thọ khởi sanh 
đến Ngài. Ngay vào lúc ấy Ngài quán niệm những thọ cảm 
vừa khởi sanh và phát triển tuệ minh sát. Sau khi thuyết giảng 
bài Kinh, Đức Thế Tôn xuống núi Linh Thứu và triệu tập 
một cuộc họp của chu vị đệ tử. Do thần thông Đức Sãrĩputta 
hay biết có cuộc họp, và dùng thần thông bay đến Tịnh Xá 
VcỊuvana (Trúc Lâm). 

Những đặc điếm của cuộc họp là: 

1. Cuộc họp khởi diễn vào ngày trăng tròn tháng Hai 
D.L., khi chòm sao su tử bắt đầu sáng tỏ. 

2. Chu Tăng tự động đến tham dự cuộc họp mà không 
có lời mời. 

3. Tất cả những vị su đến dự đều đã là các vị A La Hán đã 
chứng đắc Đạo Quả cùng với sáu abhỉnnã, thần thông. 

4. Tất cả những vị su đến dự đều là những vị đã thọ lễ 
xuất gia theo phuong cách ‘'Ehi bhỉkkhE “. 


' Lòi người dịch: Theo phưong cách nầy, Đức Phật chỉ gọi “Ehi Bhikkhu", 
“hãy đến đây Tỳ Khưu“, ngưòi thọ giói bỗng nhiên có đầy đủ tăng tướng, y, bát, 
râu tóc v.v... giống hệt như một vị tỳ khưu. 



PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


loi 


Kinh sách ghi rằng có tất cả một ngàn hai trăm năm mươi 
vị đã đến tham dự cuộc họp do Đức Thế Tôn triệu tập. 

Trong buối thảo luận hôm nay chúng ta đã vượt ra ngoài 
phạm vi của bài Kinh Vô Ngã Tướng {Anattalakkhana Sutta), 
khi bàn đến Ki nh Dĩghanakha Sutta. Sư kết thúc thời Pháp bằng 
cách nhắc lại đoạn kin h dạy rằng thọ không phải là tự ngã. 

“Nay chư Tỳ Khưu, vedanã, - thọ, không phải là tự ngã; 
nếu thọ là tự ngã, thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ 
hay thất vọng buồn phiền, và ta phải có khả năng sai bảo, 
‘Thọ của tôi phải như thế nay, thọ của tôi phải không như thế 
kia‘. Ta không có thể ảnh hưởng đến thọ như thế ấy“. 


[III] 

TƯỞNG VÀ HÀNH 


Saiinã bhikkhave anattã saiinã ca h‘ idam bhikkhave 
attã abhavissa nayidam sannã ãbãdãya samvatteyya 
labbhetha ca sannãya ,evam me sannã hotu, evam me 
sannã mã ahosĩti/ Yasmã ca kho bhikkhave saiinã anattã 
tasmã sannã ãbãdhãya samvattati. Na ca labbhati sannãya 
evam me saiinã hotu evam me saiinã mã ahosĩti. 

“Nầy chư Tỳ Khim, sahhã, tưởng, không phải là tự ngã.... “ 

Tưởng có sáu loại: 1. Tưởng sanh khởi do nhãn xúc. 2. 
Tưởng sanh khởi do nhĩ xúc. 3. Tưởng sanh khởi do tỷ xúc. 
4. Tưởng sanh khởi do thiệt xúc. 5. Tưởng sanh khởi do thân 
xúc. 6. Tưởng sanh khởi do ỷ xúc. 

Mỗi khi một vật được thấy, được nghe, được xúc chạm, 
hay được hiểu biết, thường chúng ta nghĩ rằng, “Chính ta tri 
giác, vật ấy được tri giác, hay được ta nhớ đến. “Khi thấy một 
đối tượng ta nhớ ra đó là một người, nam hay nữ, hay một 
vật đã được biết vào một lúc nào, ở một nơi nào. Kh i nghe 
một âm thanh, ngửi một mùi, nếm một vị hay nghĩ đến một 
việc cũng vậy, ta nhớ lại tiếng động ấy, mùi ấy v.v... là gì. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


103 


Rồi ta lầm tưởng tiến trình tri giác hay hồi nhớ ấy là chính ta: 
“Chính ta nhớ, trí nhớ của ta tốt lắm“. Đức Thế Tôn giải thích 
ở đây rằng quan niệm như thế là sai lầm, trong tiến trình hồi 
nhớ không có gì là cá nhân hay của ta mà chỉ là những hiện 
tượng không có thực thế vững chắc, không phải là ta. 

Đức Thế Tôn tiếp tục giải thích rằng tưởng uấn, hay tri 
giác, sannã, không phải là ta như sau: 

“Nay chư tỳ khưu, sannã, tưởng, không phải là tự ngã. 
Neu tưởng là tự ngã ắt nó không có khuynh hướng gây đau 
khố hay phiền phức khó chịu cho ta và ta ắt có thể kiểm soát 
tưởng như sau: ‘Hãy đế tưởng của tôi như thế nay (luôn luôn 
thích thú, dễ chịu), hãy đế tưởng của tôi không như thế kia 
(khó chịu, phiền phức)‘.“ 

Neu tưởng là một thực thế sống, là thế chất của ta bên 
trong, thì không có lý do gì mà nó cưỡng chế, gây phiền phức 
khó chịu cho ta — thông thường người ta không làm tốn hại và 
tạo phiền muộn cho chính mình — và ta có thế điều khiến, thu 
xếp để chỉ hay biết, hay chỉ hồi nhớ những gì tốt đẹp vừa ý. 
Nhưng vì tưởng uẩn luôn luôn cưỡng chế ta, không tùng phục, 
không chiều theo ý muốn của ta, nó không phải là tự ngã. 

“Nhưng nay chư tỳ khim, trong thực tế, tưởng không 
phải là tự ngã. Nó cưỡng chế ta và không ai có thế sai bảo: 
‘Tưởng của tôi phải như thế nay, tưởng của tôi phải không 
như thế kia‘.“ 

Tưởng uẩn có những sắc thái tốt đẹp của nó. Nhận ra 
những đặc tính của sự vật mà mình đã biết quả thật là hữu ích. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


ỈOị 

Trí nhớ bền dai quả thật hữu dụng. Hồi nhớ những sự việc đã 
xảy ra và ghi nhớ lâu dài những gì mình đã thâu thập học hỏi 
quả thật là một chức năng tốt của tuởng. 

Nhung hồi nhớ, đem trở lại vào tâm những kỷ niệm buồn 
phiền, ghê tởm và những hình ảnh khủng khiếp hãi hùng là 
sắc thái xấu của tuởng. Nó gây nên tâm trạng căng thẳng 
và do đó cưỡng chế, làm cho ta khó chịu. Vài người cảm 
nghe rất đau khổ khi trí óc vởn vơ đi vào quá khứ rồi mang 
trở về những kỷ niệm của người thân đã quá vãng, con cái, 
chồng hay vợ đã qua đời, hoặc những tai ương về tình trạng 
tài chánh đã xảy đến cho mình. Những kỷ niệm kiên trì dai 
dẳng ấy đem lại sầu khổ và khiếp đảm kinh hoàng, chỉ tan 
dần và biến dạng khi những ý nghĩ viễn vông trong quá khứ 
ấy chấm dứt. 

Như vậy, sannã, tưởng, vốn là cơ năng của sự nhận ra 
và hồi nhớ, quả thật là áp bức. Lúc nào tưởng uẩn còn đi vào 
quá khứ rồi đem trở về những kỷ niệm tang tóc hay tai ương 
tài chánh thì sầu khổ và than vãn còn tạo cảnh đau khổ trầm 
trọng có thế đưa đến chết chóc. Đó là đường lối mà tưởng 
uấn đem trở vào tâm những kinh nghiệm buồn phiền trong 
quá khứ. 

Trong khi ăn bỗng nhiên nhớ lại một vài vật nhơ nhớp, 
làm cho bữa cơm mất ngon. Nhớ đến một xác chết vừa thấy 
trong ngày có thể làm cho đêm ngủ không an giấc. Vài người 
tưởng tượng những hoàn cảnh hiểm nguy và đặt mình vào đó, 
rồi đâm ra hết sức lo sợ. Đó là như thế nào sự tưởng nhớ làm 
khó chịu, cưỡng chế ta bằng cách đi vào quá khứ rồi đem trở 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


1Ọ5 


về hiện tại những sự việc đau buồn. Đó không phải là tự ngã 
mà chỉ là những hiện tuợng phát sanh do điều kiện, tùy duyên 
sanh khởi. Ta không thể thu xếp sự việc theo ý muốn để chỉ 
tuởng nhớ những kinh nghiệm đem lại lợi lạc và hữu ích, và 
loại trừ những kinh nghiệm làm chán nản khố đau. Chúng ta 
không thể điều khiển, sai bảo tuởng uẩn phải nhu thế nào, và 
nhu vậy nó không phải là tự ngã, không có một thực thế sống, 
mà chỉ là những hiện tuợng không có thể chất, phát sanh tùy 
thuộc nhân duyên. 

Theo kinh điển, tưởng (sự tri giác) của một người có 
tánh chất cưỡng chế, ta không thể điều khiển và sai bảo nó 
phải như thế nào theo ý muốn của ta. Như vậy hiển nhiên, 
tưởng không phải là tự ngã, không phải là phần nòng cốt bên 
trong ta, hay một thực thể sống. Nhưng thông thường, khi hồi 
nhớ những kinh nghiệm quá kh ứ người ta nghĩ rằng, “Chính 
ta đã tàng trữ những kinh nghiệm ấy trong tâm; rồi chính ta 
đã nhớ lại. Chính một cái ‘Ta‘ đã tàng trữ, giữ nó lại, và bây 
giờ đem nó ra trong tâm. “Do đó người ta ôm ấp dưỡng nuôi 
niềm tin rằng có một cá nhân, một tự ngã, tàng trữ và hồi 
nhớ những kinh nghiệm quá khứ. Tin tưởng sai lầm như vậy 
vì thiếu chánh kiến, không thận trọng ghi nhận sự việc ngay 
vào lúc sự hay biết ỏ giác quan (ngũ quan thức) sanh khởi, và 
bởi vì chưa nhận thức bản chất thật sự của những hiện tượng 
xuyên qua tuệ minh sát (ỵipassanã nãna). Khi ta kiên trì chú 
niệm và thật sự nhận thấy trạng thái liên tục phát sanh và 
hoại diệt của những hiện tượng hay biết qua ngũ quan (ngũ 
quan thức) bằng tuệ minh sát, chừng ấy ta sẽ tự mình chứng 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


J0ố 


nghiệm sáng tỏ rằng tưởng uấn cũng là một hiện tượng thiên 
nhiên, mãi mãi phát sanh và hoại diệt. 

Nơi đây một câu hỏi có thể được nêu lên: Nói rằng bản 
chất thiên nhiên của tưởng uẩn là vô thường, luôn luôn biến 
chuyển, vậy làm thế nào ta có thế hồi nhớ những sự việc đã 
qua? — Năng lực hồi nhớ của chập tưởng trước được chuyển 
sang qua cho chập tưởng sau kế đó. Vì khả năng hồi nhớ 
nay tăng trưởng khi được thâu nhận ở chập tưởng sau, vài 
người có thể còn nhớ lại tiền kiếp. Đó là như thế nào chập 
tưởng trong luồng hộ kiếp (bhavanga) hay trong chập tử tâm 
{cuti vinnãna) của kiếp quá khứ chấm dứt và khởi sanh trở 
lại với năng lực hồi nhớ được tăng cường trong thức tái sanh 
(patisandhi vỉnnãna) và luồng hộ kiếp ở kiếp hiện tại. Chính 
nhờ sự chuyển sang “năng lực hồi nhớ“ từ chập tưởng trước 
qua chập tưởng sau kế đó mà ta có thể hồi nhớ những gì có 
tánh cách thiện và thích thú cũng như những gì bất thiện và 
không vừa lòng. Những kinh nghiệm của ngày hôm trước, 
dầu ta không hề nghĩ đến, đôi khi có thể trồi lên trở lại nổi bật. 
Khi tâm an trụ được vững chắc mạnh mẽ, người hành thiền 
minh sát Satipatthãna có thể hồi nhớ những diễn biến trong 
thời thơ ấu. Hành giả nên ghi nhận ngay lúc nó vừa khởi sanh. 

Tâm ăn năn hối cải vì một điều sai lầm hay một khuyết 
điếm trong quá khứ có thế dẫn đến lo âu và phóng dật trong 
khi ngồi thiền, và có thế trở thành chướng ngại lớn lao, làm 
trở ngại tiến bộ trong công phu trau dồi và phát triển tâm dinh 
và tuệ minh sát. Ta phải loại trừ bằng cách giữ chánh niệm, 
ghi nhận liền khi nó vừa khởi sanh. Bằng cách ấy ta đè nén 
chập tâm sở tưởng, hồi nhớ diễn biến đã qua và làm cho ta 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


Kự 


lo âu phóng dật. Điều nầy cũng cho thấy rằng tuởng không 
phải là tự ngã. Nhu đã đuợc giải thích trong bài giảng truớc, 
có bốn cách chấp thủ vào tự ngã, và trong bốn cách ấy tuởng 
uấn liên quan đến ba; sãmi attã, nivãsĩ attã và kãraka attã. 

Nghĩ rằng có thể kiểm soát tuởng, có thể hồi nhớ những 
chuyện trong quá khứ theo ý muốn và không nhớ đến nếu 
không muốn, là sãmi attã, chấp vào tự ngã kiểm soát, tức tin 
rằng có một tự ngã, một cái “ta“, kiểm soát tiến trình hồi nhớ. 
Kinh Anattalakkhana Sutta bác bỏ quan niệm chấp ngã ấy và 
dạy rằng ta không thể nói, “Tuởng phải nhu thế nay, tuởng 
phải không nhu thế kia.“ 

Nghĩ rằng có một tự ngã thuờng xuyên hiện hữu trong 
thân, làm nhiệm vụ hồi nhớ những chuyện quá kh ứ là nỉvãsĩ 
attã, chấp vào tự ngã liên tục. Chấp thủ nay có thể đuợc loại 
trừ bằng cách giữ chánh niệm, ghi nhận mỗi hiện tuợng tâm 
linh ngay vào lúc nó vừa khởi sanh. Niệm nhu vậy ta tự mình 
nhận thức rằng trí nhớ liên tục khởi sanh rồi tức khắc tan biến. 
Bằng cách ghi nhận những gì đã xảy diễn trong kiếp sống 
nay, ngay vào lúc nó khởi sanh ở ý môn, ta cũng nhận thức 
rằng không có chi nhu sự tuởng nhớ, mà thuờng còn. Chỉ có 
những hiện tuợng luôn luôn đối mới không ngừng sanh và 
diệt. Thực nghiệm nay loại trừ niềm tin có một tự ngã thuờng 
còn hay một thực thể sống bên trong thân ta, làm nhiệm vụ 
truy hoài, hồi nhớ hay nhận ra. 

Nghĩ rằng chính ta, hay tự ngã, làm phận sự hồi nhớ hay 
nhận ra là kãraka attã, chấp vào tự ngã chủ động, và chấp thủ 
nay cũng có thế đuợc loại trừ bằng cách giữ chánh niệm. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


jq8 


BChi tưởng nhớ hình ảnh hay âm thanh, hành giả quán 
sát xem những hình ảnh và âm thanh ấy khởi sanh và tan 
biến như thế nào. Khi nhận thấy rằng sự tưởng nhớ đến hình 
ảnh hay âm thanh luôn luôn khởi sanh rồi tan biến, hành giả 
thực nghiệm rằng tưởng uấn chỉ là một hiện tượng tâm linh 
mãi mãi lặp đi lặp lại chớ không phải là hành động hay việc 
làm của một tự ngã hay thực thể sống nào bên trong thân. 
Và cũng trùng hợp với lời dạy trong kinh Vô Ngã Tướng, 
Anattalakkhana Sutta, ta không thể điều khiển hay làm thế 
nào đế chỉ mãi mãi tưởng nhớ những điều thích thú, tinh 
khiết, có tá nh cách thiện, và không bao giờ nhớ đến những 
gì bất thiện và không vừa lòng. Vì nhận thấy rằng không thế 
kiểm soát và điều khiến trí nhớ theo ý mình hành giả nhận 
thức rằng trí tưởng nhớ không phải là tự ngã hay thực thế 
sống, mà chỉ là một tiến trình thiên nhiên khởi sanh do điều 
kiện, luôn luôn tự đổi mới và tan biến. Đức Thế Tôn ban dạy 
Kinh Vô Ngã Tướng, Anattalakkhana Sutta, nhằm mục đích 
loại trừ sự chấp thủ vào tự ngã, attã, bằng cách tự cá nhân 
mình chứng ngộ bản chất thật sự của các uẩn (khandhas). 

Nơi đây một thắc mắc có thể được nêu lên: Có sự khác 
biệt nào giữa sự hiếu biết của thời hiện đại về chức năng của 
tri giác, như trí nhớ, và năng lực hồi nhớ của sati, niệm, như 
được mô tả trong kinh Tứ Niệm Xứ, Satỉpatthãna Suttaì Có 
sự khác biệt rộng lớn như cả một bầu trời giữa hai ý niệm; 
trong thực tế có thế nói rằng mục đích và đối tượng của hai 
ý niệm ấy hoàn toàn đối nghịch với nhau. Tri giác nhận thức 
đối tượng để giữ lại trong trí nhớ, nhằm mục đích nhớ trở lại 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


lOỌ 


trong tương lai; đối tượng có thế là hình sắc hay điều kiện của 
đối tượng được ghi nhận. 

Niệm, theo phương pháp Tứ Niệm Xứ {Satipatthãna) 
chỉ ghi nhận tình trạng trôi qua của những hiện tượng vật lý 
(sắc) và tâm linh (danh), nhằm chứng nghiệm đặc tướng vô 

thường, bất toại nguyện và vô ngã. 


Hành Không Phải Là Tự Ngã 

Sankhãrã bhikkhave anattã. Sankhãrã ca h‘ idam 
bhỉkkhave attã abhavissamsu nayidam sankhãrã 
ãbãdhãya sariivatteyyurii labbhetha ca sankhãresu evarii 
me sankhãrã hontu evaih me sankhãrã mã ahesun‘ti. 
Yasmã ca kho bhikkhave sankhãrã anattã, tasmã sankhãrã 
ãbãdhãya saihvattanti; na ca labbhati sankhãresu ,evani 
me sankhãrã hontu, evam me sankhãrã mã ahesun‘ti. 

“Nầy chư Tỳ Khưu, hành (sahkhãrã) không phải tự ngã 

Nơi đây nên ghi nhận rằng có hai loại hành {sahkhãras): 
sự vật được cấu tạo, và sự vật cấu tạo. Các sự vật được cấu tạo 
là những uẩn sanh khởi do nguyên nhân như kamma (nghiệp, 
hay hành động có tác ý), tâm, điều kiện thời tiết và vật thực. 

Tức khắc sau khi thức tái sanh chấm dứt, những hiện 
tượng danh và sắc khởi sanh như hậu quả của nghiệp (kamma). 
Vỉpãka (quả) là những loại thức và các tâm sở đồng phát sanh 
như hậu quả của nghiệp (kamma) và ý căn Ọiadãya vatthù) 
cùng với những phần nhạy của sắc pháp khởi sanh do nghiệp 
như mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, sanh khởi cùng một thế ấy. Đó 


uo 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


là những sự vật được cấu tạo, hậu quả của những sinh hoạt 
tạo nghiệp (hành), và những sự vật ấy được gọi là hành quả, 
vipãka sankhãras, sanh khởi do nghiệp tạo điều kiện. 

Cùng thế ấy, những đặc chất của sắc pháp sanh khởi do 
tâm, như co tay vào, duỗi tay ra, đi, đứng, di chuyến, cử động, 
ngồi, nói, cười v.v... được gọi là hậu quả của hành {vipãka 
sahkhãras) sanh khởi do tâm. Tâm và các tâm sở đồng phát 
sanh tưong quan tạo duyên và được tạo duyên lẫn nhau. Như 
vậy có những hành, sahkhãras, xem như nguyên nhân tạo 
điều kiện và những hành, sankhãras, là hậu quả. 

Đặc chất vật lý do thời tiết tạo điều kiện là những hậu 
quả của hành do điều kiện thời tiết tạo duyên. Những đặc 
tánh vật chất khởi sanh do vật thực là hành quả do vật thực 
tạo duyên. 

Sau cùng, tất cả những trạng thái tâm kế tiếp và các tâm 
sở đồng phát sanh là hành quả {vipãka sahkhãras), tùy thuộc 
noi những điều kiện tâm linh trước đó và những tâm sở đồng 
phát sanh để sanh khởi. Tất cả những uẩn khởi sanh như thế 
do kamma (nghiệp), tâm, điều kiện thời tiết và vật thực là 
hành quả, những sự vật được cấu tạo. Điều nay được tóm tắt 
thâu gọn trong công thức quen thuộc: 

Sabbe sankhãra anicca; sabbe sankhãra dukkhã 

Tất cả các hành (vật được cấu tạo y đều vô thường; tất cả 
các hành đêu đau khô, dukkha. 

' Những hành, hay vật được cấu tạo, sahkhãras, tức những sự vật tự nó không 
hiện hữu, mà phải có gì khác tạo điều kiện (duyên) mói hiện hữu. 



PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


111 


Những vật ấy là sắc uẩn và danh uẩn biếu hiện nơi giác 
quan, năm nhóm bám níu mà ta phải nhận thức bằng tuệ minh sát 
(vipassanã nãna) là vô thuờng, bất toại nguyện và vô ngã. Trong 
công thức trên Đức Thế Tôn dạy ta nên thấy nó nhu vậy. Đe 
có thể thấy đuợc duới ánh sáng nhu vậy, ta phải cấn trọng 
ghi nhận mỗi khi những uẩn nay phát hiện. Trong khi quán 
sát, vì tâm an định càng tăng cuờng vững chắc, ta hay biết 
rằng các uẩn không ngừng khởi sanh và tan biến. Trùng hợp 
với lời dạy của Bản Chú Giải, Hutvã abhãvato — “Nó là vô 
thuờng vì khi vừa phát sanh liền hoại diệt“ — và udayabbaya 
patỉpĩỊanato — “Nó là đáng sợ, vì làm cho ta khó chịu bằng 
cách luôn luôn sanh và diệt.“ Đó là suy niệm đúng theo lời 
dạy của Đức Thế Tôn. 

Có những nguời làm tốn hại Phật Pháp bằng cách dạy 
nghịch hắn những gì Đức Phật dạy. Trong công thức trên — 
sabbe sankhãra anỉcca — họ không dạy rằng danh từ sankhãra 
có nghĩa là “những sự vật đuợc cấu tạo“ nhu đuợc giải thích 
ở trên mà theo họ, có nghĩa là “những sinh hoạt“. Nhu vậy, 
theo họ, công thức ữên có nghĩa “Tất cả những sinh hoạt là 
đau kho“. Do đó họ khuyên dạy chống lại tất cả mọi sinh hoạt 
nhu bố thí, trì giới và hành thiền. Họ nói rằng các sinh hoạt ấy 
chỉ tạo đau khổ, dukkha. Họ khuyên nên giữ tâm để yên nhu 
vậy. Những nguời không hiểu biết và không nhiệt tâm chuyên 
cần, sẵn sàng chấp nhận lời khuyến dạy trên, nhung đối với 
những ai khác, dầu ít hiểu biết giáo pháp, thật hiển nhiên 
là nghịch hắn với những lời dạy của Đức Phật. Chấp nhận 
những lời dạy tuơng tự có nghĩa là bác bỏ giáo huấn của Đức 


112 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Thế Tôn. Một khi bác bỏ giáo huấn của Đức Phật tức nhiên 
ta đã ra ngoài Phật Giáo, và đó là điều đáng lo ngại. Trong 
kinh điên PãỊi, sabbe sahkhãra dukkhã, danh từ sahkhãra, 
hành, có nghĩa là “những sự vật đuợc cấu tạo“, là quả của 
những điều kiện quyết định, không phải là “những sự vật cấu 
tạo“, không phải là “sinh hoạt“ hay “cố gang“. Tất cả những 
sahkhãras, hành, tức những sự vật đuợc cấu tạo, phải đuợc 
suy niệm là vô thuờng và đau khố. 

Diễn dịch rằng sahkhãra ở đây là những sinh hoạt tạo 
thiện nghiệp là sai. Điều cần phải làm ở đây là thận trọng ghi 
nhận và quán sát tất cả các uẩn trong thân cho đến khi thấy 
rõ bản chất thật sự của nó và phát triển tâm buông xả, không 
chấp thủ vào nó. 


Ý Nghĩa Của Sankhara (Hành) Theo Bài Kinh Nầy 

Danh từ sahkhãra, hành, nhu đuợc mô tả đến đây — “sự 
vật đuợc cấu tạo“, khởi sanh do kamma (nghiệp), tâm, điều 
kiện thòi tiết và vật thực — không đúng với ý nghĩa của danh 
từ trong bài Kinh nay. Theo bài Kinh nay, sahkhãra hàm ý là 
những “sự vật cấu tạo“, một trong năm uẩn, tức hành uẩn, hay 
sinh hoạt tâm linh, và chính những sinh hoạt tâm linh nay tạo 
nghiệp, kamma. 

Phấm Khandhavagga trong bộ Samyutta Nikãya, Tạp A 
Hàm, giải thích nhu sau; cái gì đua đến sinh hoạt của thân, 
khấu, ý là sahkhãra, hành uẩn. Trong năm uẩn, sắc uẩn có đặc 
tính biến chuyến đổi thay hay ữở thành một cái gì khác do 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


113 


những hoàn cảnh đối nghịch, sắc là vô tri giác, không thể tự 
mình đưa đến sinh hoạt hay biến đổi mà chỉ là một khối bất 
động. Chính sinh hoạt của hành uấn diễn đạt ra ngoài bằng 
những cử động của cơ thể vật chất, và cho thấy hình như 
thân làm. Thọ uẩn kinh nghiệm những thọ cảm (vedanã), thọ 
lạc, thọ khô, hay thọ vô ký. Chính thọ tự nó không tạo nên 
hành động thiết thực. Tưởng uẩn cũng không thể tạo nên hành 
động mà chỉ hay biết, nhận ra hay hồi nhớ sự vật, giống như 
người thơ ký trong văn phòng, ghi nhận dữ kiện để về sau 
tham khảo. Thức uẩn chỉ hay biết, cảm nhận, thấy hình sắc, 
nghe âm thanh v.v... không tạo hành động. 

Chính hành uấn sahkhãra làm phận sự đưa đến hành 
động bằng thân, khấu hay ý, như đi, đứng, ngồi, nằm, co vào, 
duỗi ra, di động, cười, nói, suy nghĩ, nhìn hay lắng nghe. Ý 
muốn đi, muốn đứng, muốn ngồi, hay muốn ngủ là chức năng 
của hành uẩn (sankhãra). Tất cả ba loại hành động, bằng thân, 
khấu, và ý đều do hành uẩn sankhãra thúc đẩy và sắp xếp. 

Nghĩ rằng tất cả những sinh hoạt ấy đều do một tự ngã 
thực hiện là tà kiến thấy cái ta trong hành uẩn, và được biết là 
chấp thủ vào “tự ngã chứng nghiệm“, kãraka attã. 

Nghĩ rằng tự ngã thực hiện tất cả những sinh hoạt, an trú 
thường xuyên trong thân như một thực thể sống, là tà kiến 
nỉvãsĩ attã, chấp thủ vào “tự ngã liên tục“. 

Nghĩ rằng tự ngã nay, tức cái thực thế sống trong thân 
ta, có thể tự ý hoạt động, rằng những hành động của nó tùy 
thuộc nơi ý muốn của ta là sãmi attã, chấp thủ vào “tự ngã 
kiểm soát“. 


114 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Ta bám vào hành uấn bằng cả ba lối chấp thủ. Tuy nhiên 
trong thực tế không có tự ngã, không có một thực thể sống 
để bám vào, chỉ có những tiến trình thiên nhiên diễn tiến tùy 
duyên, theo những điều kiện và những truờng hợp của chính 
nó. Đức Thế Tôn dạy rằng việc làm của hành uẩn, sahkhãra, 
không phải là hoạt động của một thực thể sống. Theo quan 
điếm thông thường, hình như có một thực thế sống thực hiện 
những hành động đi, đứng, và ngồi, nhưng Đức Thế Tôn bác 
bỏ sự tin tưởng ấy như sau: 

“Nay chư Tỳ Khưu, nếu hành là tự ngã, là chính ta, ắt 
nó không gây đau khổ cho ta và ta có thể sai bảo, ‘Hành phải 
như thế nay (tất cả đều có tánh cách thiện), hành phải không 
như thế kia (bất thiện) ‘ và có thể thu xếp hành theo ý muốn 
của ta.“ 

Sahkhãras, hành, là những trạng thái tâm hay tâm sở 
do cetanã, tác ý, dẫn đầu. Có tất cả năm mưoi hai tâm sở. 
Ngoài hai tâm sở thọ và tưởng, còn lại năm mưoi, chung họp 
cấu thành hành uẩn, sahkhãrakkhandha. Trong những bài 
giảng của tạng Kinh, chỉ có cetanã, tác ý, là đặc biệt tiêu 
biếu cho những sinh hoạt của hành, sankhãra, nhưng theo 
Abhỉdhamma, tạng Luận thì còn có những tâm sỏ khác cũng 
có thể tạo nghiệp (kamma), như sự chú ý {manasikãra), tâm 
sở tầm {vitakka), sát {vỉcãra), phỉ ipĩtỉ), tham Ợobha), sân 
{dosa), si {moha), không-tham, không-sân và không-si. Năm 
mươi loại tâm sở nay của hành uẩn cũng có nhiệm vụ đưa 
đến những sinh hoạt như đi, đứng, ngồi, ngủ, co vào, duỗi 
ra, cười, và nói. Những hành động nay cũng như những sinh 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


115 


hoạt tâm linh khác như suy tư, nhãn thức, và nhĩ thức cũng do 
hành uẩn đưa đến và hướng dẫn. 


Hành Uẩn Cưỡng Chế Bằng Cách Nào 

Đức Thế Tôn khuyến khích ta nên suy tư như thế nầy: 
Nếu hành uẩn là tự ngã ắt nó không gây phiền não, làm cho 
ta khó chịu. Trong thực tế rõ ràng nó cưỡng chế ta bằng nhiều 
cách. BChi những khát vọng hay tham ái làm cho ta trằn trọc 
suy tư thì ta trỏ nên mỏi mệt, kiệt sức và âu sầu phiền muộn. 
Khi thốt ra những lời đáng lẽ không nên nói thì ta cảm nghe 
ngượng ngùng bối rối. Neu vi phạm tội hình sự, ắt ta bị hành 
phạt tù tội. Lòng tham ái thiêu đốt và làm cho chúng ta mất 
ăn mất ngủ. Khi có những hành vi bất thiện như trộm cắp hay 
dối gian láo xược ta sẽ bị sa đọa vào những khổ cảnh và phải 
chịu khổ sở cùng cực. 

Cùng thế ấy, hành liên kết với sân hận sẽ đưa đến những 
hành động và lời nói gây nên tình trạng kiệt lực và đau khổ. 
Hành liên kết với si mê, ngã mạn, tà kiến, cũng dẫn đến tì nh 
trạng kiệt lực và đau khổ trong kiếp hiện tại và mỏ đường đưa 
vào khổ cảnh. Đó là phưong cách mà hành cưỡng chế ta. Nếu 
hành là tự ngã nó sẽ không gây đau khố cho ta dường thế ấy. 

Neu hành là tự ngã ắt ta có thế thu xếp và tổ chức như thế 
nào chỉ có những sinh hoạt trong sạch tạo thiện nghiệp đưa 
đến phước báu, chớ không bao giờ có những hành vi tạo bất 
thiện nghiệp đưa đến những tình trạng khổ đau. Trong thực 
tế không thế thu xếp đế chỉ có những sinh hoạt trong sạch 


u6 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


như ý ta muốn. Có thể chúng ta phải tự đặt mình vào những 
hoàn cảnh khó khăn, phải làm những việc không nên làm, 
phải nói những lời không nên nói, hay suy tư về những việc 
không nên nghĩ đến. Như thế rõ ràng ta không thể kiểm soát 
hay sắp xếp làm cho hành phải như thế nào theo ý muốn, rõ 
ràng hành không phải là tự ngã. Đe làm sáng tỏ vấn đề Đức 
Thế Tôn dạy: 

“Nay chư Tỳ Khưu, hành không phải là tự ngã, không 
phải là phần nòng cốt bên trong ta. Vì lẽ ấy, nó có chiều hướng 
gây đau khố buồn phiền. Lại nữa ta không thể thu xếp và sai 
bảo: Hành phải như thế nay, hay phải không như thế kia“. 

Như vậy, hành không phải là tự ngã, không có thể chất 
thật sự, mà biến đổi chảy trôi tùy thuộc nguyên nhân và điều 
kiện, nhân và duyên, do đó gây cho ta phiền não. Nó cưỡng 
chế ta như thế nào đã được mô tả ở phần trên. Vì giao du với 
bạn bè hư hèn, vì bị những vị thầy xấu dẫn dắt và vì có những 
thái độ tâm linh sai lầm, ta làm, nói và suy tư những điều 
không nên làm, không nên nói, hay không nên suy tư. Trong 
đời sống hiện đại ta có thể sa ngã say đắm trong những thói 
hư tật xấu, ữong những sinh hoạt đáng bị khiến trách và bất 
họp pháp như say sưa, nghiện ngập, hút xách cờ bạc. Cũng 
vì tham ái hay sân hận ta thốt ra những lòi lẽ mà đáng lý ra 
không nên nói. Những sinh hoạt xấu xa tưong tự đưa đến hậu 
quả là táng gia bại sản, sa vào hoàn cảnh tù tội và mất hết 
bạn bè thân thuộc. Đứng về phưong diện đạo đức và luân lý, 
những hành động xấu như sát sanh và vọng ngữ tạo nhiều quả 
dữ có thể đưa đến trạng thái khổ sầu cùng cực trong những 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


117 


khổ cảnh. Như vậy, hành uẩn cưỡng chế ta bằng cách tạo 
nghiệp bất thiện dẫn đến quả dữ. 

Nơi đây Sư muốn thuật lại một câu chuyện cho thấy như 
thế nào hành uẩn bất thiện của người đồ tế dẫn đến hậu quả 
vô cùng tai hại. 


Câu Chuyện Một Ngạ quỷ Bị Nhiều Mũi Nhọn 

Đâm Chích 

Một hôm nọ Đức Lakkhana và Đức Moggallãna (Mục 
Kiền Liên) cùng nhau đi trì bình, từ đỉnh núi Linh Thứu 
xuống. Trên đường đi, do nhãn thông Ngài Moggallãna thấy 
một peta, ngạ quỷ. Ngạ quỷ bị nhiều mũi nhọn đâm đầy 
mình. Có mũi đâm vào đầu xuyên qua miệng, có mũi đâm 
vào miệng chí đến ngực, có mũi đâm từ ngực xuống bụng, có 
mũi từ bao tử đố xuống vế, có mũi đâm vào từ vế chí đến bắp 
chân, có mũi từ bắp chân xuống bàn chân. 

Ngạ quỷ, peta, chạy đó đây quanh quấn vô cùng đau 
khố, nhưng chạy cách nào, nơi đâu, các mũi nhọn vẫn rượt 
theo đâm chích khắp châu thân. Nhìn thấy cảnh đau khổ như 
vậy Ngài Moggallãna suy tư rằng trong vòng luân hồi chính 
mình cũng đã bị sa đọa vào những kiếp sống tương tự. Hữu 
hạnh thay mình đã giải thoát, không còn rơi vào những hoàn 
cảnh khổ đau như vậy nữa. Nghĩ vậy Ngài mỉm cười. Ngài 
Lakkhana nhìn thấy, hỏi Đức Moggallãna tại sao mỉm cười. 

Nghĩ rằng Đức Lak kh ana chưa phát triển đầy đủ tâm trí 
để nhìn thấy ngạ quỷ, có thể không thông hiểu và đâm ra hoài 


u8 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


nghi. Nghĩ vậy Ngài Moggallãna không thuật lại câu chuyện 
ngay lúc bấy giờ mà bảo Ngài Lakkhana rằng đến lúc về, sẽ 
hỏi lại chuyện nay truớc mặt Đức Thế Tôn. 

Sau thời độ ngọ hai vị đến hầu Phật và Đức Lakkhana 
lặp lại câu hỏi, tại sao Đức Moggallãna mỉm cuời khi xuống 
núi Linh Thứu đi trì bình. Chừng đó Ngài Moggallãna nói 
rằng trên đuờng đi xuống núi Ngài trông thấy một ngạ quỷ 
bị nhiều mũi nhọn ruợt theo đâm chích, và Ngài mỉm cuời 
vì nghĩ lại mừng thầm rằng mình đã may mắn thoát ra khỏi 
quả dữ của những hành bất thiện, khỏi còn phải bị sa đọa vào 
những hoàn cảnh cực kỳ thống khố nhu vầy nữa. 

Chừng ấy Đức Thế Tôn mở lời ngợi khen, “Đệ tử của 
Nhu Lai đã có đủ nhãn thông. Nhu Lai đã thấy ngạ quỷ nay 
vào truớc đêm Thảnh Đạo, trong khi ngồi hành thiền trên 
Kim Cang Tọa, nhung vì không có ai khác chứng kiến Nhu 
Lai không nói một lời nào về việc nay. Giờ đây, vì đã có 
Moggallãna trông thấy, Nhu Lai sẽ thuật lại chuyện ngạ quỷ“. 

Đức Phật thuật rằng trong khi còn ở cảnh nguời chúng 
sanh nay đã phạm trọng tội là làm nghề đồ tế, “nuôi sống bán 
chet“, nên đã tạo nghiệp bất thiện phải trả quả ở cảnh địa ngục 
trong vô số kiếp. BChi ra khỏi cảnh nay thì trở thành ngạ quỷ 
(peta, quỉ đói) để chịu khổ tiếp theo cho đến khi hậu quả của 
hành (sahkhãra) bất thiện ấy khô cạn. 

Mắt của nguời thuờng trong dân gian không thể trông 
thấy ngạ quỷ, vì lẽ ấy Ngài Lakkhana không thấy. Những mũi 
nhọn đâm chích ngạ quỷ không roi xuống và gây tổn thuong 
cho ai khác, chỉ đâm chích ngạ quỷ. Đây là một thí dụ cho 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


uọ 


thấy hành uẩn có thể gây đau khổ nhu thế nào. 

Có những ngạ quỷ khác mà Ngài Moggallãna đã thấy, như 
một người hành nghề giết trâu bò trong cảnh người. Người nay 
trở thành ngạ quỷ và bị kền kền, quạ, diều hâu mổ xé; người 
thợ săn chim chóc trở thành ngạ quỷ dưới hình thức một miếng 
thịt làm mồi cho kền kền, quạ và diều, kêu la rên siết chạy trốn 
đế khỏi bị cắn mổ; một người đồ tế chuyên làm thịt trừu không 
còn da bọc thân — chỉ là một đống thịt vụn vằn nhóp nhúa — 
cũng làm mồi cho kền kền, quạ, diều hâu; một ngạ quỷ trước 
kia hành nghề làm thịt heo luôn luôn bị con dao và lưỡi kiếm 
bén hai bề rượt theo đâm chém và cắt ra từng mảnh; một người 
thợ săn bị lao phóng đầy mình. Tất cả những ngạ quỷ nay đều 
đau đớn chạy rong kêu la rên siết. Ngài Moggallãna còn thấy 
những ngạ quỷ phải chịu trăm bề đau khổ vì trước kia đã có 
những hành bất thiện như hành hạ ngược đãi người khác và tà 
dâm. Đó là những thí dụ khác cho thấy bản chất gây phiền não 
của những hành (sankhãms) bất thiện. 

Chúng sanh trong những cảnh giới thấp hèn và những 
loài thú, phải chịu đau khố vô ngần vì đã có những hà nh 
{sahkhãras) bất thiện trong quá khứ. Trong cảnh người, có 
nhiều người phải chịu ở trong những tình trạng vô cùng cơ 
cực, phải làm lụng rất vất vả mới có đủ miếng ăn, đủ sống, có 
người phải chịu bệnh hoạn, người khác bị hành hạ đủ điều, 
tất cả đều do những hành {sahkhãras) bất thiện của họ trong 
quá khứ. Những hành ấy gây đau khổ cho ta vì nó không phải 
là tự ngã, không phải là phần nòng cốt bên trong, không phải 
là chính ta. 


120 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Không thể điều khiển, làm cho hành uẩn của mình phải 
nhu thế nào để cho những hành bất thiện đừng khởi sanh 
mà chỉ có những hành thiện. Điều nay có thể tự cá nhân 
chứng nghiệm khi hành thiền. Nguời hành thiền, nhất là các 
vị còn so co, muốn chỉ phát triển những hành (sankhãras) 
thiện, những hành liên quan đến đề mục hành thiền, nhung có 
những lúc tâm phóng đầu nay đầu kia đến những vọng tuởng 
bất thiện. Duới ảnh huởng của tâm tham, nhiều ỷ nghĩ khác 
nhau khởi sanh và dẫn dắt tâm hành giả đi sai lạc. Những tu 
tuởng khác, dưới ảnh hưởng của tâm sân hay tâm ngã mạn 
dẫn dắt pháp hành của hành giả lạc nẻo, đi đầu nay hay đầu 
kia. Người hành thiền phải loại trừ những vọng tưởng, hay 
ý nghĩ phóng dật ấy, bằng cách ghi nhận, “ưa thích“, “ham 
muon“, “suy nghĩ“ v.v... 

Như đã nói ỏ phần trên, tất cả những hành {sahkhãras) 
đều có khuynh hướng gây nên tình trạng áp bức, khó chịu và 
ta không thể kiểm soát hay sai bảo, như vậy nó không phải là 
tự ngã, không phải là phần nòng cốt bên trong, hay thực thể 
sống bên trong ta, mà chỉ là những hiện tượng vô ngã, sanh 
khởi tùy duyên, phát sanh do điều kiện. Nó có thế như những 
giọt mưa, như mặt trời, như gió. Mặc dầu có muốn mấy đi 
nữa, ta không thể kiểm soát hay sai bảo mưa gió hay nắng 
mát phải như thế nào theo ý mình. Nó không như ý muốn 
của ta cho đến khi có một cụm mây, những luồng gió, hay 
những điều kiện ẩm ướt tạo duyên. Khi hội đủ điều kiện thì 
có mưa, dầu ta muốn hay không. Cùng thế ấy với mặt trời, 
khi bị mây che lấp thì không có trời nắng, dầu ta có muốn 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


121 


hay không. Khi không bị mây che, ắt có nắng, dầu ta muốn 
hay không. Chỉ có gió thổi khi thời tiết hội đủ điều kiện. Khi 
điều kiện không thuận dầu ta có muốn thế nào cũng không 
có gió. Những hiện tuợng bên ngoài ấy không tùy thuộc nơi 
ta, không liên quan gì đến ta, chúng ta không thể kiểm soát. 
Hành {sahkhãra) cũng duờng thế ấy, là những hiện tuợng 
bên trong mà ta không thể kiểm soát. Những hiện tuợng bên 
trong ấy đến và đi tùy thuộc điều kiện, và nhu vậy là không 
phải tự ngã. 


Sự Chứng Nghiệm Lý Vô Ngã Đen Vói Ta 
Như Thế Nào 

Vị hành giả chuyên cần, thường xuyên ghi nhận những 
hiện tượng sắc và danh, sẽ nhận thức rõ ràng rằng ta không 
thế kiểm soát, điều khiển, và sai bảo hành {sankhãrà) phải 
như thế nào tùy theo ý muốn. Trong khi quán niệm cử động 
phồng lên xẹp xuống của bụng và những tác động của thân, 
hãy niệm thầm, “phong“, “xẹp“, “đụng“, nếu cảm nghe bụng 
căng thắng, gồng cứng, hãy niệm “cứng, cứng“. Rồi ý muốn 
thay đối oai nghi có thế khởi lên. Ý muốn nay không phải 
là gì khác hơn là sinh hoạt tâm linh, hay những tâm sở do 
cetanã, tác ý, dẫn đầu. Chính tác ý, cetanã, âm thầm lặng lẽ 
ra lệnh, “Giờ đây, hãy đổi oai nghi, thay đổi thế ngồi“. Người 
hành thiền có thể muốn tiếp tục quán niệm mà không thay 
đối thế ngồi, nhưng bởi sự thúc giục khẩn cấp của cetanã, 
tác ý, phải đổi. Đó là hành, sahkhãra, mà mình không muốn. 


122 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Cùng thế ấy, trong khi quán niệm những cảm giác đau, nóng 
hay ngứa, ta xoay trở, thay đổi thế ngồi theo sự đòi hỏi của 
hành mà chính mình không thế điều khiển. Lại nữa, trong khi 
hành thiền, những ý nghĩ thiên về dục lạc có thể phát khởi. 
Đó là những tâm sở hành mà nguời hành thiền không muốn 
có, và phải loại trừ bằng cách xuyên thấu quán niệm. Hành 
uẩn có thể thúc giục hành giả đi nói chuyện với một nguời 
nào, hay nhìn quanh, hay làm một việc gì. Đó là tất cả những 
hành (saủkhãras) không đáng đuợc ua thích tự nhiên tự nó 
phát sanh, dầu ta có thích cùng không. Đó là những thí dụ cho 
thấy bản chất không thể điều khiển và không thể kiểm soát 
của hành uẩn. Không nên đón mừng mà phải quyết định quán 
niệm đế loại trừ. 

Nghĩ rằng có một tự ngã mà ta có thế điều khiển và kiểm 
soát là bám vào sãmi attã, chấp thủ tự ngã kiểm soát. Vị hành 
giả đã thận trọng ghi nhận tiến trình sắc và danh ngay vào lúc 
nó khởi sanh, nhận thức rõ ràng rằng những gì ta muốn thì 
không xảy ra, và những gì ta không muốn lại đến với ta. Bằng 
cách ấy hành giả loại trừ sãmỉ attã, chấp thủ vào tự ngã kiểm 
soát. Quán chiếu tiến trình sanh khởi và tan biến nhanh chóng 
tiếp diễn và thấy rằng những gì ta muốn, khi vừa nắm đuợc 
đã tan biến, nguời hành thiền loại trừ sãmi attã, chấp thủ vào 
tự ngã kiểm soát. Không thấy có gì ổn định vững bền; tất cả 
đều tan biến và hoại diệt. Bằng cách ấy nivãsĩ attã, chấp thủ 
vào tự ngã liên tục, tin tuởng rằng có một tự ngã truờng tồn 
hay một thể chất vĩnh cửu bên trong thân cũng đuợc đẩy lui. 

Đen đây nguời hành thiền nhận thức rằng sự vật chỉ xảy 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


123 


diễn khi những yếu tố khác nhau cùng chung hợp lại đế hội 
đủ điều kiện cần thiết cho nó xảy diễn. Thí dụ chẳng hạn, 
nhu sự khởi sanh của sự thấy (nhãn thức). Phải có con mắt, 
đối tuợng của sự thấy, và có đủ ánh sáng. Rồi lại phải có ý 
muốn nhìn. Khi có mắt và đối tuợng đủ sáng để thấy, ắt có sự 
thấy. Cùng thế ấy, một âm thanh chỉ đuợc nghe khi có tai, âm 
thanh, khoảng không gian không bị cản trở và ý định huớng 
tâm, để nghe. Khi có tai và tiếng động rõ ràng có thể nghe 
đuợc, ắt có sự nghe. Sẽ có sự xúc chạm khi có một đối tuợng, 
thân, xúc giác, và ý muốn xúc chạm. 

Đã thấy rằng những hiện tuợng thấy, nghe, và xúc chạm 
chỉ xảy diễn khi những yếu tố liên hệ cần thiết chung hợp lại, 
nguời hành thiền nhận thức rằng không có một tự ngã hay 
một thực thể sống tạo nên sự thấy, sự nghe hay sự xúc chạm. 
Do đó nguời ấy loại trừ kãraka attã, chấp thủ niềm tin rằng có 
một tự ngã, hay một thực thể sống làm chủ và kiểm soát mọi 
sinh hoạt. Đe loại trừ karãka attã nay Đức Thế Tôn dạy rằng 
sahkhãra, hành uấn không phải tự ngã. 

Su đã trình bày khá rõ ràng rằng hành uấn không phải là 
tự ngã, và Su chấm dứt nơi đây thời pháp hôm nay. 


[IV] 

THỨC 


Viiinãnam bhikkhave anattã; vinnãnaiica h‘ idam 
bhikkhave attã abhavissa nayidam vinnãnam ãbãdhãya 
samvatte)^a, Labbhetha ca vinnãne evam me vinnãnam 
hotu evam me vinnãnam ahosĩti. Yasmã ca kho bhikkhave 
vinnãnam anattã tasmã vinnãnam ãbãdhãya samvattati 
na ca labbhati viniiãne evam me viniiãnam hotu evaiii me 
vinnãnam mã ahosĩti. 

“Nay chư Tỳ Khiru, thức là vô ngã.... “ 

Danh từ thức ở đây có nghĩa là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Sáu loại thức nay thường 
được chấp là tự ngã, một thực thể sống: “Chính tôi thấy; tôi 
thấy“. “Chính tôi nghe; tôi nghe“. Như vậy tất cả sáu loại 
thức được xem chỉ là của một tự ngã duy nhất. Loại chấp ngã 
nay cũng dễ hiếu: những vật không có sự hiểu biết như khúc 
gỗ, như nấm đất, hay viên gạch, được xem là vô tri giác; chỉ 
những sự vật có khả năng hiểu biết được xem là hữu tri hữu 
giác, một thực thể sống. Vì thế ta không lấy làm ngạc nhiên 
khi thấy rằng nhãn thức, nhĩ thức v.v... được xem là tự ngã, 
nhưng ữong thực tế nó cũng không phải là tự ngã, không phải 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


125 


là thực thể sống. Đức Thế Tôn tuyên ngôn rằng thức không 
phải là tự ngã, và Ngài giải thích như sau; 

“Neu thức là tự ngã, là thể chất bên trong ta, ắt nó không 
có khuynh hướng gây đau khổ cho ta; thế thường ta không 
cố ý cưỡng chế, áp bức, làm cho chính ta đau đớn khổ sầu. 
Ta cũng phải có thể điều hành như thế nào để luôn luôn chỉ 
có những trạng thái tâm trong sạch, không bao giờ có tâm ô 
nhiễm. Nhưng trong thực tế tâm có chiều hướng gây đau khổ, 
và ta không thể điều khiển và kiểm soát. Như vậy nó không 
phải là tự ngã, không phải là thể chất bên trong ta. 

Nay chư tỳ Khưu, trong thực tế thức không phải là tự 
ngã. Nó có chiều hướng gây đau khổ cho ta và ta không thế 
sai bảo thức, “Thức của ta phải như thế nay (luôn luôn trong 
sạch), thức của ta phải không như thế kia (ô nhiễm)“. 

Giữa tâm (citta) và năm mươi hai tâm sở (cetasikã) phần 
đông chúng ta quen thuộc với tâm hơn. 

Người Miến Điện thường nói đến tâm, nhưng rất ít khi 
đề cập đến các tâm sở như phassa (xúc, sự tiếp xúc giữa giác 
quan và đối tượng của nó) luôn luôn đi chung với tâm. Hơn 
nữa, họ xem cái tâm là tự ngã, là “ta“: “Chính tôi thấy, tôi 
thay“, “chính tôi nghe, tôi nghe“. Không phải chỉ có chúng 
sanh trong cảnh người mà chư Thiên (Devas) và những chúng 
sanh khác cũng tin tưởng rằng thức, hay tâm, là tự ngã. Tuy 
nhiên, thức quả thật không phải là tự ngã. Vì không phải là 
“ta“ nên nó có chiều hướng cưỡng chế, làm cho ta đau khổ. 


12Ố 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Thức Cưỡng Chế Ta Như Thế Nào 

Thức cưỡng chế, làm cho ta mất thoải mái khi thấy sự vật 
nhơ nhớp ghê tởm, khi nghe những âm thanh ồn ào nhức tai, 
những lời nghịch nhĩ, bất nhã, khi ngửi những mùi hôi thối, 
khi nếm những vật thực mà mình không thích, khi sờ đụng 
một vật làm cho mình khó chịu, khi nghĩ đến một việc đáng 
sợ, đáng ghét, hay có những ý tưởng buồn phiền, sầu muộn. 

Tất cả chúng sanh đều thích sống ở một nơi vừa ý, muốn 
thấy những cảnh đẹp, nhưng cuộc đời đưa đẩy lắm khi phải 
gặp những cảnh tượng ghê tởm nhớp nhúa. Đối với người bất 
hạnh, phần lớn những gì mình thấy chỉ làm bất toại nguyện. 
Đó là nhãn thức có khuynh hướng cưỡng chế, làm cho ta 
khó chịu. Thay vì được nghe những âm thanh êm dịu, những 
lời lẽ làm mát lòng như ý muốn thì có những trường họp 
không may phải chịu nghe những tiếng động rền tai, rùng 
rợn, những tiếng nói hăm dọa, những lời nguyền rủa. Đó là 
phương cách mà nhĩ thức áp chế, làm cho ta bực bội, mất 
thoải mái. Lại nữa, tất cả chúng sanh đều muốn thưởng thức 
những mùi thơm nhưng phải chịu cảnh chỉ được ngửi những 
mùi hôi thối. Đó là trường họp tỷ thức cưỡng chế. 

Trạng thái cưỡng chế của nhãn thức, nhĩ thức và tỷ thức 
đối với chúng sanh trong cảnh người không đến nổi hiến nhiên 
như trong thế gian cầm thú, hay trong những cảnh ngạ quỷ 
ipeta) và địa ngục. Trong các cảnh giới nay, bản chất cưỡng 
chế của thức uẩn càng rõ ràng nổi bật hơn nhiều. Những sinh 
vật trong thế gian loài thú luôn luôn thấy những điều ghê sợ, 
nghe những tiếng động hãi hùng rùng rợn, và những con vật 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


127 


Sống ở những nơi nhơ nhuốc bấn thỉu lúc nào cũng ngửi mùi 
hôi thối. Càng đau khổ hơn loài thú rất nhiều là hạng ngạ 
quỷ, những chúng sanh đói khát cùng cực, và càng khố hơn 
nữa là cảnh địa ngục. Họ mãi mãi đắm chìm ữong tình trạng 
khốn khổ nguy nan, thấy những cảnh hải hùng rùng rợn, nghe 
những âm thanh hung tợn, và ngửi những mùi ô truợc. Trong 
một vài cảnh địa ngục tất cả những gì đuợc thấy, đuợc nghe, 
đuợc ngửi, đuợc sờ đụng đến và những ý tuởng nghĩ đến đều 
làm kinh sợ, tuyệt đối không có gì đẹp đẽ êm dịu. Chúng sanh 
trong những cảnh giới ấy mãi mãi sống trong trạng thái kh ốn 
khổ, luôn luôn bị sáu loại thức cuỡng chế. Nhãn thức, nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức luôn luôn gây 
phiền não, đau khổ. 

Tất cả mọi nguời đều muốn thuởng thức những món ăn 
vừa miệng, nhung nguời vô phúc phải luôn luôn sống với 
những vật thực mà mình không thích. Đó là tình trạng cuỡng 
chế của thiệt thức. Đây cũng vậy, sự áp bức của thiệt thức 
càng hiển nhiên nổi bật trong bốn khổ cảnh. Dầu trong cảnh 
nguời, ai cũng muốn dùng những thức ăn vừa miệng, nhung 
lắm khi vì hoàn cảnh nhu đau ốm chẳng hạn, phải gắng guợng 
cố nuốt những vật thực mà mình không muốn. Đôi khi muốn 
chết cho rồi, để thoát ra khỏi những cảnh khổ đau nhu vậy. Dĩ 
nhiên, trong bốn khổ cảnh chúng sanh còn muôn phần kh ốn 
khô hơn. 

Nguời đời thuờng muốn sống thoải mái thong dong, ít 
phải bận tâm lo lắng, nhung hoàn cảnh không đế yên cho 
chúng ta sống nhu vậy. Nhiều nguời phải vất vả buồn phiền, 


128 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


chán nản thất vọng, sầu não và than vãn. Vài người suốt đời 
không bao giờ vượt thoát ra khỏi cuộc sống hạn hẹp đầy đau 
khổ và vô phúc. Họ luôn luôn phải bận tâm lo lắng về cuộc 
sống. Họ là nạn nhân của thức uẩn. 

Thức không tùy thuộc ý muốn của ta mà sanh khởi do 
hoàn cảnh quyết định. Ta không thể kiểm soát hay điều khiển 
thức uẩn. Mặc dầu muốn thấy hình ảnh vui tươi xinh đẹp và 
thích thú nhưng không thế được. Trái lại, ta phải gặp toàn là 
những điều gai mắt. Đó là một thí dụ về nhãn thức. Nó không 
theo ý muốn, không nằm dưới quyền điều khiến và kiểm soát 
của ta mà chỉ sanh khởi tùy duyên, tự động phát sanh tùy 
thuộc điều kiện. 

Cùng thế ấy, mặc dầu ta muốn chỉ nghe những âm thanh 
êm dịu, những lời lẽ làm vừa lòng, nhưng không thế được. 
Do đó, đôi khi cần phải mở máy ghi âm hay vô tuyến truyền 
thanh đê được nghe những âm thanh mà mình thích hay 
những lời nói êm tai. Ta không thích nghe những tiếng động 
ồn ào nhưng khi nó vừa phát lên thì nhanh chóng lọt vào tai 
ta, không thế tránh. Nhãn thức tự nhiên tự chính nó tùy duyên 
khởi sanh mà không chịu quyền điều khiển hay quyền kiểm 
soát của ta. 

Đối với tỷ thức cũng thế. Mặc dầu ta thích thưởng thức 
những mùi thơm dịu ngọt, nếu không được ắt không thỏa 
mãn. Do đó chúng ta đi tìm những loại trầm hương, các thứ 
dầu thơm và trồng những giống hoa có mùi thơm. Tuy nhiên, 
trong một vài cảnh ngộ chúng ta phải hít vào những mùi hôi 
thối khó chịu, có khi những hơi độc có thể làm tốn hại đến 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


129 


sức khoẻ. Đó là những trường hợp cho thấy rằng ta không thể 
điều khiển hay kiểm soát tỷ thức theo ý muốn, mà nó chỉ khởi 
sanh do nguyên nhân và co duyên. Mặc dầu ta muốn thưởng 
thức những vị ngọt bùi dễ chịu, nhưng nếu không có thức ăn 
vừa khấu vị thì thiệt thức thích thú ắt không thế phát sanh. Do 
đó hằng ngày chúng ta tận lực gia công mong tìm những thức 
ăn ngon. Nhưng đến khi đau ốm, để chữa trị, chúng ta phải 
dùng thuốc đắng mà dĩ nhiên ta không thích. Điều nay cho 
thấy rằng ta không thể điều khiển hay kiểm soát thiệt thức. 

Thân thức, cảm giác của thân, chỉ có thể thích thú khi có 
những đồ vật vừa ý như quần áo xinh đẹp, giường ấm, nệm 
êm hay chỗ ngồi thoải mái. Muốn được vậy phải luôn luôn 
chuyên cần cố gắng để thâu thập những sự vật, vô tri giác và 
hữu giác hữu tri, đế tạo những cảm giác thích thú của thân. 
Khi quá lạnh hay quá nóng, khi bị gai nhọn đâm chích, bị 
phỏng lửa, bị khí giới gây thưong tích, hoặc lúc lâm trọng 
bệnh, chúng ta phải đau nhức dầu không muốn chịu hậu quả 
khó chịu của thân thức. Như vậy rõ ràng ta không thể kiểm 
soát hay điều khiển thân thức. Nó chỉ tự động khởi phát khi 
hội đủ nhân và duyên. 

Mỗi người đều muốn có đời sống hạnh phúc, an vui và 
thoải mái vừa lòng, nhưng chỉ có thế thành tựu được như thế 
khi có đủ tiền của và phưong tiện. Vậy phải luôn luôn tận lực 
cố gắng đế bảo trì cuộc sống. Trong khi mong tìm phưong 
tiện để sống tiện nghi thoải mái và vui vẻ, thì lại phải bận tâm 
suy tư về những nổi khó khăn của cuộc sống hằng ngày — về 
người thân kẻ yêu, về thân bằng quyến thuộc, về ông chồng 


130 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


hay bà vợ hoặc con cái qua đời, về những vấn đề tài chánh, về 
công ăn việc làm, về tuổi già và sức yếu v.v... — có thể khởi 
sanh bất cứ lúc nào và làm hỏng hết hạnh phúc của chúng ta. 
Đó là phuơng cách mà ý thức khởi sanh, tự động và tùy thuộc 
nhân duyên. Ta không thế điều khiển và kiểm soát. 


Nguyên Nhân Sanh Khỏi 

Chúng ta đã dùng những từ ngữ “tùy theo nhân và 
duyên“. Câu nay hàm ý “những hoàn cảnh và điều kiện 
nguyên nhân nhu thế nào sẽ đua đến hậu quả nhu thế nào“; 
cũng có nghĩa là nguyên nhân tốt tạo những hậu quả tốt, nhân 
xấu đua đến quả xấu. Không có hậu quả nào sanh khởi chỉ vì 
ý ta muốn. Quả nhu thế nào sẽ phát sanh do những nhân nhu 
thế nào, dầu ta có muốn vậy hay không. Hậu quả đuợc tạo 
do những nguyên nhân tuông ứng, ta không thể kiếm soát và 
điều khiển. Nhu vậy rõ ràng nó không phải là “ta“ hay tự ngã, 
không phải là bản thể bên trong ta. 

Đức Thế Tôn dạy rằng ý thức không phải là tự ngã bởi vì ta 
không thế sai bảo hay điều khiển nó như thế nào theo ý muốn. 

Đức Thế Tôn dạy như vậy nhằm giúp ta diệt trừ chấp 
thủ sãmi attã, vốn chủ trưong rằng có một tự ngã nằm bên 
trong con người mà ta có thể kiểm soát và điều khiển theo ý 
muốn. Một khi đã loại trừ sãmỉ attã thì nỉvỉãsĩ attã, chấp thủ 
rằng có một tự ngã trường tồn thường xuyên nằm bên trong 
con người, cũng đồng thời được tay sạch. Khi đã nhận thức 
rõ ràng rằng thức chỉ khởi sanh và hiện hữu do nhân duyên 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


131 


và nhanh chóng tan biến, ta chứng nghiệm hiển nhiên rằng 
không có cái gì như một tự ngã bền vững thường còn. Thí 
dụ như nhãn thức chang hạn, chỉ khởi sanh khi có mắt và đối 
tượng của sự thấy, tức nhãn căn và nhãn trần. Cùng thế ấy nhĩ 
thức chỉ khởi sanh khi có nhĩ căn và nhĩ trần, tỷ thức chỉ kh ởi 
sanh khi có tỷ căn và tỷ trần, thiệt thức chỉ khởi sanh khi có 
thiệt căn và thiệt trần, thân thức chỉ khởi sanh do thân và đối 
tượng được sờ đụng, và ý thức chỉ khởi sanh khi có tâm và 
đối tượng tâm linh, tức ý và pháp. Khi hiểu biết rõ ràng những 
nguyên nhân tạo điều kiện đưa đến hậu quả thích ứng như thế 
nào, ý niệm chấp thủ một thực thể vĩnh tồn, nỉvãsĩ attã, tự 
nhiên tiêu diệt. 

Vị hành giả có chánh niệm, luôn luôn ghi nhận tiến trì nh 
sắc và danh ngay vào lúc nó khởi sanh, sẽ nhận chân rõ ràng 
rằng thức luôn luôn khởi sanh và nhanh chóng tan biến, tùy 
thuộc những điều kiện (tùy duyên). Như vậy hành giả hiểu 
biết rõ ràng rằng không có một tự ngã hay thực thể sống đem 
lại sự thấy. Vị ấy chứng nghiệm thật sự rằng nhãn thức chỉ 
khởi sanh khi có đúng những điều kiện kết hợp đầy đủ, tức 
khi hội đủ nhân duyên. Bằng cách ấy hành giả loại trừ chấp 
thủ kãraka attã, tin tưởng rằng tất cả những hành động, bằng 
thân, khấu, ý, đều do một tự ngã chủ động. 

Những vị không thế nhận thức bản chất thật sự của thức 
đúng nhu thật sự thức là vậy ắt còn chấp thủ vững chắc ba hình 
thức sãmi attã, nivãsĩ attã, và kãraka attã. Hình nh u sự chấp 
thủ vào thức uẩn càng bền chặt vững chắc hon các uẩn kia. 

Ngày nay ta gọi đó là “linh hon“ hay thực thế sống. 


132 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Trong ngôn ngữ được dùng thường ngày, thức thường được 
nhắc đến hơn là thọ, tưởng và hành, mặc dầu tất cả ba uẩn nầy 
đều là những tâm sở đồng phát sanh với thức. 

Người ta xem như chính cái thức cảm giác, chính thức 
hồi nhớ sự việc, và tạo nguyên nhân đưa đến hành động. 


Câu Chuyện Tỳ Khưu Sati 

Vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế có vị tỳ khưu đệ tử tên 
Sãti, hiểu biết sai lầm rằng thức là tự ngã, và khư khư chấp 
thủ tà kiến về tự ngã ấy. Vị tỳ khưu Sãti tuyên bố rằng mình 
hiểu biết và nắm vững lời dạy của Đức Thế Tôn như sau: 

Tadevidam viũũãnam sandavatti samsãrãti anaũũam. 

“Chính cái thức nầy được chuyến sinh trong vòng luân 
hồi từ kiếp nầy sang kiếp kia, không có gì khác “. 

Vị tỳ khưu Sãti hiểu biết những lời dạy của Đức Thế Tôn 
như thế ấy. Thầy dựa quan kiến mình trên những câu chuyện 
trong Túc Sanh Truyện ựãtaka) như tích Vua Vessantara, 
tượng chúa Chaddan, và long vương Bhũridatta, được nói 
rằng đó là tiền thân của Đức Phật, là chính Đức Phật trong 
một tiền kiếp. Trong kiếp sống cuối cùng là Đức Phật, những 
phần thuộc sắc uẩn của Vua Vessantara, của tượng chúa 
Chaddan hay của long vương Bhũridatta đã tan rã và biến 
dạng, nhưng theo sự tin tưởng của Tỳ Khưu Sãti thì danh, tức 
phần tâm linh của Đức Phật trong kiếp nay vẫn còn y là một 
với phần tâm linh của Vua Vessantara v.v... thức ấy không 
hoại diệt mà tồn tại vững bền xuyên qua những kiếp sống. Tỳ 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


133 


khưu Sãti hiếu những lời dạy của Đức Phật như thế ấy. Đó 
chỉ là chấp thủ nỉvãsĩ attã, xem thức là một tự ngã liên tục, 
trường tồn vĩnh cửu. 

Những vị đệ tử có học của Đức Phật cố gắng giải thích 
cho Tỳ Khưu Sãti rằng hiếu như thế là sai lầm nhưng vị nay 
vẫn ương ngạnh, quyết định không nghe, chỉ tin rằng mình 
hiếu biết Dhamma, Giáo Pháp, nhiều hơn. Quả thật rất khó 
chỉ dạy Chánh Pháp cho một người ôm ấp tà kiến. Họ xem 
người có lòng tốt muốn giúp họ sửa sai quan kiến lầm lạc, là 
thấp kém, lạc hậu, không theo kịp đà tiến hóa của xã hội cấp 
tiến, không phải như các bậc lãnh đạo của họ, có tầm hiểu 
biết mới mẻ. Trong thực tế, những ai tự xưng là Phật tử nên 
thận trọng suy tư xem sự hiểu biết của mình có thích ứng với 
những lời dạy mà Đức Phật giáo truyền hay không. Neu còn 
ôm ấp những quan kiến không theo đúng một chiều với Giáo 
Pháp ắt ta đã đi lệch ra ngoài Phật Giáo. 

Không thuyết phục được thầy tỳ khưu Sãti từ bỏ tà kiến 
của thầy, vài vị sư đem câu chuyện bạch lại với Đức Bổn Sư 
và Ngài cho mời thầy đến. Khi được hỏi, thầy lặp lại quan 
điếm của mình như sau; “Bạch Ngài, dựa trên những câu 
chuyện Jãtaka (Túc Sanh Truyện) mà Đức Thế Tôn thuật lại, 
con thấy rằng thức, hay tâm hiện tại, là một với cái tâm trong 
những kiếp sống quá kh ứ. Tâm ấy không tiêu diệt mà chuyến 
sinh từ kiếp nay sang kiếp khác. Con hiểu như vậy.“ 

Đức Phật hỏi thầy hiểu thức là gì? 

“Bạch Ngài, thức là cái gì diễn đạt ý nghĩ của mình, cái 


Ị34 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


gì cảm thọ, cái gì kinh nghiệm hậu quả của những hành động 
tốt hay xấu (ở nơi đây hay một nơi nào), trong kiếp nay hay 
trong một kiếp sống nào.“ 

“Nay con nguời cuồng si, con đã nghe Nhu Lai diễn giải 
giáo lý cho ai nhu thế ấy?“ Đức Thế Tôn khiển trách, “Nhu 
Lai giải thích rằng thức chỉ khởi sanh do nhân và duyên. Neu 
không có nhân duyên tạo điều kiện ắt thức không thế phát 
sanh. Thay vì thế, con diễn giải sai lầm và cho rằng đó là lời 
dạy của Nhu Lai. Bằng cách diễn giải và truyền bá sai lầm lời 
dạy của Nhu Lai nhu thế con tạo nguyên nhân cho nhiều hành 
động xấu phát sanh và nhu thế sẽ gây nhiều sầu muộn và đau 
khổ cho con lâu dài trong tuơng lai.“ 

Tuy nhiên, Tỳ Khuu Sãti không chịu từ bỏ tà kiến của 
mình. Giáo điều cuồng tín quả thật đáng sợ. Sãti là một vị tỳ 
khuu, một đệ tử của Đức Phật. Thầy theo học giáo lý với Đức 
Phật và tự xung là hiếu biết đầy đủ. Vậy mà còn uơng nghạnh, 
không chịu từ bỏ quan kiến sai lầm của mình mặc dầu đã đuợc 
chính Đức Phật nhắc nhở khuyên dạy, sửa sai, và như thế mất 
cả niềm tin nơi Phật Bảo. Ngày nay cũng có vài vị “đạo sư“ 
dạy rằng không cần phải giữ ữòn năm giới và không cần hành 
thiền. Hiểu biết giáo lý là đủ, các thầy dạy như vậy. Khi có 
người học hiểu uyên thâm sẵn lòng tốt muốn soi sáng chảnh 
Pháp cho những “ông thầy dạy đạo“ ấy thì họ bướng bỉnh 
cứng đầu trả lời rằng họ sẽ không từ bỏ quan kiến của riêng 
mình, dầu chính Đức Phật có đến đế dạy họ cũng vậy. 

Nhiều trường hợp cho thấy rằng cái “không-phải Giáo 
Pháp“ được quảng bá lưu truyền như là “chính Giáo Pháp“. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


135 


Điều chánh yếu mà ta nên làm là thận trọng tỉ mỉ xem xét các 
lời dạy ấy để nhổ tận gốc rễ những giáo lý không hợp với 
chánh Pháp, về phuơng diện nầy có lời tuyên ngôn chính xác 
nhu sau: 


Tóm Lược Chánh Pháp 

1. Sabba pãpassa akãranarh — cố tránh mọi hành động 
bất thiện. Những hành động sai lầm bằng thân như sát sanh, 
trộm cắp, và tà hạnh, ta phải nên cố tránh. Những hành động 
bất thiện bằng lời nói như lời giả dối, phỉ báng và lời lẽ có 
tánh cách lăng mạ, xúc phạm người khác cũng phải nên cố 
tránh. Cũng nên cố tránh và từ bỏ những tư tưởng bất thiện. 
Tư tưởng bất thiện chỉ có thế được loại trừ bằng cách hành 
thiền Vắng Lặng và thiền Minh Sát {vipassanã). cố tránh tất 
cả mọi hành động bất thiện bằng thân, khẩu, ý là Giáo Huấn 
Đầu Tiên của Đức Phật. 

2. Kusalassa upasampadã — Trau dồi và phát triến mọi 
hình thức tạo thiện nghiệp; như đế bát hay dâng cúng đến các 
bậc trưởng lão, giữ giới và hành thiền. Bằng cách nghiêm trì 
Lời Dạy Đầu Tiên ta có thế làm cho giới đức được trở nên 
trong sạch đến một mức độ nào, nhưng bằng cách thực hành 
tiết chế, không làm điều nay hay điều nọ thì chưa vững chắc 
củng cố giới đức của Thảnh Đạo. Chỉ có thể thành tựu Con 
Đường bằng pháp hành thiền Minh Sát {vỉpassanã) đến giai 
đoạn cận định hay nhập Thiền. 

Vài người có ý xem thường pháp hành thiền vắng Lặng. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Ị3Ố 

Tuy nhiên, chính Đức Thế Tôn khuyên bảo nên phát triển tâm 
vắng lặng. Các tầng Thiền ựhãna) là nền tảng lý tưởng để 
hành giả dựa trên đó mà phát triển thiền Minh Sát (vipassanã). 
Neu không được đến mức cận định ta nên cố gắng gia công 
tiến cho được đến mức tạm định của thiền Minh Sát. Một khi 
đã thành đạt mức độ nay tuệ Minh Sát {vỉpassanã nãna) sẽ tự 
động phát triến cho đến khi thành tựu Thánh Đạo. 

Trong Phật Giáo, nhiệm vụ chánh yếu nhất là thành 
đạt những phước lành của tâm định Minh Sát và Tuệ Minh 
Sát, bởi vì nếu không có hai yếu tố quan ữọng ấy thì không 
thể thành tựu Thảnh Đạo và Thảnh Quả. Vậy, nhằm thành 
tựu phước báu của Thánh Đạo và Thánh Quả, phải trau dồi 
và phát triển nghiệp lành của thiền Minh Sát. Ta không thể 
không quan tâm đến bất luận hình thức phước báu nào, đó là 
Lời Dạy thứ nhì của Đức Phật, cần thiết để cho ba loại hành 
động thiện được tròn đủ. 

Chúng ta có nghe “những lời dạy mới mẻ“, vốn đi ngược 
chiều với hai lời dạy thứ nhất và thứ nhì của Đức Phật. Người 
theo những lời dạy tưong tợ như vậy nói, “Những ô nhiễm bất 
thiện {akusala kỉlesa) không tồn tại vĩnh tồn, do vậy, không 
cần gì phải cố gắng loại trừ nó. Cùng thế ấy không cần phải 
cố gắng làm những điều lành, giữ giới, hành thiền vắng Lặng 
hoặc thiền Minh Sát. Tất cả những cố gắng ấy đều vô ích và 
chỉ tạo đau kho“. Ta phải hiểu rằng tất cả những lời dạy mới 
mẻ ấy hoàn toàn tưong phản với chánh pháp mà Đức Phật 
giáo truyền. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


137 


3. Sacỉtta parỉyodapanam — Giữ tâm trong sạch. 

Con Đường phải được phát ữiển bằng cách thực hành 
thiền Minh Sát (vipassanã). Với Đạo được phát ữiển và Quả 
được thành tựu theo cách đó tâm không còn mảy may ô nhiễm 
và do đó, tuyệt đối trong sạch. Theo Chú Giải, mức độ trong 
sạch được thành tựu như vậy sẽ không kém phần trong sạch 
hơn tâm của một vị A La Hán. Những lời nay hoàn toàn đúng 
theo kinh điến PãỊi. Tuy thế cũng có người làm tổn hại Phật 
Giáo bằng cách nói nghịch lại, rằng lối sống nghiêm trì giới 
luật, phát triển thiền định và thiền Minh Sát, là vô ích, chỉ đưa 
đến đau khổ. Cứ “Giữ tâm an nghỉ, không để cho tâm có bất 
luận sinh hoạt nào. An trụ tâm ữong một điểm hư vô bên trong 
con người, nơi mà không có sinh hoạt bất thiện nào phát triển. 
Bằng cách đó tâm sẽ ở trong trạng thái trong sạch“. Đó là một 
lời dạy hoàn toàn không chứa đựng lý ữí, vô căn cứ và không 
đứng vững. Khuyên dạy không nên hành sĩỉa, samãdhỉ, và 
bhãvanã (giới, định, và ữau dồi trí tuệ) là phá hoại Giáo Pháp. 
Không thế giữ tâm trong sạch mà không thực hành thiền định 
và thiền tuệ. Thức, do bản chất thiên nhiên của nó là không 
có thực thể, không thể kiểm soát và không thể điều khiển. 
Quả quyết rằng có thế giữ cái tâm theo ý ta muốn mà không 
cần đến sự ữợ giúp của pháp hành thiền là phủ nhận kinh 
Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, vì kinh nay dạy rằng 
không thế bảo thức, “Thức phải như thế nay, thức phải không 
như thế kia“. Điều nay đáng cho ta thận trọng suy tư. 

Câu cuối cùng của lời dạy được tuyên ngôn chính xác 
là; "‘‘Etam Buddhãna sãsanam!'\ “Ba lời dạy nay — tức tránh 


138 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


làm những điều ác, thực hành mọi điều thiện, giữ tâm trong 
sạch — là Lời Dạy của tất cả chu Phật“. Phật Giáo chánh 
yếu chỉ bao gồm ba yếu tố ấy. Muốn giữ Phật Giáo tồn tại 
lâu dài, thịnh vuợng, ta phải cố tránh những hành động bất 
thiện, càng nhiều càng tốt và chỉ dạy nguời khác không nên 
làm điều ác, càng nhiều càng tốt. Ta phải cố gắng tạo thiện 
nghiệp, càng nhiều càng tốt và khuyên dạy nguời khác làm 
nhu vậy. Neu gặp ai dạy điều không-đúng-chánh Pháp nhu: 
“Không nên tránh làm điều ác, không nên làm điều lành“, ta 
phải tận tâm ngăn cản họ không nên dạy nguời những điều sai 
lầm nhu vậy. Ta phải thanh lọc tâm bằng cách hành thiền và 
khích lệ nguời khác cũng làm nhu vậy. Phải soi sáng sự hiểu 
biết sai lầm của họ nhằm mục đích duy trì bền vững và phồn 
thịnh giáo lý của Đức Phật. 

Chúng ta đã phần nào đi lệch ra ngoài câu chuyện của Tỳ 
Khuu Sãti đế nhắc đến mối hiếm họa mà những lời dạy sai 
lầm có thể gây ra cho Phật Giáo. Đe trở lại câu chuyện, khi 
Tỳ Khuu Sãti uong ngạnh khu khu chấp thủ tà kiến của mình, 
Đức Thế Tôn hỏi chu Tăng hiện diện: 

“Các con có bao giờ nghe Nhu Lai giải thích Giáo Pháp 
nhu thế không?“ 

“Bạch Hóa Đức Thế Tôn không. Các con chỉ nghe rằng 
thức phát sanh do những điều kiện (nhân và duyên), và nếu 
không có nhân duyên ắt không có thức“. 

Rồi Đức Thế Tôn giải thích thêm: 

“Mỗi thức phát sanh do những điều kiện của nó và đuợc 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


139 


đặt tên theo những điều kiện ấy. Như thức phát sanh do mắt 
và đối tượng của mắt thì được gọi là nhãn thức; thức phát 
sanh do tai và âm thanh thì gọi nhĩ thức; thức phát sanh do 
mũi và mùi thì gọi là tỷ thức; do lưỡi và vị thì gọi là thiệt 
thức; do thân và đối tượng được sờ đụng thì được gọi là thân 
thức; do tâm và đối tượng của tâm (pháp) thì được gọi là ý 
thức. Cũng như lửa, khi phát sanh do ta đốt củi thì được gọi là 
lửa củi; phát sanh do ta đốt gỗ tre, cỏ, phân bò, trấu, hay rác 
rưới thì được gọi là lửa tre, lửa cỏ, lửa phân bò, lửa trấu, hay 
lửa rác, cùng thế ấy thức được gọi tùy theo điều kiện mà nó 
phát sanh như thế nào“. 

Trong bài kinh liên quan đến quan kiến của Tỳ Khưu 
Sãti, Đức Thế Tôn có đề cập đến Định Luật Phát Sanh Do 
Điều Kiện hay Thập Nhị Nhân Duyên một cách rành mạch rõ 
ràng, nhưng vì không có thì giờ Sư chỉ giải thích đầy đủ hon 
chuyện ngụ ngôn về lửa. 

Cuộc hỏa hoạn của một khu rừng có thể khỏi phát từ một 
vài lá cây kh ỏ hoặc một đống rác. Neu có nhiên liệu tiếp nối 
nhau cháy và không ai dập tắt, lửa sẽ lan tràn cháy rụi cả mẫu 
rừng. Nhìn đám rừng đang cháy ta thấy hình như chỉ có một 
ngọn lửa liên tục lan tràn, nhưng nếu thận trọng quan sát ta sẽ 
thấy rằng ngọn lửa cháy ở đống rác không phải là ngọn lửa 
đốt cỏ, và cùng thế ấy lửa đốt cỏ không phải cùng ngọn lửa 
đốt lá khô. Trong một đống lá khô cũng vậy, ngọn lửa đốt lá 
nay không phải là một với ngọn lửa đốt lá kia. 

Cũng cùng một thế ấy, nhãn thức và nhĩ thức mà thông 
thường ta có cảm tưởng là cùng một cái thức, nếu được thận 


240 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


trọng quan sát thì rõ ràng là hai thức khác biệt, mỗi thức kh ởi 
sanh do những điều kiện của nó. Khi chỉ quan sát một loại 
thức riêng biệt nhu nhãn thức chang hạn, ta sẽ thấy những 
thức khác nhau khởi sanh từ những màu khác nhau, nhu ừắng 
và đen. Thâu gọn thêm vào một màu, nhu màu trắng chẳng 
hạn, nguời hành thiền chuyên cần cấn mật đã tiến đến tầng 
udayabbaya nãna, tuệ sanh diệt, và bhahga nãna, tuệ diệt, sẽ 
thấy rằng trong cái bề ngoài hình nhu chỉ là một cái thức duy 
nhất màu trắng liên tục trôi chảy, thật sự là chuỗi dài những 
chập thức màu trắng riêng biệt, chập nay đến truớc, phân biện 
với chập sau. 

Sự phân biện càng rõ ràng nối bật hơn trong truờng họp 
nghe, ngửi và nếm, mỗi chập thức đuợc ghi nhận riêng rẽ và 
phân biện. Trong hiện tuợng sờ đụng, giữa những chập thức 
riêng rẽ và phân biện, sự ghi nhận mỗi chập càng nhiều hơn 
và nối bật rõ ràng hơn. 

Khi cảm nghe đau, nếu thận trọng ghi nhận, “đau, đau“ 
ta sẽ phân biện rõ ràng mỗi chập thức đau, từng chập, từng 
chập, lúc nó khởi sanh. Cùng thế ấy, ý nghĩ và tu tuởng cũng 
đuợc ghi nhận riêng rẽ khi mỗi ỷ thức khởi sanh. Trong khi 
đang niệm phồng xẹp ở bụng, nếu có tu tuởng hay ý nghĩ 
nào xen vô, nguời hành thiền phải ghi nhận ngay lúc nó kh ởi 
sanh. Thông thuờng, khi niệm nhu vậy thì tu tuởng hay ý 
nghĩ vừa xen vào làm phiền ấy chấm dứt liền khi khởi sanh, 
nhung nếu nó còn dai dẳng sanh khởi trở lại do những nguyên 
nhân nhu truớc, nguời hành thiền phải quán sát và ghi nhận 
riêng rẽ từng chập. Khi chú niệm di chuyển từng chập nầy 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


141 


đến chập khác sự khởi sanh của mỗi chập thức riêng rẽ sẽ 
được thấy rất là rõ ràng. 

Qua mỗi ghi nhận riêng rẽ, khi hành giả có thể nhận ra 
sự khởi sanh của mỗi thức riêng biệt thì tự cá nhân chứng 
nghiệm bản chất vô thường của thức, bản chất căng thắng làm 
khó chịu, đau khổ, vì liên tục khởi sanh và tan biến, nhanh 
chóng sanh diệt, và bản chất vô ngã, không có một thực thế 
đơn thuần, vì phải tùy thuộc nơi những nhân duyên mà ta 
không thể kiểm soát và điều khiển. Nhận chân được như vậy 
là điều tối quan ữọng. 

Sư đã giải thích đầy đủ như thế nào năm uấn không phải 
là tự ngã. Giờ đây Sư trình bày một vài hình ảnh thí dụ đế 
làm sáng tỏ thêm vấn đề. Những thí dụ nay được trích từ 
Kinh Phenapinậupama Sutta, phấm Khandhavagga, trong bộ 
Samyutta Nỉkãya, Tạp A Hàm: 

Phenapindupamam rũpam vedanã pubbuỊũpamã 

Marĩcikũpamã saiinã sankhãrã kadalũpamã 

Mãyũpamaiica viiinãnam desitãdiccabandhunã. 


Sắc Pháp Giống Như Khối Bọt 

Sắc, rũpa, giống như bọt nước mà ta thấy nổi trôi theo 
dòng suối hay trên sông rạch là một khối bọt do những bong 
bóng nước nhỏ tí ti hội tụ lại thành khối, cỡ một nắm tay, một 
đầu người, một thân người hay lớn hơn nữa. Mới nhìn thoáng 
qua ta thấy khối bọt hình như là một thực thể, nhưng nếu thận 


Iặ2 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


trọng quan sát thì nó rõ ràng không có thực chất, không thể 
dùng vào việc gì. 

Cũng cùng thế ấy, sắc pháp của con người, tức co thế vật 
chất với đầy đủ đầu, mình, tay, chân, dưới hình thức đàn ông 
hay đàn bà trông hình như là một khối bền bỉ vững chắc, như 
thường còn, xinh đẹp, và giống hình như một thực thế sống. 
Nhưng khi tỉ mỉ phân tách thì thân nay cũng chỉ giống như 
một khối bọt — không có thể chất vững bền mà chỉ là sự cấu 
hợp của ba mươi hai thành phần ô trược như tóc, lông, móng 
tay, móng chân, răng, da, thịt, bắp thịt, và xương. Neu phân 
tách thêm nữa với nhiều chi tiết hơn thì đó chỉ là sự cấu họp 
của những điện tử vô cùng vi tế đến đỗi mắt thường không thế 
thấy. Giống như đống cát to lớn được cấu thành do những hột 
cát tí ti. Hoặc nữa chúng ta có thể lấy thí dụ một chén bột do 
từng hột bột gạo hay bột mì vi tế họp thành. Neu ngâm vào 
nước nó sẽ trở thành bột nhồi, một khối bột mà ta có thể làm 
cho lớn hơn nhiều bằng cách thêm bột và thêm nước. Ta có 
thế nắn khối bột làm ra thành hình một người to lớn, nhưng 
đó không phải là một khối đặc chắc, mà là sự họp thành của 
những hột bột gạo hay bột mì. Cũng dường thế ấy, cơ thể của 
con người không phải là một khối đặc mà được cấu thành do 
những thành phần vi tế keo dính đặc lại thành một đống lớn 
— giống hệt như một khối bọt, bên trong không có thể chất. 

Không có một cốt lõi vững chắc thường còn, không có 
thể chất xinh đẹp, không có thực thể sống được gọi là “tự 
ngã“. Phẩm chất sắc pháp là một phần của cơ thể vật chất nầy. 
Loại những phần ấy ra thì thân nay không còn hình thể. Đặc 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


H 3 


tánh duỗi ra chiếm không gian của nguyên tố đất ipathavĩ) là 
phần của thân biểu hiện duới sự xúc giác nhu gồ ghề hay láng 
lấy, cứng hay mềm. Nguyên tố lửa {tejò) có đặc tính nóng hay 
lạnh và nguyên tố gió {vãyo) có đặc tánh di động là những 
phần khác của thân. Loại ba nguyên tố ấy ra ắt cơ thế con 
nguời mà ta có thế sờ đụng và cảm thọ sẽ không còn hiện hữu 
nữa. Mùi, một chuyến hóa của sắc pháp, cũng là một phần 
của thân. Do đó ta có thế cảm thọ thân nguời bằng mùi; nếu 
cũng loại bỏ phấm chất mùi thì không còn gì mà thân nguời 
có thế đuợc nhận ra hoặc hay biết. 

Ta thấy là vì có phần nhạy của mắt, nếu không có phần 
nhạy ấy thì ta không thế thấy, mù. Cũng nhờ có phần nhạy 
của tai ta mới có thể nghe; có phần nhạy của mũi nên mới có 
thế ngửi, tức nhận ra mùi; có phần nhạy của luỡi mới có thế 
nếm vị, và có hệ thống thần kinh mới có thể tiếp nhận cảm 
giác sờ đụng. Tất cả những phần ấy của sắc uẩn tuy rất vi tế 
nhung cũng rất hữu ích đế tạo hình thể của thân nguời, và tất 
cả đều có ứng dụng của nó. Neu không có những phần của 
sắc uẩn ấy thân nầy sẽ không có giá trị hữu dụng. Trong thực 
tế nếu không có những thành phần ấy thân nguời sẽ không 
hiện hữu. Nhu đã nói ở trên, nếu những thành phần ấy tan rã 
hay biến dạng, cơ thể con nguời sẽ không còn hiện hữu. Tất 
cả những gì còn lại chỉ là những phần rất vi tế của sắc pháp. 

Hơn nữa, những phần nhạy của sắc pháp ấy, nhu mắt và 
vật đuợc thấy, không hiện hữu thuờng xuyên, mà luôn luôn 
sanh và diệt, luôn luôn có cái mới thay thế vào cái cũ. Nhu thế 
ấy thân nay giống nhu là một cục, một miếng, hay một khối 
bọt, một sự họp thành của những sắc pháp không thể chất. 


m 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


BChi quán sát và phân tách thân, ta phải bắt đầu nơi mà 
hiện tuợng biểu hiện rõ ràng nhất. Khi đi, nguyên tố đất, 
có đặc tánh duỗi ra và nguyên tố gió, có đặc tánh di động, 
là nối bật nhất. Do đó, theo Kinh Niệm Xứ, Satỉpatthãna 
Sutta: ''gacchanto vã gacchãmĩtipajãnãti'\ “Khi đi, hành giả 
hiểu biết ‘tôi đang đi‘,“ và phải ghi nhận “đi, đi“, “dở lên“, 
“buớc tới“, “đặt xuong“. Khi đứng hành giả phải niệm “đứng, 
đứng“; khi ngồi, niệm “ngồi, ngồi“, “đụng, đụng“, “dở lên“, 
“ngồi xuong“ v.v... Kh i thấy tay chân hành giả phải niệm 
“thấy, thay“. Khi nghe mùi của thân mình, niệm “ngửi mùi, 
ngửi mùi“, khi cử động tay chân hay duỗi tay, duỗi chân ra, 
niệm “duỗi ra, duỗi ra“, “cử động“, “cựa mmh“. 

BChi thận trọng giữ chánh niệm, ghi nhận tỉ mỉ từng chi 
tiết nhu thế, tâm định trở nên càng dũng mãnh và hành giả 
nhận thức rằng trong một tác động đi gồm có tác ý, ý muốn 
đi, theo sau là di động và thân duỗi ra. Tác động đứng lên hay 
tác dộng ngồi xuống bao gồm ý muốn đứng hay ý muốn ngồi, 
theo sau là chuỗi dài những di động. Cùng thế ấy, khi co tay 
hay co chân vào, duỗi ra, hay thay đổi tu thế. 

Trong sự thấy có nhãn thức và vật đuợc thấy, trong sự 
ngửi, có tỷ thức và mùi. Mỗi hiện tuợng đuợc nhận ra đều 
khởi sanh trong một chập rồi tức khắc hoại diệt. Tay, chân, 
đầu và hình thế của thân không còn đuợc cảm thọ và nhận ra 
giống hệt nhu trong giây phút truớc. Nó chỉ xuất hiện rồi tan 
biến trong một tiến trình vật thế luôn luôn trôi chảy, không 
ngừng sanh và diệt. Đen giai đoạn nay hành giả tự mình hiểu 
biết rằng cơ thể vật chất nay cũng giống nhu một khối bọt. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


H 5 


Tưởng — tri giác, nhớ lại và nhận ra một đối tượng xem 
như thật — giống một ảo cảnh. Áo cảnh là một sự trông thấy 
ảo huyền không đúng sự thật do những điều kiện không khí 
tạo nên. Thông thường ảo cảnh được thấy trong không khí 
nóng bức từ đất bốc lên, vào những ngày tháng giữa mùa Hè 
như hình ảnh những lóp nước hay nhà cửa. Ao cảnh là những 
hình ảnh không thực có. Vào mùa Hè thú rừng như nai hưcm 
thường chạy đôn chạy đáo tìm nước uống, thấy xa xa hình 
như những ao nước, liền vội vã chạy đến để thấy ra chỉ là 
vùng đất khô cằn: những con nai, con hưu ấy lầm lạc tin ảo 
cảnh là thật và vì thế gặp nhiều vấn đề khốn khổ. 

Cũng như ảo cảnh tạo hình ảnh ảo huyền làm cho thấy 
những lớp nước hay nhà cửa trong khi không có gì như vậy, 
cùng thế ấy, tưởng, saíìnã, làm cho ta lầm tưởng bất luận gì 
được thấy, nghe hay sờ đụng là con người, đàn ông hay đàn 
bà. Với những loại tưởng ảo huyền về những gì được thấy, 
được nghe, được sờ đụng hay được biết, con người dấn thân 
vào nhiều hành động liên quan đến nó, giống như hưou nai 
rừng rú hoang dại chạy theo những ảo cảnh xa thắm, ngõ rằng 
đó là kh ối nước. 

Nhằm nhận chân rằng tưởng chỉ là ảo huyền và để cứu 
giúp mình khỏi phải khốn khổ chạy theo những gì huyền ảo, 
không thật có, ta phải chuyên cần thận trọng ghi nhận tất cả 
những hiện tượng vật lý và tâm linh, ngay vào lúc nó kh ởi 
phát. Khi tâm an định tăng trưởng dũng mãnh ta sẽ thấy rằng 
trong mỗi hiện tượng chỉ có đối tượng vật chất được biết và 
cái tâm hay biết nó; về sau ta sẽ biết rằng mỗi hiện tượng là 


1^5 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


một diễn biến liên hệ giữa nhân và quả. Sau cùng tự cá nhân 
ta chứng nghiệm rằng cái tâm hay biết cũng nhu đối tuợng 
đuợc hay biết liên tục hoại diệt trong khi ta ghi nhận nó. 

Nhu vậy cái mà truớc kia tuởng, saMã, tin rằng là một 
cá nhân, một chúng sanh, một nguời đàn ông hay đàn bà, một 
tự ngã bền bỉ lâu dài và thuờng còn, thì nay đuợc thấy là một 
sự phỉnh lừa gian trá, một hình ảnh ảo huyền, giống nhu ảo 
cảnh. Nguời hành thiền chứng nghiệm rằng trong thực tế đó 
chỉ là một tiến trình sanh và diệt, vô thuờng, khổ và vô ngã. 


Hành {sankhara) giống như loại cây không lõi 

Hành giống như một loại cây không lõi, như cây chuối 
chang hạn. Cây chuối nhìn cũng giống như một loại cây 
thường, mình đặc vững chắc, nhưng khi hạ xuống và quan sát 
ta sẽ thấy rằng thân cây chỉ là những lớp bẹ, bẹ nay bộc trên 
bẹ kia, lóp nay đến lóp khác, không có gì thực chất, không 
có lõi cứng. Hành uấn cũng dường như cây chuối, không có 
thể chất bên trong. Hành bao gồm năm mươi loại tâm sở, do 
cetanã, tác ý, dẫn đầu. Những tâm sở quan trọng khác trong 
nhóm là xúc iphassà), sự chú ý imanasikãra), nhất điếm 
tâm {ekagattã), tầm (vitakka), sát (vicãra), tinh tấn (viriya), 
tham Ợobha), sân (dosa), si (moha), ngã mạn {mãna), tà 
kiến {dỉtthí), hoài nghi (vicikicchã), không-tham, không-sân, 
không-si, đức tin (saddhã), niệm (sati), tâm từ (mettã), tâm bi 
{karunã), và tâm hỷ (muditã): tất cả đều là những tâm sở hợp 
thành hành (sahkhãra). Cetanã, tác ý, chịu trách nhiệm cho 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


H 7 

tất cả những sinh hoạt có tác ý (bằng thân, khẩu, ý), là yếu 
tố lãnh đạo. Hành có nhiều, và vì liên quan với tất cả những 
sinh hoạt, hành đóng vai trò quan trọng nối bật. Nhu vậy hà nh 
phần lớn chịu ữách nhiệm về sự chấp thủ tự ngã attã, quan 
niệm rằng tự ngã là nguyên lý chủ động, chính cái “ta“ khiến 
hành động. 

Ta thấy hình nhu hành có một cái lõi cứng chắc chắn hay 
có thể chất ổn định vững bền bên trong, nhung trong thực tế 
rõ ràng bên trong không có thể chất. Nguời hành thiền có thế 
chứng nghiệm sự thật nay bằng cách thuờng xuyên giữ chánh 
niệm, không ngừng ghi nhận những hiện tuợng vật lý và tâm 
linh. Thí dụ nhu trong khi đi, niệm “đi, đi“, và “dở“, “buớc“, 
“đạp“. Khi đã gom tâm an trụ vững chắc, tâm định đã tăng 
truởng dũng mãnh, hành giả niệm thêm ý muốn đi, hay ý 
muốn buớc tới và nhận thấy rằng chính cái “ý muon“ ấy cũng 
sanh rồi diệt. Mặc dầu ta thuờng mô tả “ý muon“ là “phát tâm 
muốn đi“, nhung trong thực tế đó là hành uẩn do cetanã, tác ý 
huớng đạo đua đến hành động đi. Do tâm sở cetanã thúc đẩy, 
tác động đi bao gồm dở, buớc và đạp đuợc thực hiện. 

Truớc khi đuợc có sự hiểu biết đúng nhu vậy, thuờng ta 
ý niệm rằng có cái “ta“ muốn đi — “Tôi đi bởi vì tôi muốn đi“ 
— Đó là chấp thủ tự ngã. 

Giờ đây ta thấy rằng ý muốn đi rõ ràng biến chuyến vô 
thuờng, trí tuệ sanh khởi, hiếu biết rằng không có cái “ta“, 
không có tự ngã, mà chỉ có những hiện tuợng. Ý muốn co tay 
vào, duỗi tay ra, di chuyển hay xoay mình, thay đổi tu thế, 
cũng đuợc nhận thức duới ánh sáng thực tế. Thêm nữa sự cố 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


ijS 

gắng nhằm thực hiện những ý muốn ấy cũng là hành. Hành 
giả chứng nghiệm rằng trong đó không có gì như một tự ngã, 
mà chỉ là những hiện tượng luôn luôn diễn tiến, không ngừng 
chảy trôi. 

về sau, hành giả nhận thấy rằng khi suy tư, những tâm 
sở tầm {vỉtakka), sát hay tứ (vicãra), và tinh tấn {vỉrỉyà) được 
ghi nhận khởi sanh và tức khắc tan biến. Như vậy nó cũng 
không có thực chất. Khi tâm tham và tâm sân khởi phát ta 
cũng niệm liền “muốn“, “ưa thích“, “tức giận“, “sân hận“. 
Khi niệm như vậy thì nó nhanh chóng tan biến. Điều nay 
chứng tỏ rằng những loại tâm ấy cũng không phải là chính 
ta, không phải tự ngã, không có thể chất hay thực thể tồn tại 
vững bền. Khi đức tin, tâm từ, tâm bi, khởi sanh hành giả 
cũng niệm đúng như vậy. Chúng liền nhanh chóng tan biến 
và như vậy chúng cũng không có thế chất, không có thực thế 
vững bền, không phải là tự ngã. Trí tuệ phân tách nay giúp 
hành giả chứng nghiệm thực tại rằng hành giống như một loại 
cây không có lõi cứng chắc, như cây chuối chẳng hạn, khi 
được đốn ngã và quan sát thì chỉ là những lóp bẹ, bẹ nay đến 
bẹ khác, mà không có gì cứng cáp vững bền như một cái lõi. 


Thức Giống Như Trò Ảo Thuật 

Thức, hay biết sự vật, cũng giống như ữình diễn một trò 
ảo thuật. Khi nhìn thấy một đối tượng, người thường hiểu 
rằng mình thấy một người đàn ông, hay đàn bà và cũng hiếu 
rằng “Tôi thấy; chính tôi thấy“. Kh i nghe cũng vậy, hiểu biết 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


rằng, “Tôi nghe tiếng nói của người đàn ông, tôi nghe tiếng 
nói của người đàn bà“. Khi ngửi một mùi, biết, “Đây là mùi 
của người nay hay người nọ“, “tôi nghe mùi“. Khi ăn, biết, 
“Món ăn nay do người nay hay người kia nấu, chính tôi ăn“. 
Khi sờ đụng, hành giả biết, “Tôi sờ đụng vật nay hay vật nọ, 
chính tôi sờ đụng“. BChi suy nghĩ, hành giả biết, “Tôi suy 
nghĩ, chính tôi suy nghĩ“. 

Hiếu biết sự vật như vậy không phải là hiểu biết thực 
tướng của sự vật, không phải hiếu biết sự vật đúng như sự vật 
thật sự là vậy. Xét theo chân lý cùng tột, tức chân đế, thì đó 
là hiếu biết sai lầm. Hiểu như vậy là không đúng theo thực 
tướng của năm thức (ỵinnãnas), tức nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức và thân thức. Năm thức, vỉnnãnas, nay chỉ 
nhận ra sự thật cùng tột (chân đế), tức chỉ hay biết là có hình 
thế, âm thanh, mùi, vị, và cảm giác sờ đụng mà không có 
quan niệm sai lầm là một người, đàn ông hay đàn bà. Nhưng 
sau đó, quan niệm sai lầm là một người đàn ông hay đàn bà 
khởi phát vào giai đoạn chấm dứt của tiến trình nhận ra {cỉtta 
vỉthĩ, lộ trình tâm), khi có sự suy tư, với sự khởi sanh của ý 
thức {mãno vinnãna). 

Sư sẽ giải thích tiến trình hay biết, tức thức, trong sự thấy 
và sự suy tư. Neu mắt bắt một hình thể, luồng trôi chảy của 
chập tâm bhavahga (hộ kiếp) chấm dứt. Tức khắc theo sau 
đó liền khởi sanh chập pancadvãrãvajjana (ngũ môn hướng 
tâm, tức một trong năm giác quan hướng về đối tượng, trong 
trường họp nay là cakkhudvãrãvajjana, nhãn môn hướng 


Ị50 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


tâm). Tâm hướng về cảm giác thấy, tức khắc sau đó khởi sanh 
sự thấy (cakkhuvinnãna), chỉ có sự thấy suông mà không nhận 
ra là gì. Vào lúc nay chưa có sự hiểu biết theo ngôn ngữ thông 
thường là một người đàn ông hay đàn bà. Khi chập tâm nay 
chấm dứt liền khởi sanh chập tiếp thọ tâm (sampaticchana), 
tiếp nhận đối tượng được thấy. Sau khi chập tâm tiếp thọ nay 
chấm dứt liền khởi sanh chập suy đạc tâm (santĩrana), xem 
xét đối tượng được tiếp nhận. Sau đó là giai đoạn quyết định 
xem đối tượng có thích thú vừa lòng hay không với chập tâm 
được gọi là voựthãpana, xác định tâm. Khi chập tâm nay 
chấm dứt liền khởi sanh một loạt những chập tâm có tính 
cách tích cực gọi là javana, xung lực, nhanh chóng trôi qua 
trong một luồng bảy chập. Với sự chấm dứt của chập javana 
cuối cùng chập đăng ký tâm, tadãlambana, liền khởi sanh 
trong hai chập. Sau chập đăng ký tâm nay tiến trình thức (hay 
biết) hoàn tất tròn đủ và tức khắc theo sau đó là những chập 
bhavaủga, trạng thái tiêu cực của tâm, như trong giấc ngủ mê 
không mộng mị'. 

Tóm lược, khi chập tâm hộ kiếp, bhavanga, có tính cách 
tiêu cực, chấm dứt, liền khởi sanh chập ãvajjana, có nghĩa 
là hướng về. Đây là một trong năm giác quan hướng về đối 
tượng — trong trường họp nay là mắt; kế tiếp theo sau là nhãn 
thức và chập tâm tiếp thọ (sampatichana); rồi đến tâm suy đạc 
(santĩrana); tiếp theo sau nữa là tâm xác định (votthãpana). 
Theo sau tâm xác định là một luồng bảy chập tâm javana, 

' Lời ngưòi dịch: Muốn có thêm chi tiết xin đọc A Manual of Abbhidhamma, 
tác giả Cố Đ.Đ. Nărada. Bản dịch là Vi Diệu Pháp Toát Yếu, chuông ni. 



PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


151 


xung lực, liên tục và nhanh chóng trôi qua; rồi đến tâm đăng 
ký (tadãỉambana), liên tục phát sanh trong hai chập và chấm 
dứt tiến trình. Nhu vậy, mỗi khi có một trần cảnh đuợc thấy, 
từ lúc vừa xuất hiện ở nhãn quan đến lúc chấm dứt ở tâm đăng 
ký, trong một tiến trình tâm thông thuờng có tất cả muời bốn 
chập tu tuởng. 

Neu ấn tuợng của vật đuợc thấy không đủ mạnh, tiến 
trình tâm sẽ chấm dứt ở giai đoạn javana, xung lực. Khi tâm 
quá suy yếu, nhu lúc lâm chung chẳng hạn, luồng javana 
chỉ phát sanh trong năm hoặc sáu chập. Khi ấn tuợng quá 
mù mờ, không rõ ràng, tiến trình tâm sẽ trôi chảy đến chập 
votthãpana, xác định, và sau đó hai ba chập nữa thì tiến trình 
hay biết (thức) chấm dứt. BChi tuệ minh sát {vipassanđ) thật 
mạnh, tiến trình không đến đuợc tới giai đoạn javana mà 
ngừng ngang sau hai ba chập xác định (votthãpana) rồi chìm 
vào luồng bhavahga trở lại. Điều nay hợp theo những lời dạy 
mà một thầy sa di trẻ tuổi đã giảng cho vị tỳ khưu Pothila'. 

Theo lòi dạy nay, đối với sự hay biết ở năm cửa giác 
quan (tức nhãn thức, nhĩ thức v.v...) nguời hành thiền chỉ để 
tiến trình tâm chạy đến giai đoạn javana và chấm dứt ở đó. 

' Trích từ một câu chuyện của Bản Chú Giải Kinh Dhammapada, Pháp 
Cú. Chuyện thuật rằng có một vị pháp su cao hạ vói sức học uyên thâm đến 
học thiền vói một thầy sa di trẻ tuối đã giác ngộ. Thầy sa di lấy thí dụ nguòi kia 
muốn bắt một con rắn mối vừa chạy chui vào ừong một gò mối, và gò mối có 
sáu cái lỗ. Đe bắt cho đuợc con ran mối nguòi ấy phải đóng chặt lại năm lỗ và 
ngồi chực hờ tại cái lỗ còn chưa đóng. Cũng dường thế ấy, ngưòi hành thiền 
‘ ‘đóng chặt‘ ‘ (tức hạn chế, không hay biết đến) năm giác quan và đế hết tâm canh 
chừng cái cửa tâm (ý môn). 



152 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Như nói ở phần trên, trong tiến trình hay biết xuyên qua 
mắt (nhãn thức), đối tượng được thấy chỉ là sự thấy trong ý 
nghĩa cùng tột (tức theo chân đế), mà không có hình thức chế 
định (tức tục đế) như thấy đó là một người đàn ông hay đàn 
bà. Sau khi hoàn tất tiến trình, tâm chìm trở lại vào luồng 
bhavanga trong vài chập. 

Rồi tiến trình hay biết (thức) xuyên qua ý môn, 
manodvãravỉthĩ, khởi sanh do sự suy xét về đối tượng được 
thấy. Từ bhavanga, ý môn hướng tâm, manodvãrãvajjana, 
khởi sanh, tiếp theo là tiến trình xung \ục,javana, liên tục trôi 
chảy trong bảy chập và tâm đăng ký, tadãlambana, phát sanh 
trong hai chập. Do đó toàn thể tiến trình gồm mười chập tâm 
và chìm vào bhavanga trở lại. Trong tiến trình tâm nay, đối 
tượng (tâm linh) chỉ là sự suy tư về sự thấy, không căn cứ trên 
một khái niệm sai lầm của kinh nghiệm trước. 

BChi tiến trình hay biết khởi sanh lần thứ nhì thì đối tượng 
là khái niệm về hình thế và dáng điệu đã trở thành đối tượng 
— hình thế và dáng điệu của một người đàn ông hay đàn bà 
chang hạn. Khi tiến trình lặp lại lần thứ ba khái niệm về danh 
tánh (của người đàn ông hay đàn bà) sẽ là đối tượng. Từ đó 
trở đi mỗi lần suy tư về những gì được kinh nghiệm trước, 
đối tượng sẽ luôn luôn là một khái niệm; “Tôi thấy một người 
đàn ông, tôi thấy một người đàn bà“. Thức trình diễn những 
trò ảo thuật như thế đó, tráo trở, biến đổi thực tế, thay thế vào 
đó những khái niệm. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


153 


Tóm Lược 

1. Trong tiến trình nhãn thức đầu tiên, thức chỉ đăng ký 
thực tế cùng tột (chân đế) của đối tượng được thấy. 

2. Trong vòng suy tư lần thứ nhất về đối tượng được 
thấy, vẫn còn thức (sự hay biết) của sự vật thực sự được thấy 
Khái niệm sai lầm chưa khởi phát. Neu chuyên cần chú niệm 
vào giai đoạn nay khái niệm sai lầm không thế khởi phát và 
sự hiểu biết sẽ vẫn nằm trong đối tượng chân đế. 

3. Trong vòng suy tư thứ nhì, những khái niệm về hình 
thế và dáng điệu của đối tượng được thấy phát sanh. 

4. Trong vòng suy tư lần thứ ba, khái niệm về sự nhận ra 
đối tượng được thấy phát sanh. 

Cùng thế ấy trong tiến trình hay biết âm thanh, mùi, vị, 
và xúc (tức nhĩ thức, thiệt thức v.v... ) sự hay biết cũng tuần 
tự biến chuyển từ hay biết thực tại (chân đế) đến khái niệm 
chế định (tục đế). 

Khi nhãn thức và nhĩ thức kh ởi sanh, hoặc ngay khi vòng 
suy tư thứ nhất về những gì được thấy hoặc được nghe bắt đầu, 
nếu thận trọng tức khắc ghi nhận “thấy“, “nghe“, “mùi“, “vị“, 
“sờ đụng“ hoặc “suy nghĩ“, những khái niệm sai lầm không thể 
phát sanh. Thức vẫn nằm trong chân đế, đúng thật với những 
gì được hay biết. Luôn luôn giữ tâm trong thực tại, là lý do tồn 
tại của chảnh niệm, công trình ghi nhận sự hay biết cảm giác 
ngay vào lúc nó khởi sanh. Neu niệm “thấy, thay“ đúng vào lúc 
một vật được thấy, tiến trình hay biết sẽ chấm dứt ngay vào lúc 
thấy, và tiến ữình tiếp theo sau, hay biết những khái niệm sanh 


154 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


khởi do suy tư không thế khởi phát. Đúng theo lời dạy dỉtthe 
dỉtthamattam bhavỉssatỉ, “chỉ có sự thấy trong lúc thấy“, nhãn 
thức chấm dứt tiến ữình ngay tại đây 

Theo sau đó trí tuệ phân tách phần vật chất vô tri giác 
như mắt và âm thanh, thân và cái tâm tri giác sự vật. Cũng có 
trí tuệ hiểu biết rằng vật được thấy và cái tâm ghi nhận luôn 
luôn sanh và diệt. Sự chứng ngộ phát sanh rằng chỉ có trạng 
thái vô thường, khố và vô ngã. Cùng thế ấy với những gì ta 
nghe, ngửi, nếm, sờ đụng và suy tư: ghi nhận thường xuyên 
những hiện tượng ấy sẽ cho thấy sự khác biệt giữa những 
đặc tánh vật chất và tâm linh và bản chất vô thường, bất toại 
nguyện và vô ngã. Hành giả chứng ngộ, “Trước kia vì không 
ghi nhận (niệm) các hiện tượng, ta lầm tưởng những kh ải 
niệm sai lạc là thực tế, chấp nhận những trò ảo thuật là có 
thật. Giờ đây, đã ghi nhận các hiện tượng đúng như thật sự nó 
là vậy, ta không còn lầm lạc nhận thức là tự ngã những hiện 
tượng chỉ không ngừng sanh và diệt.“ 

Khi thấy một vật, nhãn thức tức kh ắc tan biến sau khi 
khởi sanh, không có gì như sự thấy mà tồn tại lâu dài. Chỉ có 
nhãn thức vừa khởi sanh và nhanh chóng chấm dứt. Cùng thế 
ấy nhĩ thức, thân thức và ý thức. Trong sự nghe không có thực 
chất vững bền. Kh i nghe một âm thanh, nhĩ thức kh ởi sanh và 
nhanh chóng tan biến. Không có cảm giác sờ đụng tồn tại bền 
lâu: mỗi khi sờ đụng, thân thức khởi sanh và nhanh chóng tan 
biến. Không có suy tư kéo dài; mỗi khi suy tư, ý thức khởi sanh 
và nhanh chóng tan biến. Tất cả đều vô thường. Tình trạng 
chấm dứt luôn luôn theo liền sự khởi sanh; không có gì chắc 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


155 


chắn, đáng được tin cậy, chỉ có tình trạng khủng khiếp kinh 
hoàng và đau khổ. Mỗi sự vật đều khởi sanh do nhân duyên cấu 
tạo, không phải do ta muốn; tất cả đều không phải là tự ngã. 

Theo kinh Phenapỉndupama Sutta ta thấy hiển nhiên 
rằng ngũ uấn không có thực chất vĩnh tồn hay một lõi cứng 
trong sạch và thích thú bên trong, đúng theo ý ta muốn. Năm 
uấn không phải là tự ngã, không phải là chính ta, không có gì 
thực chất. 

Đã giảng giải dông dài và đầy đủ điểm nay, giờ đây Sư 
chấm dứt thời Pháp hôm nay. 


[V] 

THẤY VÔ NGÃ 


Tất cả những thành phần cấu tạo ngũ uẩn đều vô ngã. 
Nhìn xuyên qua những đặc tính của các uấn ta thấy điều nay 
trở thành hiến nhiên. Bản Chú Giải mô tả những đặc tính 
ấy nhu sau: BChông vâng lời làm theo ý muốn ta là một đặc 
tính của vô ngã. Trong kinh Vô Ngã Tuớng, Anattalakkhana 
Sutta, đặc tính nay đuợc diễn tả qua câu, “Ta không thế sai 
bảo sắc pháp, ‘Thân ta hãy nhu thế nay‘. “Lại nữa ữong kinh 
nay có câu “... nó có chiều huớng gây đau khổ ...“ Bản chất 
gây đau khố, làm khó chịu, áp bức, hay cuông chế, phải đuợc 
xem là một hình thức khác của đặc tuớng vô ngã. Trong bài 
kinh cũng có sự tìm hiếu, “Nhận là tự ngã cái gì luôn luôn 
biến chuyển thì có thích nghi không?“ 

BChi nguời hành thiền quan sát những đặc tuớng trên 
mỗi khi nó khởi sanh thì phát triển trí tuệ nhận thấy rằng cả 
hai, sắc uẩn và danh uẩn, đều không phải là tự ngã mà chỉ 
là những hiện tuợng không ngừng sanh diệt. Tuệ nay đuợc 
gọi là anattãnupassanã nãna, tuệ giác phát triến do công phu 
quán niệm những đặc tính vô ngã. Bài kinh (sutta) nay đuợc 
gọi là Anattalakkhana, Vô Ngã Tuớng, vì đề cập đến những 
đặc tính vô ngã. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


157 


Khó Thấu Hiểu Đặc Tướng Vô Ngã 

“Đặc tướng vô thường và khố có phần dễ hiểu, nhưng đặc 
tướng vô ngã thì khó thông hieu“, chú giải Sammohavỉnodanĩ 
nói như vậy. Theo chú giải nầy, những lời than như “Than ôi, 
thật là vô thường, quả thật là phù du tạm bợ“ sẵn sàng đến 
với tâm ta mỗi khi vô tình làm rớt bể một cái hủ. Lại nữa khi 
bị mụn nhọt, một vết thương hay bị gai đâm chích ta liền than 
thầm, “Than ôi, quả thật đau nhức, khó chịu“. Bằng cách ấy 
đặc tướng vô thường và khổ được nhận thấy rõ ràng và dễ 
hiểu. Nhưng cũng như rất khó mà chỉ cho ai khác tìm một vật 
nằm trong tối, không thế hiểu biết dễ dàng đặc tướng vô ngã. 

Đặc tướng vô thường và khố được hiểu biết rộng rãi, ở 
trong cũng như ở ngoài giáo lý nhà Phật, nhưng đặc tướng 
vô ngã chỉ được đề cập đến trong Phật Giáo. Những vị ngoài 
Phật Giáo như đạo sĩ ấn dật Sarabaủga chỉ có thể thuyết giảng 
về bản chất vô thường và đau khổ, còn lý vô ngã thì vượt hắn 
ra ngoài tầm hiểu biết của các Ngài. Nếu các vị đạo sĩ ấy có 
thế dạy lý vô ngã thì những đệ tử của họ đã có thể chứng đắc 
Đạo Tuệ và Quả Tuệ, nhưng vì các Ngài không thế dạy nên 
không có ai thành đạt Thảnh Đạo và Thảnh Quả. 

Phấm chất và đặc tính cá biệt đặc thù của một Đấng 
Chánh Đắng Chánh Giác là có đủ khả năng giảng dạy lý vô 
ngã. Những vị đạo sư ngoài Phật Giáo không tiến được đến 
mức tế nhị và sâu sắc của giáo lý nay. Bản Chú Giải nói rằng 
giáo lý vô ngã thâm sâu đến độ chí đến Đức Thế Tôn cũng 
phải dựa trên đặc tướng vô thường hoặc đặc tướng đau khố 
hoặc cả hai cùng một lúc để giải thích dễ dàng. 


158 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Bản Phụ Chú Giải giảng rộng thêm: “Trong tuyên ngôn 
trên của Bản Chú Giải, ngoài Phật Giáo hai đặc tướng anỉcca 
và dukkha, vô thường và khổ, chỉ được hiểu theo nghĩa chế 
định (tục đế), nên không thể dùng làm phưong tiện để chứng 
ngộ lý vô ngã. Chỉ có vô thường và khố hiểu theo chân lý 
cùng tột (chân đế) mới có thể sử dụng để giải thích lý vô ngã. 
“Sư đã dùng Phụ Chú ấy để mô tả khái niệm chế định (tục đế) 
và khái niệm cùng tột (chân đế) của anỉcca và dukkha, trong 
sách Sĩlavanta Sutta. Có thế tham khảo đế có thêm chi tiết. 


Thấy Vô Ngã Qua Đặc Tướng Vô Thường 

Trong kinh Chachakka Sutta, phần Uparipannãsa của bộ 
Majjhỉma Nỉkãya, Trưng A Hàm, ta thấy đặc tướng vô thường 
được dùng làm phưong tiện đế giải thích đặc tướng vô ngã. 
Theo bài Kinh nay người hành thiền phải hiểu sáu phân hạng 
của sáu yếu tố như sau; 

1. Sáu căn môn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và ý; 

2. Sáu trần cảnh: sắc, thinh, hưong, vị, xúc, và pháp; 

3. Sáu loại thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức và ý thức; 

4. Sáu loại xúc iphassà): sự tiếp xúc xuyên qua mắt, qua 
tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân và qua tâm; 

5. Sáu loại thọ; cảm thọ xuyên qua mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, và tâm; 

6. Sáu loại tham vọng: khát khao ham muốn được thấy 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


159 


hình thế, được nghe âm thanh, được ngửi mùi, được nếm vị, 
được sờ đụng và cảm kích. 

Nơi đây theo Bản Chú Giải, đoạn “phải hiểu biet“ có 
nghĩa là “phải hiếu biết xuyên qua công phu quán niệm minh 
sát, vipassanã, hiểu biết bằng trí tuệ của Thánh Đạo“. Do đó 
mỗi khi một vật được thấy, vật ấy phải được chú tâm ghi nhận 
(niệm) để mắt và đối tượng được thấy, nhãn thức, nhãn xúc 
và thọ cảm xuyên qua mắt, khởi sanh hiến hiện rõ ràng cùng 
lúc trong khi thấy. Và trong lúc thấy nếu có sự ưa thích hay 
ham muốn vật ấy khởi sanh, sự ưa thích và ham muốn ấy phải 
được ghi nhận, “ưa thích, ưa thích“. 

Cùng thế ấy, trong khi nghe, khi ngửi, nếm, sờ đụng, và 
suy tư phải hiểu biết sáu hạng sáu đối tượng ấy Vị hành giả mà 
hay biết đúng lúc như vậy tự cá nhân mình sẽ nhận thức rằng 
mắt, đối tượng được thấy và sự thấy (nhãn thức) khởi sanh và 
chấm dứt. Vị ấy chứng nghiệm, “Trước đây ta nghĩ rằng có 
một thực thế thường còn, một tự ngã hằng cửu. Giờ đây, qua 
sự chứng nghiệm bằng cách thật sự quán sát ta nhận thức rằng 
chỉ có những hiện tượng thiên nhiên không ngừng sanh diệt. 
“Nhận thức rằng không có một tự ngã, không có một thực thế 
sống, người hành thiền có thế ngạc nhiên không biết mình ngồi 
đây hành thiền cho ai. Xuyên qua sự hiểu biết đầy đủ về bản 
chất vô thường của vạn hữu hành giả chứng ngộ rằng không có 
một tự ngã. Đe chỉ dạy rõ ràng kinh nghiệm thực tiễn nay Đức 
Thế Tôn tiếp tục bài kinh Chachakka Sutta như sau: 

“Phần nhạy của mắt, là nền tảng của sự thấy (nhãn thức) 
khởi sanh và chấm dứt mỗi khi thấy; do vậy nó không phải 


i6b 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


thường còn, không tồn tại vĩnh viễn, không phải là thực thể 
hằng cửu vững bền, là tự ngã, như hình như nó là vậy. Neu 
ta nói, ‘mắt là tự ngã‘ thì cũng giống như nói rằng tự ngã của 
ta khởi sanh và hoại diệt, không ổn định, không tồn tại vững 
bền. Do đó ta phải kết luận rằng phần nhạy của mắt không 
phải là tự ngã“. 

Cùng thế ấy ta có thể kết luận tương tợ đối với hình thể 
(đối tượng của sự thấy), nhãn thức, nhãn xúc (tức sự tiếp xúc 
giữa mắt và đối tượng của mắt), và sự ưa thích và ham muốn 
của mắt: tất cả đều không phải tự ngã. Đó là phương cách mà 
sáu hiện tượng, trở thành nổi bật vào lúc nghe, ngửi, nếm, sờ 
đụng và suy tư, được xem là vô ngã. 


Thấy Vô Ngã Xuyên Qua Đặc Tướng Đau Khổ 

Chính trong kinh Anattaỉakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, 
đặc tướng vô ngã được giải thích bằng đặc tướng khố như 
sau: “Vì hình sắc không phải là tự ngã của ta nên có chiều 
hướng gây đau khổ cho ta. “Cái gì cưỡng chế hay áp bức ta là 
đáng cho ta sợ, là nguyên nhân gây đau khổ và rất hiển nhiên 
là một nguồn đau khổ, không thế là chính ta, là tự ngã, là thực 
thể sống bên trong ta. 


Thấy Vô Ngã Xuyên Qua Cả Hai Đặc Tướng, 

Vô Thường Và Khổ 

Nhằm giải thích đặc tướng vô ngã bằng cả hai, vô thường 
{anỉcca), và khổ (dukkha), Đức Thế Tôn dạy: 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


i 6 i 


“Thân không thường còn. Cái gì không thường còn là 
(nguyên nhân gây) đau khổ. Cái gì đau khổ không phải là tự 
ngã. Cái gì không phải tự ngã phải được nhận thức với trí tuệ 
thích nghi theo đúng sự thật là, ‘Đây không phải là của tôi, cái 
nay không phải là tôi, cái nay không phải là tự ngã của tôi‘.“ 

Tóm tắt, cơ thể vật chất phải biến đổi và khổ đau, và 
như vậy không phải là tự ngã. Xem là “của tôi“ cái gì thật sự 
không phải tự ngã thì không thích nghi; lầm lạc tự nghĩ “tôi 
là ..., tôi có thể làm ...“, là không thích nghi; xem đây là “tự 
ngã của tôi“, là “chính tôi“ là không thích nghi. Như thế ấy 
sắc, hay cơ thế vật chất, phải được nhận ra và xem đúng theo 
thực tại. 

Cùng một thế ấy, do những đặc tướng vô thường và khổ, 
thọ, tưởng, hành và thức cũng phải được xem là không phải 
tự ngã. Trong phần sau của kinh Anattalakkhana Sutta, Vô 
Ngã Tướng, ta sẽ thấy bản chất vô ngã được mô tả căn cứ trên 
đặc tướng vô thường (anicca) và đau khổ (dukkha). 

Những khái niệm vô thường và khố, anỉcca và dukkha, 
được biết và được chấp nhận rộng rãi, nhưng lý vô ngã thì 
không mấy được chấp nhận bên ngoài Phật Giáo. Vào thời 
của Đức Phật có một vị đạo sĩ ấn dật tên Saccaka đến gặp Đức 
Thê Tôn và thảo luận vê vân đê nay. 


Cuộc Thảo Luận Vói Đạo Sĩ Saccaka 

Saccaka là đạo sư của những hoàng tử ở thành Vesãlĩ. 
Ông hỏi Đức Assaji, vị sư trẻ tuối nhất trong nhóm năm vị đạo 


102 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


SĨ được gọi là năm anh em Kiều Trần Như, “Đạo Sĩ Gotama 
(Cồ Đàm) dạy đệ tử như thế nào? Những lời dạy của Ngài 
cốt yếu là gì?“ Đức Assaji trả lời, “ ‘Sắc, thọ, tưởng, hành và 
thức là vô thường, không phải tự ngã/ Đó là những lời dạy 
của Đức Bổn Sư; đó là điểm trọng yếu trong giáo huấn mà 
Ngài ban truyền“. 

Đen đây Đạo Sĩ Saccaka nói, “Nay Đạo Hữu, chúng tôi 
có nghe một lời nói sai lầm tệ hại, không đúng. Chúng tôi 
nghe rằng Đạo Sĩ Gotama dạy giáo lý vô ngã. Đối với chúng 
tôi như vậy là xấu, sai, không đúng. Một ngày nào tôi sẽ có 
cơ hội gặp Đạo Sĩ Gotama và sửa sai, làm cho ông từ bỏ giáo 
lý tệ hại tội lỗi và đáng ghét, quan điếm sai lầm về tự ngã ay“. 
Đó là một thí dụ cho thấy người chấp ngã thường nhìn giáo lý 
vô ngã là thấp kém như thế nào. Đối với họ, nghe đến lý vô 
ngã của Đức Thế Tôn rõ ràng là hiểm nguy độc hại. Vị đạo sĩ 
du phương còn nói đến việc làm cho Đức Thế Tôn từ bỏ “tà 
kien“ của Ngài. Những người cuồng tín độc đoán tin vào tín 
điều của họ luôn luôn có đầu óc như vậy; họ khư khư ôm giữ 
quan điếm của mình và tự cao xem thấp người khác. Dầu là 
những vị đang dạy đúng theo kinh điến PãỊi họ cũng phỉ báng, 
làm hạ thấp giá trị. Thông thường những người hay lớn tiếng 
chỉ trích chê bai như thế lại là những vị kém hiểu biết kinh 
điến hoặc không đủ kinh nghiệm trong pháp hành. 

Saccaka không học đủ những lời dạy của Đức Phật và 
không hiểu biết Giáo Pháp (Dhamma) qua kinh nghiệm của 
pháp hành, ông chỉ có một ý niệm sai lầm, xem Giáo Pháp 
là thấp kém và tự phụ, hãnh diện rằng mình cao hơn nhiều. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


163 

Do đó ông cố đi gặp Đức Thế Tôn để tranh luận, ông chắc 
chắn rằng mình sẽ thắng và, muốn cho mọi nguời mục kích 
sự thắng cuộc vẻ vang ấy ông mời theo những nguời trong 
hoàng tộc Licchavi của thành Vesãlĩ, khoe khoang rằng khi 
tranh luận về vấn đề giáo lý ông ta sẽ “quây quần Đức Phật 
nhu nguời to lớn mập mạnh chụp đầu một đứa trẻ và quây 
vòng“. Khi đến truớc mặt Đức Thế Tôn vị đạo sĩ xin phép 
Ngài đuợc nêu lên những câu hỏi. 

Ông hỏi, “Bạch Đức Gotama, các vị đệ tử của Ngài đuợc 
dạy nhu thế nào? Điểm chánh yếu của giáo huấn ấy là gì?“ 
Đức Thế Tôn cũng trả lời y nhu câu trả lời của Đức Assaji: 
“Sắc, thọ, tuởng, hành, và thức là vô thuờng, vô ngã. Nhu 
Lai dạy đệ tử nhu vậy. Đó là điểm chánh yếu của giáo huấn.“ 

Đen đây Đạo Sĩ Saccaka đua ra một thí dụ: “Bạch Đức 
Gotama, hột giống và mầm non phải nuơng nhờ nơi đất, nó 
phải tùy thuộc nơi đất đế vuơn mình mọc lên thành cây con 
và cây lớn; cùng thế ấy, mỗi hành động đuợc thực hiện với 
nghị lực và sức mạnh cũng cần phải có đất để nâng đỡ, con 
nguời có cơ thế vật chất nhu một tự ngã có thực chất, attã, 
và phải tùy thuộc nơi hình thể vật chất ấy để có những hành 
động thiện hay bất thiện. Ta tùy thuộc nơi thọ, tuởng, hành 
và thức nhu một tự ngã có thực chất và tùy thuộc nơi thọ, 
tuởng, hành, và thức đế thực hiện những hành động thiện và 
bất thiện“. 

Những lời quả quyết xác nhận nay có nghĩa là hột giống 
và cây phải tùy thuộc nơi sự nâng đỡ của đất đế mọc lên; cùng 
thế ấy, tất cả những loại sinh hoạt cũng cần phải có nghị lực 


lôị 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


và sức mạnh. Như cây cối cần sự nâng đỡ của đất, hành động 
thiện và bất thiện do những cá nhân thực hiện cần phải có sắc, 
thọ, tưởng, hành, và thức như tự ngã; chính nhờ tùy thuộc nơi 
những cái “ta“ ấy mà hành động được thực hiện. Cũng chính 
những cái “ta“ gặt hái hậu quả (tốt hay xấu) của hành động. 
Neu hình sắc vật chất là vô ngã, không có tự ngã, thì cái gì 
nâng đỡ những hành động tạo thiện hay bất thiện nghiệp, và 
ai sẽ gặt quả? 

Điều nay đã vượt khỏi phạm vi lý trí của những vị đệ tử. 
Các vị nầy không hiểu biết phải giải thích như thế nào giáo lý 
xem tự ngã như đất. Chỉ Đức Thế Tôn mới có thể nắm vững 
vấn đề, Bản Chú Giải nói như vậy. Đức Thế Tôn hỏi vị đạo sĩ, 
Nay Saccaka, phải chăng ông chủ trưong rằng sắc là tự ngã, 
thọ là tự ngã, tưởng là tự ngã, hành là tự ngã, thức là tự ngã?“ 

“Đúng vậy, Bạch Đức Gotama, tôi chủ trưong như vậy, 
và những người ở đây cũng đều hiểu biết như vậy.“ 

Đức Thế Tôn nhấn mạnh, “Nầy Saccaka, hãy để yên qua 
một bên quan điểm của các vị khác; hãy để tâm lắng nghe 
những gì chính ông trình bày.“ 

Ý định của Saccaka là muốn chia sớt trách nhiệm với 
những người cùng đi chung nếu ông có nói điều gì đáng bị 
khiển trách, nhưng Đức Thế Tôn thúc giục ông nên tự mình 
nhận lấy trọn trách nhiệm, ông buộc lòng phải chấp nhận 
rằng chính mình chủ trương, “sắc là tự ngã, thọ là tự ngã, 
tưởng là tự ngã, hành là tự ngã, thức là tự ngã“. 

Chừng ấy Đức Thế Tôn hỏi: “Nay Saccaka, những người 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


165 


Cầm quyền cai trị đất nước như Vua Pasenadi (Ba Tư Nặc) và 
Vua Ajãtasattu (A Xà Thế) chẳng hạn, các Ngài có đủ quyền 
năng hành hình những ai phải bị hành hình, phạt những ai đáng 
bị phạt, đày ải những ai đáng bị đày. Những vị ấy có đủ quyền 
thống trị quốc gia của mình, có phải vậy không, Saccaka?“ 

“Các vì quốc vương ấy quả thật là chúa tế trong vương 
quốc. Các Ngài có đủ quyền thống ữị đất nước: chí như những 
vị Licchavi, được dân chúng bầu làm chúa, cũng nắm đủ quyền 
hành quyết, hình phạt, hay đày ải trong xứ mình“. Saccaka trả 
lời, ông đã vượt qua giới hạn của câu hỏi, không ngờ hậu quả 
của nó tai hại như thế nào đối với đức tin của mình. 

Đức Thế Tôn bèn hỏi: “Nay Saccaka, ông nói rằng sắc 
là tự ngã, là cái “ta“ của ông, vậy ông có trọn quyền kiểm 
soát, sai bảo, “Cái ‘ta của tôi‘ hãy như thế nay, cái ‘ta của tôi‘ 
hãy không như thế kia“ không? ông có quyền kiểm soát và 
sai khiến nó như thế không?“. 

Lúc bấy giờ Saccaka kẹt vào thế tấn thối lưỡng nan. Giáo 
lý “chấp ngã“ của ông chủ trương rằng ta có quyền kiểm soát 
và sai bảo thân theo ý muốn. Chấp thủ sãmi attã mà chúng ta 
đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chấp rằng có thể kiểm soát, làm 
cho “cái ta“ phải như thế nào theo ý muốn của mình. Đen đây, 
vì Saccaka đã xác nhận rằng các vị vua chúa có trọn quyền 
điều khiển và kiểm soát “vương quốc của mmh“ thì đương 
nhiên ông cũng công nhận rằng cơ thể vật chất nầy mà ông 
chấp là “của mmh“ cũng phải có thể được kiểm soát và điều 
khiển tùy theo ý mình. Nếu ông chấp nhận như vậy, câu hỏi 
sắp đến sẽ là ông có thế điều khiển cái thân của ông, bảo nó 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


ứ6 

vẫn mãi mãi trẻ trung như thân hình các vị hoàng tử dòng 
Licchavi kia không? Neu ông trả lời rằng mình không thế sai 
bảo như thế thì điều nay có nghĩa là ông chấp nhận rằng mình 
không thế kiếm soát thân, và do đó thân không phải là “ta“, 
hay tự ngã. Tự thấy mình đang ở ừong thế kẹt, tới không được 
mà lui cũng không được Saccaka lặng thinh, không trả lời. 

Đức Thế Tôn lặp lại câu hỏi lần thứ nhì, nhưng Saccaka 
vẫn giữ im lặng. Trước khi hỏi lần thứ ba Đức Phật cảnh cáo; 
“Nay Aggivessana', ông nên trả lời câu hỏi của Như Lai. Giờ 
phút nay không nên giữ im lặng. Khi được một vị Tathãgata, 
Như Lai, hỏi đến lần thứ ba mà không trả lời ắt đầu sẽ bị bể 
làm bảy miếng.“ 

Vào lúc bấy giờ được nói là có một vị thiên lôi từ cảnh trời 
tay cầm lưỡi tầm sét bay lượn quanh quẩn trên đầu Saccaka. 
Chỉ có Đức Thế Tôn và Saccaka nhìn thấy. Cũng giống như 
ngày nay có vài người thấy ma, chỉ có những người ấy, người 
khác không thấy. Thấy thiên lôi sẵn sàng để bửa đầu mình 
Saccaka kinh hoàng sợ hãi; nhưng khi nhìn thấy mọi người 
có vẻ bình thường không lo sợ thì ông nhận biết rằng những 
người kia không ai thấy thiên lôi, chỉ có một mình ông. Do 
đó ông không thế nói rằng mình bị thiên lôi ép buộc phải trả 
lời như thế nào. Biết rằng lúc bấy giờ chỉ còn Đức Thế Tôn 
là noi mà ông có thế nương tựa, không ai khác, Saccaka phục 
tùng bạch Phật: “Xin Đức Thế Tôn nêu lên câu hỏi, tôi sẵn 
sàng giải đáp“. 


' Aggivessana là tông phái của Saccaka. 



PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


TỄq 

Đen đây Đức Thế Tôn hỏi: “Nầy Aggivessana, ông nghĩ 
thế nào về điều nay? ông nói rằng sắc là tự ngã; vậy ông có 
thế bảo cái tự ngã ấy, ‘Thân nay hãy như thế nay, thân nay 
hãy không như thế kia‘, theo như ý ông muốn được không?“ 

“Bạch Ngài không, ta không có quyền kiểm soát nó“, 
Saccaka trả lời, ngược lại với ý mình. Trước kia ông nói rằng 
sắc là tự ngã; nếu sắc là tự ngã của ông ắt nó phải phục tùng 
quyền kiểm soát của mình. Giờ đây ông nói rằng không thể 
kiếm soát sắc, như vậy đương nhiên ông chấp nhận rằng sắc 
không phải là tự ngã. 

Khi Đức Thế Tôn nghe Saccaka nói ngược lại với ý ông 
như vậy thì mở lời cảnh giác: “Nay Aggivessana, hãy coi 
chừng, hãy cẩn thận với những gì ông nói. Những gì ông 
nói sau nay không thích ứng với những gì ông đã nói trước. 
Những gì Ông nói trước không đúng với những gì ông nói sau. 

“Bây giờ, nay Aggivessana, ông nghĩ như thế nào? ông 
đã nói rằng thọ là tự ngã của ông, vậy ông có thế sai bảo 
chăng cái tự ngã ấy, ‘Thọ nay hãy như vầy, thọ nay hãy không 
như thế kia‘, đúng theo như ý ông muốn không?“ 

‘Bạch Ngài không, ta không có quyền kiếm soát“. 

Đức Thế Tôn nêu lên những câu hỏi tương tợ về tưởng, 
hành, thức và mỗi lần trước khi hỏi Ngài cũng nhắc chừng 
Saccaka nên thận trọng không nói ngược với ý mình. Mỗi 
lần Saccaka trả lời tương tợ, rằng đối với tất cả năm uẩn: sắc, 
thọ, tưởng, hành và thức, ta không có quyền năng kiểm soát 
uẩn nào. 


Ể 8 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Rồi Đức Phật hỏi, vậy sắc là thường còn hay vô thường. 
“Bạch Ngài, là vô thường“. “Cái gì không thường còn, cái đó 
là kh ổ hay lạc?“ “Bạch Ngài, là khổ“, Saccaka trả lời. “Vậy, 
cái gì là vô thường, khổ và phải luôn luôn biến đổi, có thích 
ứng không nếu ta xem đó, ‘cái nay là của tôi, cái nay là tôi, 
cái nay là tự ngã của tôi‘?“ “Bạch Ngài, không“, ông trả lời. 
Đức Phật nêu lên cùng một câu hỏi về thọ, tưởng, hành, thức, 
và Saccaka trả lời tương tợ. 

Rồi Đức Thế Tôn hỏi thêm; “Nầy Aggivessana, ông 
nghĩ sao về điều nay? Người nọ khư kh ư chấp thủ những uẩn 
vốn gây đau khổ ấy, bám siết vào, nắm chặt lấy, ôm giữ chắc 
lại, tin chắc rằng, ‘cái nay của tôi, cái nay là tôi, cái nay là 
tự ngã của tôi‘; con người có quan kiến như vậy có thế nào 
hiếu biết thật sự và thấu đáo đau khổ là gì và có thể chấm dứt 
đau khố không?“ Câu hỏi nay quả thật thâm sâu; nếu người 
kia biết rằng các sắc uẩn và danh uẩn ấy là đau khổ mà vẫn 
thỏa thích hưởng thụ ữong sắc pháp và danh pháp phát hiện 
nơi sáu cửa giác quan và nghĩ rằng, “đây là tôi, đây là của tôi, 
đây là tự ngã của tôi“. Người ấy có thế nào chấm dứt đau khố 
không? Có thể nào người ấy loại trừ đau khổ không? 

Saccaka trả lời theo câu hỏi: “Bạch Ngài Gotama, người 
ấy làm thế nào hiểu được chân lý về sự đau khổ hay chân lý 
về sự chấm dứt đau khổ? Bạch Ngài, không thể được“. 

“Trong trường hợp nầy“, Đức Thế Tôn hỏi, “Có phải 
không ông là người chấp thủ những uẩn đau khổ ấy, bám siết 
vào, nắm chặt lấy, ôm giữ chắc lại, là người tin chắc rằng, ‘cái 
nay của tôi, cái nay là tôi, cái nay là tự ngã của tôi‘?“ Saccaka 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


j6p 

trả lời, “Bạch Ngài, chính tôi là con người như vậy. Làm sao 
tôi có thể khác?“ 

Đạo sĩ Saccaka rất hãnh diện với niềm tin chắc vào tự 
ngã của mình, ông rất tự đắc và khoe khoang về điểm nầy, 
nhưng khi Đức Thế Tôn rọi sáng vấn đề, ông phải chấp nhận 
rằng quan kiến của ông là sai lầm. Niềm tin vào một cái ta, 
attavãda, của ông hoàn toàn tan biến. Đe đánh một đòn cuối 
cùng vào cái ngã được thối phồng, tánh kiêu căng và khoe 
khoang khoác lác của ông Đức Thế Tôn kể một câu chuyện: 

“Nay Aggivessana, thí dụ như có người kia vào rừng 
muốn chặt một cây có lõi cứng. Anh thấy một cội cây loại 
cây chuối và nghĩ rằng cây ấy có lõi cứng bên trong nên đốn 
ngã xuống. Rồi anh tỉa ngọn, rong nhánh, chặt phần trên của 
cây và bắt đầu lột vỏ. Het lớp nay đến lớp khác anh không tìm 
thấy gỗ, nói chi đến lõi cứng. 

“Cùng thế ấy, khi Như Lai nghiên cứu thuyết hữu ngã 
của Ông thì thấy nó rỗng không, không có thể chất bên trong. 
Giữa đám đông trong thành Vesãlĩ ông khoe khoang rằng: 
‘không ai có thế tranh luận với ta mà không toát mồ hôi, rung 
rây lập cập; ta chưa từng gặp một đạo sĩ hay Bà La Môn hay 
bất cứ ai đã tự xưng là A La Hán, bậc toàn giác mà có thể 
chịu đựng nổi với ta trong cuộc tranh luận, không rung rẩy 
hay toát mồ hôi dầm dề. Chí đến một cột trụ vô tri vô giác, 
khi tranh luận với ta cũng phải rung rẩy và ngã xuống đất, 
nói chi đến con người‘. ông có kh oe khoang như thế không, 
Aggivessana! Điều xảy ra là vài giọt mồ hôi từ trên lông nheo 
Ông đã nhỏ xuống y ngoại và rơi xuống đất. Còn Như Lai 


TỊO 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


thì không có giọt mồ hôi nào trong mình“. Đức Thế Tôn nói 
vậy và vén y cho mọi người thấy một phần thân mình khô ráo 
không có một giọt mồ hôi. 

Đạo sĩ Saccaka không còn gì đế trả lời, lúng túng và 
bất ngờ, hai vai sụ xuống và cúi đầu ngồi lặng thinh. Rồi 
một người trong nhóm tùy tùng của ông, một hoàng tử dòng 
Licchavi tên Dummukha đứng dậy xin Đức Thế Tôn cho 
phép ông nêu lên một thí dụ. Khi được Đức Phật cho phép, 
Dummukha, vị Hoàng Tử dòng Licchavi bạch, “Bạch Ngài, 
gần thành phố có một vũng nước, và trong vũng nước ấy 
có một con cua đang sống. Trẻ con từ trong thành ra đó đùa 
nghịch bắt con cua bỏ ữên đất liền. Cua quờ quạng quo càng 
que vung vấy. Mỗi lần con cua dở càng hay que lên thì trẻ con 
lấy cây đập. Một hồi càng que xo xác, con cua không thể chạy 
trở xuống vũng nước. Cùng thế ấy Bạch Ngài, Ngài đã bẻ 
gảy gai góc và những mũi nhọn của tà kiến, đã tiêu diệt mục 
trường, bãi cỏ sinh sống và những tác động của tà kiến. Giờ 
đây Saccaka không còn gì đế tranh luận với Ngài“. 

Trong khi Dummukha, hoàng tử dòng Licchavi trình bày 
với Đức Thế Tôn thì các vị khác cũng nóng lòng chờ đợi tới 
phiên mình để nói lên về Saccaka với những câu chuyện thí 
dụ khác. Thấy tình hình diễn tiến không mấy tốt đẹp, người 
nay đến người kia sẽ chồng chất những điều sĩ nhục trên vai 
ông, Saccaka quyết định ngăn chặn Dummukha lại, không 
để nói thêm: “Hãy ngưng lại Dummukha, chúng ta đang thảo 
luận với Đức Gotama chớ không phải với Ông“. Rồi ông 
bạch với Đức Thế Tôn, “Bạch Ngài Gotama, hãy để yên như 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


171 

vậy, tôi muốn chấm dứt nơi đây những gì tôi nói và những 
gì người khác nói. Đó là những câu chuyện bâng quơ, không 
ý nghĩa quan trọng“. Rồi ông bạch hỏi Đức Thế Tôn: Trong 
Phật Giáo phải thực hành thế nào đế tiến đạt đến mức có thế 
chế ngự hoài nghi và có đức tin vững chắc không lay chuyến. 
Đức Thế Tôn dạy ông rằng ta phải hành thiền cho đến giai 
đoạn có thể thấy với tuệ minh sát và Đạo tuệ, rằng năm uẩn: 
sắc, thọ, tưởng, hành và thức mà người đời thường khái niệm 
sai lầm là “của ta“, “ta“, “tự ngã của ta“ trong thực tế không 
phải “của ta“, “không là ta“, “không là tự ngã của ta“. 

Saccaka cũng muốn biết thực hành như thế nào để trở 
thành một vị Arahat, A La Hán. 

Đức Phật dạy; 

“Sau khi chứng ngộ rằng sắc uẩn và danh uấn không 
phải “của ta“, không phải là “ta“, không phải là “tự ngã của 
ta“, ta phải tiếp tục thực hành cho đến khi hoàn toàn buông 
xả, không mảy may bám níu và luyến ái“. 

Cuộc biện luận giữa Saccaka và Đức Thế Tôn cho thấy 
loại tà kiến chủ trương rằng tất cả năm uẩn là tự ngã và những 
người chấp thủ thuyết hữu ngã lúc nào cũng xem thường 
những người tin lý vô ngã mà họ xem là thấp kém. 

Một loại tà kiến khác chủ trương rằng chỉ có một uẩn là 
tự ngã. Hiển nhiên đó là trường hợp chấp thủ tự ngã của Sãti, 
được ừình bày ở chương IV và cũng là chấp thủ vedaka attã 
và chấp thủ kãraka attã. 


vp. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Biện Luận về Một Tự Ngã Độc Lập 

Trong thời hiện đại còn có xuất hiện một thứ chấp ngã 
khác, bám níu vào một cái ta. Nhu đã đuợc đề cập đến trong 
các sách Triết Học Ản Độ, loại chấp thủ tự ngã mới mẻ nầy 
không nhắc đến năm uấn và khắng định rằng có tự ngã hiện 
hữu hoàn toàn ngoài năm uấn. 

Đây chỉ là một ý kiến, và ý kiến nầy nên đuợc loại bỏ bởi 
vì không có năm uẩn ắt không thể có tự ngã. Hãy bình tâm 
suy nghĩ: nếu không có sắc pháp ta không thể kinh nghiệm tự 
ngã duới một hình thể hay thể chất nào. Nếu danh pháp vẫn 
hiện hữu, có thế có sự bám níu vào danh pháp ấy giống nhu 
nguời thế gian (puthujjana, nguời chua giác ngộ) luyến ái 
cảnh giới vô sắc. Nhung không có danh pháp thì không có gì 
đế chấp là tự ngã. Neu không có thọ ắt không có chấp thủ thọ 
lạc hay thọ khố. Trong truờng hợp không có tuởng, ắt không 
thế có luyến ái khởi sanh nhận ra hay hồi nhớ. Không có thức, 
không thể hay biết gì, và nếu không có hành nhu ý muốn làm 
(tác ý), ắt tự ngã không thế hành động gì đuợc. Do đó một tự 
ngã nhu thế đó chỉ hiện hữu trong danh nghĩa, không thế có 
tác dụng và ta cũng không thể mô tả. Vậy, mặc dầu họ khẳng 
định rằng cái ta của họ hiện hữu ngoài năm uẩn nhung hiển 
nhiên họ vẫn chấp thủ vào một, hay tất cả năm uẩn. Không 
thể chấp vào một cái ta riêng rẽ hiện hữu ngoài năm uẩn. 

Nhu vậy trong kinh Anattaỉakkhana Sutta, Vô Ngã 
Tuớng, ta thấy những chữ, “sắc không phải tự ngã; thọ không 
phải tự ngã; tuởng không phải tự ngã; hành không phải tự ngã; 
thức không phải tự ngã“ hoàn toàn loại bỏ và biện bác tất cả 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


m 


mọi hình thức chấp ngã, dầu xem cái ngã ấy nằm ngoài năm 
uấn hay nằm bên ữong một, hai, ba, bốn hay tất cả năm uẩn. 

Neu chấp sắc uẩn là tự ngã thì bốn uẩn còn lại là những 
thành phần, là đặc tính và sự nâng đỡ của cái ngã ấy và nhu 
vậy cũng là chấp ngã. Neu chấp một trong bốn uẩn kia, nhu 
thọ uấn chang hạn, là tự ngã, thì bốn uẩn còn lại cũng đuợc 
xem nhu thành phần, là đặc tính và sự nâng đõ của cái ngã ấy. 
Tuyên ngôn “sắc pháp không phải là tự ngã“ biện bác loại trừ 
tất cả những loại chấp ngã ấy. 

Đức Thế Tôn đã giải thích đầy đủ về lý vô ngã nhung 
đế giải rõ thêm, Ngài dựa trên hai đặc tuớng vô thuờng, khố, 
và dạy: 

Tam kim mannatha bhikkhave rũpam niccam vã 
aniccam vãti. Aniccam Bhante. Yampanãniccam dukham 
vã tam sukham vãti. Dukkham Bhante. Yampanãniccam 
dukkham viparinãma dhammam kallam nu tam 
samanupassitum etam mama eso hamasmi eso me attãti. 
No h‘etam Bhante. 

“Nầy chư Tỳ Khim, các con nghĩ thế nào? Hình sẳc là 
thường còn hay vô thường? “ 

“Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường". 

Đức Thế Tôn hỏi Nhóm Năm Vị Tỳ Khuu hình sắc có là 
thuờng còn hay không? Bạch Ngài, “Nó không thuờng còn“. 
Câu trả lời nay có thể đuợc nói lên do một nguời thuờng, 
nguời có kiến thức nhờ nghe ai khác dạy, nhung Đức Thế 
Tôn muốn một câu ữả lời dựa trên tuệ giác mà chính người 


174 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


trả lời đã chứng nghiệm, và trong Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu, 
tất cả đều đã chứng ngộ Đạo Quả Tu Đà Huờn, tức đã tự mình 
chứng nghiệm chân lý. Câu trả lời của các vị nầy dựa trên tuệ 
giác của chính bản thân mình. Đó là ý muốn của Đức Phật. 

Quý vị hành giả trong thiền viện đây cũng có thế trả lời 
câu hỏi nay dựa trên kiến thức bản thân của mình. Khi niệm 
“phong“, hành giả nhận thức rõ ràng hiện tuợng giãn ra, ép 
lên, và di chuyển của bụng. Những hiện tuợng giãn ra, ép lên 
và cử động là sự biếu hiện của nguyên tố gió {vãyo dhãtù). 
Truớc đó không có những hiện tuợng ấy; nó trở nên hiển hiện 
khi bụng bắt đầu phồng lên. Nhu vậy đó là sự sanh khởi, rồi 
trở thành, của hiện tuợng. Di động phồng lên của bụng là sự 
bắt đầu sanh khởi của hiện tuợng đuợc hành giả thận trọng 
quán sát và ghi nhận. Khi di động phồng lên chấm dứt, những 
hiện tuợng giãn ra, ép lên và di động của bụng không còn 
nữa. Ta nói là nó ngung lại, tan biến, chấm dứt, diệt. Nhu vậy 
khi quán niệm di động phồng lên của bụng nguời hành thiền 
cũng nhận thức trạng thái sanh khởi rồi hoại diệt, tan biến. 
Hiện tuợng tan biến tiếp liền theo sự sanh khởi và ữở thành 
nay chắc chắn là đặc tuớng của vô thuờng; sanh, trụ, diệt. 

Chứng nghiệm đặc tuớng vô thuờng trong khi niệm 
phồng xẹp ở bụng là thật sự minh sát bản chất vô thuờng 
aniccanupassanã ĩỉãna. Tuệ giác hiếu biết đặc tuớng vô 
thuờng phát sanh do quán niệm trạng thái khởi sanh và hoại 
diệt là sammasana nãna, tuệ thấu đạt, mức đầu của một loạt 
muời tuệ giác phát triển do thiền Minh Sát. Sammasana 
nãna, tuệ thấu đạt, chỉ nhận thức trạng thái khỏi sanh và hoại 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


Ư5 


diệt của những hiện tượng tâm vật lý mà chưa tri giác đầy 
đủ những chi tiết vi tế ở khoảng giữa. Đây chỉ là kiến thức 
thâu thập nhờ thấy được hiện tượng trở thành và tan biến của 
những tiến trình liên tục tiếp diễn, ngay vào lúc nó khởi sanh. 

Khi niệm phồng lên ở bụng, hành giả nhận thấy bụng bắt 
đầu phồng lên và chấm dứt. Hiểu biết sự khởi sanh của trạng 
thái phồng lên là hiếu biết sự trở thành, hiểu biết sự chấm dứt 
của trạng thái phồng lên là hiểu biết sự tan biến. Thấy rõ trạng 
thái trụ và diệt của mỗi di động phồng lên không thể có kh ải 
niệm lầm lạc rằng đó là thường còn. 

Khi niệm bụng xẹp, hành giả nhận thấy rõ ràng trạng thái 
thâu rút xẹp xuống của bụng. Đó là sự di động của nguyên tố 
gió {vãyo dhãtù). Thấy trạng thái khởi đầu và chấm dứt của 
di động xẹp xuống ở bụng là thấy nguyên tố gió. Khi bụng 
phồng lên thì không có di động xẹp xuống của bụng; chỉ đến 
lúc di động phồng lên chấm dứt hình sắc xẹp xuống của bụng 
mới bắt đầu hiện khởi. Rồi cuối cùng hình sắc xẹp xuống 
cũng tan biến. Đó cũng là vô thường. 


Đặc Tướng Vô Thường 

Anỉcca khayatthena: một điều kiện là vô thường bởi vì 
bản chất của nó là đi đến chấm dứt. Theo định nghĩa nay, 
trạng thái xẹp xuống của bụng, biểu hiện qua di động thâu rút 
xẹp xuống đến cùng, chấm dứt không xuống nữa. Như vậy di 
động ấy là vô thường. Một Chú Giải khác định nghĩa hutvã 
abhãvato anỉcca: trước đó không hiện hữu, nó trở thành hiện 
hữu và rồi tan biến, như vậy là vô thường. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


J7Ố 


Trong khi niệm, “xẹp, xẹp“ và hay biết di động xẹp xuống 
của bụng từ lúc đầu đến lúc chấm dứt, hành giả chứng nghiệm 
bản chất vô thuờng của nó. Đó là thật sự thấu hiếu bản chất vô 
thuờng (aniccanupassanã nãna) ở mức độ sammasana nãna, 
tuệ thấu đạt, nhận thấy trạng thái khởi sanh và chấm dứt của 
những tiến trình liên tục, ngay vào lúc nó xảy diễn. Đen mức 
độ udayabbaya nãna, tuệ sanh diệt, hành giả có thể phân biện 
rõ ràng ba, bốn hay năm chặng khởi sanh và chấm dứt của 
hiện tuợng trong khoảng thời gian bụng phồng lên và xẹp 
xuống. Khi tiến đạt đến giai đoạn bhanga iĩãna, tuệ diệt, hành 
giả có thể phân biện nhiều chặng chấm dứt rất nhanh chóng 
trong một di động phồng lên và xẹp xuống, sắc pháp phồng 
lên và xẹp xuống của bụng ở trong trạng thái chấm dứt quả 
thật là vô thuờng. 

Khi co tay vào hay duỗi tay ra, thận trọng quán niệm, 
“co vào, co vào“ hay “duỗi ra, duỗi ra“ và rõ ràng nhận thấy 
mỗi cử động từ lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt. Thấy đuợc 
nhu vậy là nhờ tiến trình di động đuợc thận trọng ghi nhận. 
Nguời thiếu niệm ắt không thế hay biết cử động co tay vào 
hay duỗi tay ra của mình. Hay dù có hay biết đi nữa nguời ấy 
không phân biện rõ ràng lúc bắt đầu cử động đến lúc chấm 
dứt. Nguời ấy sẽ có cảm tuởng rằng cái tay ở đó truớc khi co 
vào hay duỗi ra sẽ còn đó sau khi cử động. Khi co tay vào hay 
duỗi tay ra hành giả thấy có di động chậm chạp của tay mình 
từ khoảnh khắc nay đến khoảnh khắc kế tiếp. Trong mỗi 
truờng hợp co vào hay duỗi ra, lúc bắt đầu duỗi ra và di động 
là bắt đầu có sự hiện hữu của nguyên tố gió {vãyo dhãtu), và 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


W7 


khi chấm dứt cử động duỗi ra và di động là sự chấm dứt của 
nguyên tố gió (vậyo). Khi niệm co vào, hiểu biết sự khởi đầu 
và sự chấm dứt của nguyên tố gió (vậyo). Cùng thế ấy, khi 
niệm duỗi ra và hiểu biết rõ ràng sự bắt đầu và sự chấm dứt 
của mỗi cử động duỗi ra là hiểu biết sự phát sanh và chấm dứt 
của nguyên tố gió {vãyo). Trong khoảng thời gian của một 
cử động co vào hay duỗi ra, hiểu biết những di động chậm 
chạp khác nhau từ khoảnh khắc nay đến khoảnh khắc khác 
cũng là hiểu biết sự phát sanh và hoại diệt của nguyên tố gió 
(vậyo), có đặc tính là giãn ra và di động. Sự di động từ từ của 
cánh tay biểu lộ hiển nhiên bản chất vô thuờng. Tuy nhiên, 
không thể chứng nghiệm chân lý nầy nếu không thận trọng 
quán niệm. 

Trong khi đi, hành giả niệm “mặt, trái“, hiểu biết lúc 
khởi đầu và lúc chấm dứt của mỗi buớc. Đó là hiểu biết sự 
khởi sanh và sự chấm dứt của nguyên tố gió {vãyo) vốn có 
đặc tính làm duỗi chân ra và di động buớc tới. Cùng thế ấy 
hành giả quán niệm cử động của chân lúc dở lên, đua tới và 
đạp xuống, hiểu biết rành rẽ lúc tác động buớc tới bắt đầu và 
lúc chấm dứt. Đó cũng là hiểu biết sự phát sanh và hoại diệt 
của nguyên tố gió (vậyơ). Hiểu biết di động từ từ của chân 
trong mỗi buớc cũng là hiểu biết trạng thái sanh và diệt của 
nguyên tố gió {vãyo). Nhu vậy nguyên tố gió, vốn có nhiệm 
vụ đua cái chân buớc tới, cũng khỏi phát và chấm dứt trong 
mỗi buớc và do đó, là vô thuờng. 

BChi niệm cảm giác (thọ) xúc chạm ở bất luận noi đâu 
trong thân, hiếu biết sự khởi sanh và chấm dứt của cảm giác 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


ụ8 

đụng là hiểu biết sự khởi sanh và hoại diệt của sắc pháp trong 
xúc giác. 

Hiếu biết sự khởi sanh và hoại diệt của sắc pháp trong 
chính thân mình và vật mình chạm đến. Hành giả chứng 
nghiệm rằng cảm giác đụng chạm của cơ thể vật chất cũng 
không ốn định mà vô thuờng, bởi vì luôn luôn sanh diệt trong 
mỗi niệm. 

Khi niệm “nghe, nghe“ hành giả ghi nhận rằng tiếng 
động vừa khởi sanh đã nhanh chóng tan biến. Đó là hiếu biết 
trạng thái sanh diệt của âm thanh. Nhu vậy mỗi tiếng động 
đều là vô thuờng. Cùng với sắc pháp của tiếng động, sắc pháp 
(phần nhạy) của lỗ tai mà tiếng động chạm đến cũng sanh 
khởi và nhanh chóng hoại diệt. Nhu vậy có thể nói rằng một 
khi nhận ra sự khởi sanh và hoại diệt của âm thanh cũng hiếu 
biết sự khởi sanh và hoại diệt của sắc pháp (phần nhạy) trong 
lỗ tai. Nhu vậy hành giả cũng hiểu biết bản chất vô thuờng 
của tai. 

Tiếng hú của nhà máy xay lúa hay tiếng sủa của con chó, 
ta thuờng nghĩ là kéo dài, nhung đối với vị hành giả mà tuệ 
minh sát {vỉpassanã nãna) đã phát triển mạnh mẽ, những âm 
thanh ấy phát hiện từng loạt những khoảnh khắc vi tế, từng 
chặng, từng giai đoạn, tiếng nay rồi đến tiếng kia. Hành giả 
chứng nghiệm rằng sắc pháp của âm thanh cũng phát khởi và 
hoại diệt rất nhanh chóng. 

Cùng thế ấy trong khi niệm “thấy, thấy“, nếu tuệ minh 
sát {vỉpassanã nãnà) đã phát triển đến mức cao độ, vị hành 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


m 


giả cũng chứng nghiệm rằng nhãn thức và sự thấy cũng nhanh 
chóng khởi sanh và tan biến. Hình sắc được thấy, vốn kh ởi 
sanh và hoại diệt, cũng không thường còn. sắc pháp (phần 
nhạy) của mắt, vốn đồng thời phát sanh và hoại diệt với hình 
sắc được thấy cũng là vô thường. 

Trong khi ăn, hành giả ghi nhận vị của thức ăn và hiểu 
biết khi vị ấy tan biến. Vị vừa khởi sanh đã nhanh chóng 
chấm dứt, quả thật là vô thường. Bản chất vô thường của vị 
rất rõ ràng. Vị ngon ngọt của thức ăn chỉ lưu lại ở lưỡi trong 
một thời gian ngắn và mau lẹ biến tan. Cùng với vị, sắc pháp, 
hay phần nhạy của lưỡi cùng lúc cũng tan biến. Như vậy khi 
vị được nhận ra là vô thường, sắc pháp, hay phần nhạy của 
lưỡi cũng được nhận thức là vô thường. 

Vị hành giả liên tục quán niệm mùi hưong hiếu biết rằng 
mùi liên tục khởi phát và tan biến, tự đổi mới ữong từng 
khoảnh khắc. Mùi khởi sanh và nhanh chóng tan biến, quả 
thật là vô thường, và phần nhạy của mũi cũng đồng thời 
nhanh chóng phát sanh và hoại diệt. 

Trong lúc niệm phồng xẹp ở bụng có những tư tưởng 
hiện khởi, hành giả phải thận trọng ghi nhận, và sẽ nhận thấy 
rằng vừa lúc niệm đến là suy tư ấy nhanh chóng biến tan. Mỗi 
khi suy tư tan biến thì sắc pháp (ý căn) làm nền tảng cho suy 
tư ấy cũng tan biến. Ý căn cùng khởi sanh và tan biến với mỗi 
suy tư không tồn tại lâu dài, cũng là vô thường. 

Những sắc pháp được đề cập ở phần trên, chính hành giả 
tự bản thân chứng nghiệm là vô thường, bằng cách liên tục 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


ổb 


ghi nhận những hiện tượng của ngũ uấn. Những sắc pháp ấy 
liên hệ đến toàn thể châu thân, luôn luôn sanh rồi diệt, tự đổi 
mới trong từng khoảnh khắc, khi thấy, khi nghe, ngửi, nếm, 
sờ đụng và suy tư. Giống như sắc pháp bên trong thân mình, 
sắc pháp trong thân những người khác cũng vậy, cũng đồng 
thời khởi sanh và tan biến. 

Thí dụ như khi ghi nhận âm thanh, “nghe, nghe“, sắc 
pháp, hay phần nhạy của tai, cũng tức thì hoại diệt, sắc pháp 
của những người khác trên thế giới cũng sanh diệt cùng thế ấy. 

Do đó Đức Thế Tôn hỏi, “hình sắc là thường còn hay 
vô thường?“ Nhóm Năm vị Tỳ Khưu đã tự bản thân chứng 
nghiệm bản chất vô thường của sắc uẩn trả lời, “Bạch Ngài, 
sắc là vô thường“. 

Đó là những câu hỏi về đặc tướng vô thường. Khi thấu 
hiểu tận tường đặc tướng vô thường thì cũng hiểu biết dễ 
dàng hai đặc tướng khổ và vô ngã. Vô thường có nghĩa là 
không thường còn, không tồn tại lâu dài. Bản Chú Giải định 
nghĩa là hutvã abhãvato anicca: trước đó không hiện hữu, 
nó trở thành, rồi liền chấm dứt. Đó là những đặc tính của 
vô thường. Mọi người đều có trông thấy tia chóp khi trời 
sấm sét. Trước đó không hiện hữu, bỗng nhiên nhoáng lên trở 
thành, rồi tức khắc tan biến. Hiện tượng tia chớp có đủ tất cả 
những đặc tính của lý vô thường. Cái gì không hiện hữu bỗng 
nhiên khởi phát rồi nhanh chóng tan biến là có những đặc tính 
của trạng thái vô thường. 

Vị hành giả đã liên tục quán sát tiến trình hay biết, trông 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


i8i 


thấy sự vật khởi sanh và chấm dứt. Chỉ khi nào vị ấy thấu 
đạt tuệ giác, chính tự mình hiếu biết đặc tuớng vô thuờng 
anỉccanupassanã ĩỉãna, tuệ minh sát thật sự mới phát triến. 
Trông thấy trạng thái tan biến, vị hành giả hiểu biết rằng đó 
là vô thuờng. Sự hiếu biết nay là anỉccanupassanã nãna, tuệ 
minh sát thấu hiểu đặc tướng vô thường. Nhằm giúp phát 
triển tuệ giác nầy Đức Thế Tôn hỏi, “Sắc pháp là thường còn 
hay vô thường?“ 

Sư đã đề cập đến vấn đề vô thường một cách đầy đủ, giờ 
đây Sư giảng qua đặc tướng đau khố. 

“Cái gì là vô thường, cái ấy là bất toại nguyện hay vừa lòng?“ 

T~x ' ^ /^1/^ /^19* 

Đức Thê Tôn nêu lên câu hỏi. 

Năm vị tỳ khim trả lời, “Bạch Ngài, là bất toại nguyện“. 


Hai Loại Đau Khổ (Dukkha) 

Có hai loại dukkha, đau khố. Loại đầu tiên là trạng thái 
khó chịu đựng, đau khổ. Loại nầy là dukkha, đau khổ, bởi vì 
nó có tánh cách áp bức, ray rứt. Trạng thái luôn luôn chuyển 
biến, không ngừng sanh diệt, không phải là loại đau khổ nầy, 
mà thuộc về loại đau khổ thứ nhì, đúng theo định nghĩa của 
Bản Chú Giải: “Là đau khổ bởi vì nó đáng sợ“. Hiện tượng 
không ngừng sanh diệt quả thật khủng khiếp, thật đáng kinh 
sợ, hay đế dùng một danh từ của người Miến Điện, nó “không 
tốt“. Câu hỏi, “Cái gì vô thường là đau khố hay hạnh phúc, 
dukkha hay sukhaT' cũng giống như hỏi “là xấu hay tot?“ 


i 82 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Nhóm Năm vị Tỳ Khưu trả lời, “Là đau khố, dukkha“. Hay 
trong ngôn ngữ của người Miến, đó là “không tốt“. 

Lý do nó là dukkha, không tốt, là vì luôn luôn sanh và 
diệt, và như vậy là đáng kinh sợ. Người ta tưởng tượng sự vật 
là sukha, tốt, vì sự vật có vẻ như tồn tại lâu dài và ổn định. 
Khi nhận ra rằng trong thực tế sự vật không tồn tại lâu dài mà 
chỉ trong kh oảnh khắc và không ngừng tan biến, thì không 
còn thấy gì sukha, tốt, trong đó. 

Để sống, chúng ta tùy thuộc noi ngũ uẩn, mà ngũ uẩn 
lúc nào cũng không ngừng tan biến. Neu vào một khoảnh 
khắc nào mà ngũ uẩn không biến chuyển đổi mới, ắt chúng ta 
chết. Đó là điều đáng kinh sợ. Cũng giống như ta đang sống 
trong một ngôi nhà quá cũ, đã hư nát và có thế sụp đổ bất cứ 
lúc nào. Trường họp một ngôi nhà cũ thì còn có thể hy vọng 
nó kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng hay nhiều năm mới sập, 
nhưng danh uấn và sắc uấn bên trong thân ta thì không thể tồn 
tại, dầu trong một giây. Nó không ngừng tan biến và như thế 
quả thật khủng khiếp, thật đáng kinh sợ hon là ở trong nhà cũ. 

Do đó ta nói rằng nó là dukkha, đau khổ. 

Đặc tính của dukkha là gì? Theo Bản Chú Giải, abhỉnha 
sampatỉpĩỊanakara dukkha lakkhanam: Luôn luôn, áp bức, 
không ngừng cưỡng chế, là dấu hiệu của dukkha. Nơi đây 
luôn luôn áp bức, không ngừng cưỡng chế, hàm ý là trạng 
thái luôn luôn sanh và diệt của danh uẩn và sắc uẩn. Như vậy, 
tất cả danh uẩn và sắc uẩn đều được xem là dukkha, những sự 
vật “không tốt“. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


iSị 

Tự bản thân mình kinh nghiệm, thấy dấu hiệu của dukkha 
và nhận thức rằng sự vật là đáng sợ, đau khổ, “không tốt“, 
không đáng tin cậy, là thật sự minh sát đặc tuớng bất toại 
nguyện của sự vật, dukkhãnupassanã nãna. 


Phát Triển Tuệ Minh Sát Thấu Hiểu Đặc Tướng Khổ 

Trong khi quán niệm danh pháp và sắc pháp, hành giả 
nhận thấy hiện tượng sanh diệt liên tục diễn tiến trong di động 
phồng lên và xẹp xuống ở bụng, trong tác động co vào, duỗi 
ra của tay, hay dở lên, bước tới và đạp xuống của chân. Hành 
giả cũng thấy trạng thái khỏi sanh và tan biến liên tục diễn 
tiến mỗi khi niệm đụng, nghe, thấy và nếm. Vị ấy bắt đầu 
cảm nhận sự áp bức khó chịu trong những tiến trình sanh và 
diệt liên tục, và thấy cái chết có thể xảy đến bất luận lúc nào, 
thấy mình luôn luôn bị áp bức khó chịu, như vậy là đáng kinh 
sợ. Đó thật sự là tuệ minh sát về đặc tướng khổ của sự vật 
dukkhãnupassanã nãna. 

Nhằm giúp phát triển tuệ giác nầy, Đức Thế Tôn hỏi, 
“Cái gì vô thường là khố hay lạc, dukkha hay sukha?“ Trong 
đoạn tuyên ngôn, “Sắc, tức thân nay, không phải là tự ngã“ 
cũng rõ ràng ghi nhận, “Vì sắc không phải tự ngã nên sắc có 
chiều hướng gây đau kho“. Do vậy ta thấy rõ ràng rằng sắc là 
khố, và năm vị tỳ khưu trả lời, “Bạch Ngài, là khố, Dukkha“. 

Khi đã chỉ rõ rằng sắc là vô thường và khổ Đức Thế Tôn 
tiếp tục khuyến khích năm vị tỳ khưu không nên xem thân 
nay là “của ta“, là “chính ta“, là “tự ngã của ta“. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


“Cái gì là VÔ thường, khố và luôn luôn biến chuyến thì 
có thích nghi hay họp lý không khi xem đó là ,cái nầy của tôi, 
cái nay là tôi, cái nay là tự ngã của tôi‘?“ 

Năm vị tỳ khưu trả lời, “Bạch Ngài, không thích nghi.“ 

Chấp Thủ Với Tham ái, “Đây Là Của Tôi“ 

Trong ba hình thức chấp ngã, chấp rằng “cái nay của tôi“ 
là chấp thủ với lòng tham ái, chấp “đây là tôi“ là chấp thủ với 
tâm ngã mạn, và chấp “đây là tự ngã của tôi“ là chấp thủ với 
tà kiến. 

Khi ta cảm nghe thích thú với một vật, dầu vật ấy không 
phải của mình, thì đó là lòng tham ái. Như đi chợ, ta thấy 
một vật đẹp, phát tâm thỏa thích dường như đã làm chủ vật 
ấy. Thấy một cái áo, hay một cái quần vừa ý, ta tưởng tượng 
như mặc nó vào mình, thấy một đôi giày giống như ý mình 
muốn, ta cũng tưởng tượng như mang nó vào chân. Chúng ta 
ưa thích đủ chuyện nếu vừa lòng đẹp dạ dầu là vật vô tri giác 
hay hữu giác hữu tri trong trí tưởng tượng ta xem như đã là 
của mình. Vì lẽ ấy Đức Bổn Sư hỏi rằng chấp thủ sự vật vô 
thường, khố, phải luôn luôn biến đổi và thỏa thích trong đó, 
xem đó là “của ta“, như vậy thì có sáng suốt không? Nói cách 
khác, thích thú trong đau khổ thì có đúng không? 

Những sắc pháp trong thân ta vừa khởi sanh đã liền tan 
biến, không ngừng sanh diệt. Neu ta thấy sự vật đúng như thật 
sự nó là vậy thì quả thật là kinh hoàng, thật đáng sợ, giống 
như đang sống trong một ngôi nhà quá cũ kỹ, rách nát, không 
biết sụp đổ lúc nào. Trong khoảnh khắc hiện tại có thể ta cảm 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


185 

nghe an toàn, nhưng bất cứ lúc nào trong tương lai, tùy thuộc 
nơi điều kiện và hoàn cảnh, hiểm họa có thể bất ngờ xảy đến. 
Một khi nhận thức rằng thân nay rất mỏng manh, không ổn 
định, không thể tồn tại đến một giây mà không biến đổi, và 
như vậy là một nguồn đau khổ, thì làm thế nào ta có thể hoan 
hỷ thỏa thích với nó? Có ai vui lòng chọn một người bạn 
đời sắp bị tàn phế hoặc sắp chết trong vài giờ hay trong vài 
ngày không? BChông ai thật sự hiếu biết điều gì sắp xảy diễn 
mà hoan hỷ thỏa thích trong đó. Cùng thế ấy, vị hành giả đã 
thấy tiến trình nhanh chóng sanh diệt của ngũ uẩn chỉ thấy 
kinh hoàng đau khố trong đó. Cảm nhận như vậy người ấy sẽ 
không có ý muốn chấp thủ thân nay là chính ta. Do đó Nhóm 
Năm vị Tỳ Khưu trả lời rằng xem thân nay là “của ta“ thì thật 
không thích nghi. 


Chấp Thủ Vói Tâm Ngã Mạn, “Đây là Ta“ 

Thấy sắc pháp và nghĩ rằng, “đây là Ta“ là chấp thủ với 
tâm ngã mạn. Khi có mắt sáng, tai thính, ta thấy và nghe rõ 
ràng và lấy làm hãnh diện, “Tôi có mắt và tai tốt, tôi xinh đẹp, 
tôi có giọng nói êm dịu dễ thưong, tôi có sức khỏe, tôi mạnh 
mẽ v.v...“ Chấp thủ thân nay như thế ấy có thích nghi không? 
Nghĩ rằng những gì của mình sẽ tồn tại lâu dài và thường còn 
là khái niệm lầm lạc có chiều hướng tăng trưởng tính ngã 
mạn. Khi những sắc pháp của mắt, tai và hình sắc, những 
đối tượng của sự thấy, được hiếu biết sai lầm là thường còn 
thì lòng tự mãn càng tăng cao. Cũng giống như người kia có 
nhiều vàng bạc và của cải được dấu kín ở một nơi: người ấy 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


âS 


rất hãnh diện với tài sản dồi dào phong phú của mình, nhưng 
nếu biết rằng bao nhiêu vòng vàng đều bị trộm, bao nhiêu 
tiền của đều mất, thì cái bong bóng ngã mạn ấy sẽ nổ hụp, 
xẹp lép. Cùng thế ấy, khi chấp thủ những sắc pháp hiển hiện 
trước mắt, và được nghe nói đến rõ ràng, thì người ta nghĩ 
rằng nó vẫn tồn tại, và rất hãnh diện với những sắc pháp ấy. 
Vị hành giả chuyên cần và nhiệt thành quán niệm sẽ hiểu biết 
rằng những sắc pháp ấy chỉ khởi sanh đế rồi tan biến trong 
chốc lát thì không có lý do gì để hãnh diện với ý nghĩ, “Tôi có 
mắt sáng”, “Tôi xinh đẹp”. Nhóm Năm vị Tỳ Khưu được hỏi, 
“Nghĩ đến thân nầy ,đây là ta‘ thì có thích nghi không? “Câu 
trả lời là, “Bạch Ngài, không”. Bằng cách nêu lên câu hỏi đế 
được trả lời, Đức Thế Tôn muốn rọi sáng cho năm vị tỳ khưu 
thấy rõ là khi có quan niệm rằng sự vật là thường còn bất hoại 
thì tính ngã mạn sẽ phát khởi, nếu hiểu biết rằng vạn pháp là 
vô thường thì ngã mạn không khởi sanh. 


Chấp Thủ Vói Tà Kiến, “Đây Là Tự Ngã Của Tôi” 

Chấp thủ niềm tin “Đây là tự ngã của tôi” là chấp thủ 
với tà kiến. Tà kiến nay được chấp chứa dưỡng nuôi khi có 
niềm tin rằng các sắc pháp bên trong một người tồn tại lâu dài 
và con người có thể kiểm soát và điều khiển. Khi có sự hiểu 
biết rằng những sắc pháp ấy không ổn định thường còn mà 
luôn luôn sanh diệt và đau khố vì phải luôn luôn biến chuyển, 
không thể tồn tại, ắt không có lý do vững chắc nào để bám 
níu vào thân nay, xem đó là “ta”, là một thực thế sống. Kh i 
người hành thiền hiểu biết rằng ta không thể kiểm soát thân 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


187 

nầy, không thế điều khiến, sai bảo, “Hãy làm phát sanh tất 
cả những gì tốt đẹp, đáng được ưa thích, hãy không để xảy 
ra những gì xấu xa, không đáng được ưa thích, hãy để cho 
những sắc pháp tốt thường còn” thì không có gì cho vị ấy bám 
níu, chấp thủ là “ta”. Do đó, để trả lời câu hỏi, “Xem thân 
nay là tự ngã thì có thích nghi không?” Năm vị tỳ khưu đáp, 
“Bạch Ngài không”. Với câu hỏi nầy Đức Thế Tôn rọi sáng 
rằng khi không thông hiểu rằng sắc pháp nay sanh diệt trong 
từng kh oảnh khắc thì có chấp thủ xem đó là tự ngã của mình. 
Khi đã biết trạng thái vô thường của nó thì không còn chấp 
ngã. Theo vậy, “trạng thái biến đổi trong từng khoảnh khắc” 
cũng phải được xem là một đặc tướng của lý vô ngã. 

Trong phần đầu bài giảng hôm nay chúng ta đã đề cập 
đến những đặc tính của vô thường; phần sau giảng qua tất 
cả ba đặc tướng được đề cập đến trong Kinh Vô Ngã Tướng 
{Anattalakkhãna Sutta) dưới hình thức vấn đáp. 

Bài giảng về sắc uẩn đã được trình bày khá đầy đủ. Tiếp 
theo, chúng ta sẽ đề cập đến những câu vấn đáp liên quan đến 
các uẩn kia. 


[VI] 

PHÂN TÁCH ĐẶC TƯỚNG 
VÔ THƯỜNG 


Vedanã niccã vã anicca vãti, Anicca bhante. 
Yampanãniccam dukkhaiii vã tam sukham vãti. 
Dukkham bhante. Yampanãniccam dukkham viparinãma 
dhammam kallam nu tam samanupassitum etam mama 
esohamasmi eso me attãti. No hetam bhante. 

Đức Thế Tôn hỏi: “Thọ là thường còn hay vô thường? ” 
— “Bạch Ngài, là vô thường, ” Nhóm Năm Vị tỳ khưu trả lời. 

Trong những chương trước chúng ta đã bàn thảo kh ả 
dông dài về thọ cảm nhưng theo bài kinh nầy, đây là phần kế 
tiếp, nên chúng ta sẽ giải thích thêm một ít. 

Có ba loại thọ; thọ lạc hay hạnh phúc; thọ khố hay đau 
khổ, bất toại nguyện; thọ vô ký, không hạnh phúc cũng không 
đau khổ. Người thế gian thông thường xem tất cả ba loại thọ 
ấy là chính mình, là tự ngã, thể chất sống, tồn tại lâu dài và 
thường còn. Những hình thức dính mắc ấy được gọi là chấp 
thủ nivãsĩ attã và chấp thủ vedaka attã. 

Chấp thủ nivãsĩ attã là tin tưởng, chấp vào một thực thể 
thường còn, liên tục tồn tại, hay tự ngã. Người đời thường tin 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


]8ỹ 

rằng có một thực thế sống, một tự ngã thường còn trong cơ 
thế vật chất từ lúc được thọ thai cho đến khi chết và cũng có 
người tin rằng sau khi chết cái tự ngã ấy vẫn còn tồn tại. Đó 
là chấp thủ nivãsĩ attã. Họ tin rằng chính cái thực thế thường 
còn trong cơ thể ấy cảm nhận những thọ lạc hay thọ khổ; lúc 
nay tự ngã ấy cảm nghe thỏa thích trong tâm và trong thân, 
lúc khác cũng tự ngã ấy có những thọ cảm phiền muộn, không 
thoải mái. Như vậy họ tin rằng những cảm thọ ấy trường tồn, 
bền vững lâu dài. Trong thực tế, khi có thọ lạc thì không có 
thọ khổ hay thọ vô ký; khi có thọ khổ thì không có thọ lạc hay 
thọ vô ký. Cùng thế ấy, khi có thọ vô ký thì không có thọ lạc 
hay thọ khổ. Không có cảm thọ nào tồn tại mãi mãi. Dầu thọ 
lạc, thọ khổ hay thọ vô ký, những cảm thọ ấy, phát sanh tùy 
hợp theo những điều kiện, sanh khởi tùy duyên, và chỉ tồn tại 
trong khoảnh khắc rồi tan biến. 

Một người chưa được rèn luyện đầy đủ không thể theo 
dõi vào lúc nó khởi sanh, có cảm tưởng rằng ba thọ cảm ấy 
hiện hữu cùng một lúc. Như vậy, trong khi có những thọ cảm 
đau nhức trong cơ thể mà nghe những tin vui, ta lấy làm thỏa 
thích. Hoặc khi đang thỏa thích với những cảm thọ thoải mái 
dễ chịu ở thân, tình cờ ta nghĩ nhớ đến một diễn biến bất hạnh, 
và cảm nghe bực mình phiền muộn. Trong những trường hợp 
tương tợ, thông thường ta tin rằng cả hai, thọ lạc và thọ khố, 
cùng được cảm nhận vào một lúc. 

Đó là bởi vì ta thiếu kh ả năng phân biện rảnh mạch hai thọ 
cảm, hay hai loại tâm hên tục tiếp nối. Trong thực tế, mỗi loại 
thọ phát sanh và chấm dứt rồi một loại thọ kh ác mới kh ỏi phát. 


Ị90 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Như vậy trong khi vị hành giả đang chuyên cần chú niệm 
những hiện tượng phồng xẹp mà ghi nhận có sự đau nhức 
khởi sanh ở một nơi nào trong thân thì phải cẩn trọng gom 
tâm vào nơi ấy và liên tục niệm “đau, đau”. Neu tâm định của 
hành giả đủ vững mạnh, cơn đau nhức khó chịu sẽ dần dần 
suy giảm khi hành giả niệm và có thế tan biến luôn. Đối với 
vài người, cơn đau hoàn toàn và mau chóng tiêu diệt như có 
ai lấy tay bóc cái đau vứt đi. Khi không còn thọ lạc hay thọ 
khố đế niệm, hà nh giả liền quay trở về ghi nhận những hiện 
tượng vô ký trong di động phồng xẹp của bụng. Đó là niệm 
thọ vô ký. Trong khi niệm thọ vô ký như thế, nếu có thọ lạc 
phát sanh, hành giả phải hướng tâm về cảm thọ ấy và ghi 
nhận như thường lệ. Cùng thế ấy, nếu có thọ khổ phát sanh, 
phải hướng tâm về chú niệm. Ghi nhận những cảm thọ, lạc, 
khổ và vô ký như thế ngay vào lúc nó khởi sanh, hành giả tự 
mình xác nhận rằng nó không tồn tại lâu dài. Đó là phân tách 
và biện giải, phân biện mỗi loại thọ khi nó phát sanh, trong 
chuỗi dài những kh oảnh khắc hiện tại, hay “hiện tại liên tục”. 

Vị hành giả đã tiến đến tuệ sanh diệt và tuệ diệt 
{udayabbaya và bhanga ỉỉãna) nhận thấy thọ cảm tan biển 
và chấm dứt từng đoạn, từng chút, từng chút. Những hiện 
tượng phồng xẹp thông thường cũng hoại diệt từng đoạn, 
từng chút, từng chút. Khi thọ lạc hay thọ khố phát hiện, nó 
phát hiện riêng biệt, hết loại thọ nay đến loại kia chớ không 
phải một loạt những hiện tượng liên tục tiếp nối trong một 
tiến trình. Cùng thế ấy khi thọ khổ phát sanh với thọ vô ký, 
hai loại phải được ghi nhận như hai loại thọ riêng biệt. Vị 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


191 


hành giả quán niệm mỗi cảm thọ bằng cách ấy sẽ hiếu biết 
rằng mỗi thọ cảm phát sanh và tức khắc hoại diệt. Điều nầy 
chỉ rõ rằng thọ không tồn tại lâu dài. Đó là hiểu biết những 
hiện tuợng từng phần, từng đoạn nhỏ trong ý nghĩa khoảnh 
khắc hiện tại. Hành giả quán niệm những hiện tuợng phồng, 
xẹp và những thọ cảm, đang làm vậy với mục đích nhận thấy 
mỗi hiện tuợng, từng đoạn, từng phần, từ chút từ chút, trong 
khoảnh khắc hiện tại. 

Do đó hành giả thấy rõ ràng rằng các thọ — lạc, khổ và vô 
ký — đối với trần cảnh liên hệ, liền tức khắc tan biến ngay vào 
lúc vừa khởi sanh, và tự kinh nghiệm bản thân hành giả nhận 
thức bản chất vô thuờng của tất cả những cảm thọ. 

Đe giải đáp câu hỏi, “thọ là thuờng còn hay vô thuờng?” 
Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu, vốn đã chứng đắc tầng Nhập Lim 
xuyên qua phuơng cách quán niệm nhu vậy, trả lời theo kinh 
nghiệm riêng của chính mình, “Bạch Ngài, là vô thuờng”. 

Con đau khổ không thể chịu đựng trong thân là thuờng 
còn hay vô thuờng? Cơn đau không thuờng còn bởi vì truớc 
đây không có, nó khởi sanh vào một lúc nào, rồi trong khi 
hành giả niệm “đau, đau,” thì nó tan biến. Đối với nguời hành 
thiền mà tâm định khá dõng mãnh, mỗi cơn đau sẽ hoại diệt 
một khi đuợc niệm đến. Khi một cảm thọ tan biến, một thọ 
mới phát hiện chỉ để rồi nhanh chóng hoại diệt. 

Khi tâm định thật rất vững mạnh, thọ lạc có thể đuợc 
nhận thấy trong thân. Khi những cảm thọ nay đuợc ghi nhận, 
nó liền biến mất. Tan biến nhu vậy, những thọ lạc ấy là thuờng 
còn hay vô thuờng? 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


192 


Đôi khi có những thọ khổ hay lo âu phát hiện; những 
loại thọ nầy cũng biến mất mỗi khi hành giả niệm đến. Nó là 
thường còn hay vô thường? Trong trường hợp tưong tợ, một 
hình ảnh bất hạnh đưa đến thọ khổ, và thọ khổ nầy cũng tan 
biến mỗi khi được ghi nhận. Thọ lạc hay thọ khổ phát kh ởi 
qua thính giác, tỷ giác hay vị giác cũng tan biến mỗi khi hành 
giả niệm đến. 

Khi ghi nhận một sự việc không đặc biệt kh o hay lạc, 
một đối tượng trưng tính, không có tánh cách lạc hay khổ như 
di động phồng lên và xẹp xuống của bụng, loại thọ được cảm 
nhận là vô ký, và thọ vô ký nay cũng tan biến mỗi khi được 
niệm đến. Như vậy nó là thường còn hay vô thường? 

Tất cả ba loại thọ: lạc, khổ và vô ký, đều vô thường. Khi 
nhận thức ba loại thọ nay là vô thường cũng nhận thức rằng 
nó là khố, vô ngã, nó chỉ là những hiện tượng. Đức Thế Tôn 
tiếp tục nêu lên câu hỏi: “Cái gì vô thường là khổ hay lạc” 
— “Bạch Ngài là khổ”. 

Trước đây chúng ta đã đề cập dông dài đến điểm nầy, 
giờ đây chỉ cần vắn tắt sơ lược. Người ta ưa thích thọ lạc, và 
xem đó là trường tồn, bất biến. Đen khi thấy những cảm thọ 
tan biến trong từng kh oảnh khắc, không tồn tại đến một phần 
mười của một giây đồng hồ, thì ta không còn khát khao thèm 
muốn nó nữa. Chỉ vì muốn thỏa thích hưởng thụ cái được gọi 
là hạnh phúc mà người ta dành hết thì giờ để chạy theo rượt 
bắt nó, không phải một giờ, không phải một ngày, một tháng 
hay một năm, mà suốt cuộc sống. Trong cuộc chạy theo rượt 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


m 

bắt hạnh phúc, họ phải đương đầu với cái chết. Không có gì 
khác đáng tin cậy mà ta có thể nương tựa. Dầu không thể 
thành tựu hạnh phúc hằng mong mỏi, ta cũng tìm đủ phương 
cách đế tránh khỏi những hoàn cảnh bất hạnh hay những thọ 
khố, và tự giữ mình trong tình trạng vô ký, không lạc không 
khổ. Chí đến khi đã tìm được thọ vô ký, loại cảm thọ không 
lạc cũng không khô, tình trạng đau khô trong thân và sợ sệt lo 
âu trong tâm vẫn có thể khởi sanh, và nó phát hiện bởi vì thọ 
lạc và thọ vô ký không thường còn. Như vậy thọ lạc và thọ vô 
ký cũng không đáng được tin cậy. Ta không thế tin chắc vào 
đó. Trong khi chạy theo nó, là đau khố; khi nó tan biến, cũng 
là đau khổ, bởi thọ khổ sẽ thay vào đó, đặc biệt là sau khi 
thọ lạc hoại diệt, trong lúc mà ta đang chìm sâu trong hoàn 
cảnh âu sầu thất vọng. Thí dụ như trường hợp người làm cha 
mẹ, đang vui thú trong hạnh phúc êm đềm với con cái, bỗng 
nhiên mất một người con vì chết chóc hay hoàn cảnh phải 
chia ly; như một gia đình đang sum họp vui vầy bỗng nhiên 
phải phân tán chia lìa; hay một người đang sống thoải mái 
tiện nghi với tiền bạc của cải sung túc, bỗng nhiên mất hết 
tài sản sự nghiệp. Tất cả những trường họp tương tợ làm cho 
người ta đau khổ nặng nề đến đỗi có thể mất cả mạng sống. 
Như vậy, thọ rất là hiểm nguy khủng khiếp, đáng sợ vì bản 
chất vô thường của nó. 

Đen đoạn kế trong bài kinh PãỊi: 

“Cá/ gì là vô thường, khô và luôn luôn phải chuyên biên, 
có thích hợp không nếu ta xem đó như, ‘cái nầy là của tôi, đây 
là tôi, đây là tự ngã của tôVT' — “Bạch Ngài không." 


m 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Đây là phương cách vấn đáp cùng một loại được dùng 
để giải thích sắc uẩn (ở phần trước). Sự khác biệt là trong 
trường họp sắc uẩn, danh từ hàm xúc chẳng những sắc pháp 
bên trong cơ thể vật chất của mình mà cũng bao gồm tất cả 
đối tượng bên ngoài, hữu tri hữu giác cũng như sự vật vô 
tri giác. Trường họp thọ uấn thì bài kinh đặc biệt chú trọng 
đến các thọ bên trong mình, được chấp thủ rằng đây chính là 
“tôi”. Trong thọ lạc ta lấy làm thích thú tuyên bố, “đây là của 
tôi”. Trường hợp thọ vô ký, vì không có thọ khổ, có bản chất 
lạc; mặc dầu trạng thái dính mắc không mạnh mẽ lắm nhưng 
vẫn có một vài hình thức thích thú trong chính sự kiện là nó 
không lạc không khổ. Thọ khổ, lẽ dĩ nhiên, là không đáng 
được ưa thích, nhưng nghĩ rằng “chính tôi đang đau khổ” vẫn 
là chấp thủ vào tự ngã. 

Dính mắc trong thọ bằng cách ấy đưa đến si mê về bản 
chất thật sự của đặc tướng vô thường, khổ và phải chuyển 
biến. Vị hành giả ghi nhận những thọ cảm lúc nó khởi sanh 
liền thấu hiểu bản chất áp bức, cưỡng bách, của nó. về sự hay 
biết cảm thọ của mình, có gì khác biệt giữa người hành thiền 
và người không hành thiền chăng? 

Quả thật có sự khác biệt lớn lao giữa người thường, vốn 
xem thọ là tự ngã, là chính mình — “Tôi đau khổ; tôi cảm 
nghe thỏa thích; tôi nghe đau nhức trong khi thỏa thích hưởng 
thụ thọ lạc; nếu cơn đau chấm dứt, tôi sẽ cảm nghe hạnh 
phúc”, — trong khi đó người hành thiền hiểu biết từ lúc đầu 
rằng đó chỉ là tình trạng liên tục khởi sanh và hoại diệt của 
những uấn. Khi thọ khố phát hiện, người hành thiền cảm nhận 
đó là một cảm thọ không đáng được ưa thích, trong tiến trình 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


195 

liên tục tiếp nối của danh và sắc, đã xen vào. Vị ấy nhận thức 
rằng đó là một tiến trình sanh diệt khác đã thay thế vào tiến 
trình mà mình vừa quan sát. Do đó ngay lúc nó vừa phát hiện 
vị hành giả liền nhận ra bản chất áp bức của nó, giống như 
một cái gai đâm vào và nằm trong thịt. 

Một thọ lạc có vẻ là thích thú và tốt đẹp trong khi nó 
xảy diễn, nhưng bao nhiêu cố gắng để tạo ra và bao nhiêu 
công phu để bảo trì, gìn giữ không để cho nó mất, chính 
những công trình ấy là đau khổ. Neu trong khi chạy theo rượt 
bắt những thọ lạc ấy mà đã có những hành động bất thiện 
{akusala kamma) ta còn phải bị sa đọa vào khổ cảnh để gặt 
hái những quả dữ của nó. Thích thú trong thọ lạc dẫn dắt ta 
mãi mãi lặn ngụp trong vòng quanh những kiếp sinh tồn, mãi 
mãi chịu cảnh già nua và chết chóc. Khi thọ lạc chấm dứt, 
tình trạng dính mắc trong đó sẽ đưa đến sầu khổ phiền muộn 
sâu xa. Do đó thọ lạc phải được xem là đau khố. 

Kinh Datthabba Sutta của bộ Samyutta Nỉkãya (Tạp A 
Hàm) có mô tả phưong cách phải niệm những thọ ấy như sau: 


Thấy Những Thọ Cảm Đúng Như Nó Thật Sự Là Vậy 
Yo sukham dukkhato adda, dukkha madakkhi sallato, 
Adukkhamasukham santam, addakkhinam aniccato, 
Suve sammaddaso bhikkhu, parijãnãti vedanã. 

“Một vị tỳ khưu nhìn thọ lạc là khô, thọ khô như một gai 
nhọn và thọ vô kỷ cũng là khô, bởi vì tát cả là vô thường". 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


19Ố 


“ư/ tỳ khiru ấy đã nhìn thấy thọ một cách tận tường, chân 
chánh (tức không đê sanh khởi những ý niệm thường còn, 
thường lạc và tự ngã) và hiêu biêf\ 

Vị hành giả chuyên cần chú niệm thấy thọ khổ là một sự 
áp bức giống như gai nhọn đâm vào mình. Thọ lạc được xem 
là đáng sợ, vì phải chịu bao nhiêu kh ổ nhọc phiền toái trong 
khi chạy theo rượt bắt cho được nó, rồi bao nhiêu đau buồn 
sầu muộn khi mất nó. Thọ vô ký được xem là khố vì tánh chất 
vô thường của nó và bao nhiêu cố gắng cần phải có để bảo trì 
gìn giữ nó lại. Do đó khi được hỏi có thích họp không nếu xem 
thọ “Cái nay là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi” Nhóm 
Năm Vị liền đáp, “Bạch Ngài, quả thật không thích họp”. 

Đức Thế Tôn dạy rằng không nên xem thọ là “của tôi”, 
“tôi”, “tự ngã của tôi”. Bởi vì Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu đã 
chứng đắc tầng Nhập Lưu, lời dạy nay đối nghịch với sự hiểu 
biết rằng thọ là thường còn, xem thọ là “của tôi”, là “tôi” và 
hiểu biết sai lầm như vậy đưa đến tham ái và ngã mạn. Đối 
với người thường trong dân gian lời dạy nay đi ngược với tà 
kiến “đây là tự ngã của tôi” là “chính tôi”. 


Bản Chất Vô Thường Của Tưởng uẩn 

Sahhã niccã vã anicca vãti, Anicca Bhante. 
Yampanãniccam, dukkhaih vã taih sukham vãti. 
Dukkham Bhante. Yampanãniccam dukkhaih vipari- 
nãma dhammam kallam nu tam samanupassitum etam 
mama esohamasmi eso me attãti. No hetam Bhante. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


J 97 


“Tưởng (sanna) là thường còn hay vô thường? ” Đức 
Thế Tôn hỏi. — “Bạch Ngài, là vô thường”. 

Tưởng (sahhã), hồi nhớ những sự việc đã thấy trước kia. 
Tưởng là yếu tố chánh trong sự học hỏi và trí nhớ. Người có 
tưởng uẩn tốt sẽ hồi nhớ lâu dài những gì đã thấy hay đã nghe 
chỉ một lần. Đặc tính nhớ dai nay được lầm hiểu là mãi mãi 
thường còn, là tốt, là tự ngã. 

Nhưng khi tưởng {sahhã) đã nhận ra một đối tượng, thì 
nó liền tan biến. Những gì mà sau đó mình nhận ra là chức 
năng của một tưởng (sahhã) khác. Nghe cũng vậy. Những gì 
mình nghe và hồi nhớ nhận ra lần đầu tiên cũng nhanh chóng 
hoại diệt, rồi tiếp theo sau đó là sự nghe và nhận ra mới khác. 
Vị hành giả đã thận trọng ghi nhận những gì đã thấy hay đã 
nghe, nhận thức rằng hai tiến trình thấy và nhận ra, hay nghe 
và nhận ra, cùng tan biến một lúc. Hiếu biết như vậy hành giả 
đi đến kết luận rằng saíìnã, tưởng, cũng là vô thường. Hiếu 
như vậy, khi Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu được hỏi tưởng (sannã) 
là thường còn hay vô thường thì liền trả lời, “Bạch Ngài, là 
vô thường”, bởi vì các vị nay nhận thấy rằng những tiếng nói 
của Đức Thế Tôn nhanh chóng tan biến, ngay trong khi các 
Ngài vừa nghe và nhận ra nó. 

“Lại nữa, cái gì vô thường là đau khổ hay hạnh phúc?” — 
“Bạch Ngài, là đau khổ.” “Toại nguyện hay bất toại nguyện?” 

— “Bạch Ngài là bất toại nguyện.” “Giờ đây, cái gì vô thường, 
bất toại nguyện, phải chuyến biến, có thích hợp không nếu 
xem đó ‘Cái nay là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi’?” 

— “Bạch Ngài, không thích họp.” 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


198 


Đây là những câu vấn đáp mà chúng ta đã thảo luận 
trước. Điều chỉ cần phải hiểu biết là bằng cách nào tưởng 
{sannã) dính mắc với tham ái và tà kiến. Thông thường, 
người mà không thể quán niệm những hiện tượng danh và 
sắc bằng lòng với tưởng (sannã), bám níu vào nó (với lòng 
tham ái) nghĩ “đây là của tôi”. Nghĩ rằng trí nhớ dai của ta tốt 
hon của người khác và hãnh diện với điều ấy: đó là bám níu 
với ngã mạn. Cũng nghĩ rằng mỗi khi thấy và nghe ta hồi nhớ 
và nhận ra, đó là bám níu do tà kiến, “đây là tự ngã của tôi, 
là chính tôi.” 

Trong thực tế, sự hồi nhớ (sannã) một đối tượng là vô 
thường, vừa khởi sanh liền nhanh chóng tan biến. Vị hành 
giả thận trọng có chánh niệm nhận thức rằng sanĩỉã, tưởng, là 
vô thường, bởi vì tự chính mình thấy nó vừa khởi sanh liền 
tức khắc tan biến; vị ấy nhận thức tưởng là đau khổ bởi vì nó 
là vô thường, vừa sanh đã diệt. Tưởng, sannã, có thể giữ lại 
trong trí nhớ những sự việc khủng khiếp, và như thế là có tính 
cách áp bức. Tưởng, sannã, không ở yên trong một hình thức 
mà luôn luôn chuyển biến. Tưởng, sannã, không đáng cho ta 
tham ái như một điều gì vừa ý đẹp lòng, không đáng cho ta 
lấy đó làm hãnh diện vì bền bỉ, có thế tồn tại lâu dài, cũng 
không đáng cho ta tin tưởng vào đó như một thực thể sống. 
Do đó Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu đáp rằng xem tưởng, sannã, 
như “của ta, ta, tự ngã của ta” là không thích đáng. 

Đức Thế Tôn nêu lên câu hỏi như thế nhằm gột rửa tình 
trạng dính mắc với lòng tham ái và ngã mạn ữong tâm Nhóm 
Năm Vị Tỳ Khưu, xem tưởng uấn, vốn vô thường, khổ, luôn 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


luôn chuyến biến, nhu “Đây là của tôi, đây là tôi,” và đối với 
nguời thế gian thông thuờng, nhằm diệt trừ tà kiến về tự ngã, 
xem tuởng uân là chính ta. 


Bản Chất Vô Thường Của Hành uẩn 

Sankhãrã niccã vã anicca vãti. Anicca bhante. 
Yampanãniccam dukkham vã tam sukham vãti. 
Dukkham bhante. Yampanãniccam dukkham vipari- 
nãmadhammam kallam nu tam samanupassituih etam 
mama esohamasmi eso me attãti. No hetam bhante. 

"'Sahkhãrã, hành uân, là thường còn hay vô thường? ” Đức 
Thế Tôn nêu lên câu hỏi. — “Bạch Ngài, là không thường còn. ” 

Sahkhãrã, hành, là nguyên động lực đưa đến những 
hành động có ý muốn bằng thân, khẩu, ý. Theo ý nghĩa trừu 
tượng, đây là năm mươi hai tâm sở — do tác ý, cetanã, dẫn 
đầu. Những tâm sở nay có ảnh hưởng trong một phạm vi 
rộng lớn. Năng lực làm động cơ nằm phía sau tất cả những 
hành động bằng thân như đi, đứng, ngồi, nằm, co vào, duỗi ra 
và cử động là sahkhãrã, hành; những hành động bằng khẩu 
cũng do chính sahkhãra nầy thúc đẩy. Những lời nói của Sư 
(Ngài Mahasi Sayadaxv) hiện thời cũng do sahkhãrã, hành, 
làm động cơ. Khi nói và đọc kinh, mỗi tiếng được thốt ra đều 
do sahkhãrã. Cũng chính sahkhãrã nằm phía sau mọi ý nghĩ 
và mọi tính toán trong tâm. 

Thông thường người ta nghĩ rằng những hành động — 
bằng thân, khẩu, ý — ấy là do “tôi, tự ngã của tôi” thực hiện, 


200 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


và cái “tôi”, người hành động ấy, là thường còn. Nhưng vị 
hành giả có chánh niệm quán chiếu di động phồng lên xẹp 
xuống của bụng và thận trọng ghi nhận mọi sinh hoạt của 
tâm, ngay vào lúc nó khởi phát. Vị ấy nhận thức rằng cetanã, 
tâm sở tác ý, liên họp với tâm tham {ỉobha) làm phát sanh ý 
muốn và thúc đẩy ta làm theo những gì nó muốn. Người hành 
thiền phải ghi nhận những sinh hoạt tâm linh ấy, “ưa thích,” 
“muốn”. Khi liên hợp với tâm sân, tác ý phát hiện là tình 
trạng nổi nóng, hay giận dữ. Khi tác ý liên hợp với tâm si, ta 
nghĩ đến những hành động sai lầm; những ý tưởng sai lầm 
ấy phải được ghi nhận. Khi liên hợp với ngã mạn, tác ý thổi 
phồng tự ngã, và ta phải loại bỏ bằng cách niệm, “ngã mạn, 
ngã mạn.” Khi hên hợp với lòng ganh ghét, đố kỵ, hay hỏn 
xẻn, tác ý liên hợp với tánh ganh tỵ và hỏn xẻn, phải được ghi 
nhận đúng như vậy. 

Khi tác ý phát sanh liên hợp với đức tin và niềm tin 
vững chắc ấy làm phát triển tâm đạo nhiệt thành và lòng tôn 
kính Phật, Pháp, Tăng, thúc đấy ta lễ bái Tam Bảo. Những tư 
tưởng ấy được ghi nhận là đức tin, tâm đạo và lòng tôn kính, 
ngay khi nó khởi phát. Hành động bất thiện (akusaỉa) đưa 
đến quả dữ, nhưng tác ý có thể chận đứng, cắt đứt luồng tư 
tưởng bất thiện, khuyến khích ta gạt bỏ tư tưởng bất thiện ấy. 
Hành động thiện (kusaỉa) dẫn đến quả lành; tác ý có thể thúc 
giục ta theo chiều hướng thiện ấy. Tác ý có thể phát hiện dưới 
nhiều hình thức và phải được ghi nhận đúng như vậy. Tác ý 
có thể phát hiện liên hợp vói niệm, chăm chú vào một sự kiện 
nào, vào một lúc nào, một hành động thiện tương tợ có thể 
được thực hiện. Tác ý có thể khởi sanh theo nhiều phương 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


201 


cách khác nhau, và thái độ tâm linh của những chập tư tưởng 
ấy cũng phải được ghi nhận. Khi tâm từ (mettã) phát sanh 
cùng với tác ý {cetanã) thì có những cảm nghĩ từ thiện đối 
với người khác, những tư tưởng muốn làm cho người khác 
có hạnh phúc. Với tâm bi, tác ý phát sanh liên hợp với lòng 
thương hại kẻ khác và những suy tư tìm cách giúp người thoát 
khỏi cảnh bất hạnh. Tất cả những thái độ tâm linh ấy phải 
được thận trọng ghi nhận. 

Trong khi ghi nhận di động phồng xẹp ở bụng, nếu có 
những cảm thọ cứng, mềm hay nóng, lạnh khởi hiện, phải 
ghi nhận tất cả. Trong khi ghi nhận như vậy có thể có những 
ý nghĩ thúc giục ta co tay vào hay duỗi tay ra và thay đối thế 
ngồi. Những điều ấy cũng phải được ghi nhận đầy đủ. Rồi có 
sự thúc giục muốn cúi đầu xuống hay ngẩng đầu lên, muốn 
nghiêng mình ra trước hay ngả ra sau, đứng dậy và đi. Những 
sinh hoạt ấy của cơ thể đều do tác ý khởi phát ý muốn và tạo 
duyên. Tất cả đều phải được ghi nhận. Rồi có tác ý thúc giục 
ta có những lời nói, nói theo chiều hướng nào và nói như thế 
nào, cũng y như hiện thời Sư (Ngài Mahasi) đang nói. Vị hành 
giả cẩn trọng theo dõi tất cả những sinh hoạt của tác ý ắt tự 
kinh nghiệm bản thân, hiểu biết rằng những “ý muốn làm” ấy 
vừa khởi sanh đã tức kh ắc tan biến và do đó, là vô thường. Và 
Nhóm Năm Vị đã chứng đắc tầng Nhập Lưu xuyên qua kinh 
nghiệm bản thân hiếu biết bản chất vô thường của vạn hữu. 
Trong khi nghe kinh Vô Ngã Tướng, Anattalakkhana Sutta, 
nhìn thấy trở lại bản chất vô thường, bằng cách nhận thức 
trạng thái không ngừng sanh diệt của hành, sahkhãra, như 
xúc iphassa), tác ý (cetanđ), sự chú ý (manasikãrà), đức tin 


7n>. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


(saddhã), và niệm (sati). Do đó, đế trả lời câu hỏi “Hành là 
thường còn hay vô thường?” Năm Vị bạch, “Bạch Ngài, là 
không thường còn.” 

“Lại nữa, điều gì vô thường, điều ấy là đau khổ hay hạnh 
phúc?” — “Bạch Ngài, là đau khổ.” 

“Điều gì vô thường, đau khổ và phải luôn luôn chuyển 
biến ... có thích nghi không nếu ta xem đó là ‘Của tôi, đó là 
tôi, đó là tự ngã của tôi’?” — “Bạch Ngài, là không thích nghi.” 

Đây là những loại vấn đáp mà ta đã thấy trước kia. Ta chỉ 
nên hiểu biết thế nào sankhãra, hành, có thể làm cho ta dính 
mắc với tham ái, ngã mạn và tà kiến, và làm thế nào không để 
bị vướng kẹt trong những dính mắc ấy. 

Người thường không thế ghi nhận những hiện tượng sắc 
và danh ngay vào lúc nó khởi sanh, tin tưởng rằng hành (hay 
tâm sở tác ý) là tốt đẹp và hoan hỷ thỏa thích trong ấy. Đó 
là dính mắc với tham ái. Nghĩ rằng những việc làm ấy là của 
ta, do chính ta thực hiện, rằng ta có thể làm giỏi hon những 
người khác, đó là dính mắc với ngã mạn. Nghĩ rằng những 
hoạt động như đi, đứng, ngồi, co vào, duỗi ra, và di động, 
do chính ta thực hiện — “Tôi đi, chính tôi làm điều ấy; tôi 
nói, chính tôi nói; tôi nghĩ, chính tôi nghĩ; tôi thấy, tôi nhìn, 
tôi nghe, chính tôi thấy, nghe, nhìn, và lắng tai” — là dính 
mắc với tà kiến. Nghĩ rằng sự dính mắc ấy nằm bên trong 
người hành động, được gọi là kãraka attã, tin tưởng rằng tất 
cả những hành động — bằng thân, khấu và ý — đều do chính 
ta thực hiện. Tin tưởng rằng cái “ta” ấy, vốn nằm bên trong 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


2DS 


ta, đi khi nó muốn đi, đứng, ngồi, co vào, duỗi ra, nói, và suy 
tu khi nó muốn, khi nó quyết định, và chính ta điều khiển là 
sãmi attã. 

Vị hành giả chuyên cần nhìn những hiện tuợng sắc và 
danh, nhận thấy rằng mỗi sinh hoạt vừa khởi sanh, nhu ý 
muốn suy nghĩ, thấy, nghe, co vào, duỗi ra, thay đổi oai nghi, 
đứng dậy, đi, hay nói chuyện, tức khắc tan biến vừa khi đuợc 
ghi nhận. Nhu vậy, tất cả những sinh hoạt không ngừng sanh 
và diệt ấy, là vô thuờng, do đó không đáng cho ta hoan hỷ 
thỏa thích hay tin cậy, mà là đau khổ; rồi do kinh nghiệm bản 
thân, hà nh giả đi đến kết luận là không có gì để bám níu nhu 
“đây là của tôi,” không có gì để cho ta hãnh diện nhu “đây là 
tôi” hay tin rằng “đây là tự ngã của tôi, là chính tôi”. 

Nhóm Năm Vị đã nhận thức nhu vậy và chứng đắc Tu 
Đà Huờn. Trong khi lắng nghe bài kinh Vô Ngã Tuớng nay 
cũng vậy, các Ngài nhận thấy hành uẩn luôn luôn sanh diệt. 
Do đó các Ngài trả lời câu hỏi của Đức Thế Tôn rằng quả thật 
không thích nghi nếu xem những gì vô thuờng, khổ và phải 
luôn luôn chuyển biến là “của tôi, tôi, tự ngã của tôi”. 


Bản Chất Vô Thường Của Thức uẩn 

Vinnãọarii niccam vã aniccam vãti, Aniccarii 
bhante. Yampanãniccam dukkham vã tam sukham vãti. 
Dukkham bhante. Yampanãniccaih dukkham viparinãma 
dhammam kallaih nu tam samanupassituih etam mama 
esohamasmi eso me attãti, No h’etam bhante. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


2yị 


“Thức là thường còn hay vô thường? ” Đức Thế Tôn nêu lên 
câu hỏi. Năm Vị Tỳ Khim trả lời, “Là vô thường, Bạch Ngài”. 

Vihhãnã là tâm, hay thức; danh từ “thức” ít thông dụng 
bằng danh từ “tâm”. Chí đến những tâm sở như tác ý, tham, 
sân, đều được gọi là tâm, bởi vì tâm có một nhiệm vụ dẫn đầu. 
Trong chương nay chúng ta cũng dùng thường danh từ “tâm” 
thay vì “thức”. 

Những người không thế quán chiếu và niệm tâm ngay 
vào lúc nó khởi phát, tưởng tượng rằng tâm liên tục tiếp nối, 
thường còn; chính cái tâm ấy cảm nhận sự thấy, sự nghe, sự 
ngửi, sự nếm, và sự suy nghĩ; chính cái tâm thấy một cách 
liên tục không gián đoạn, và sự nghe, sự ngửi cũng liên tục 
không gián đoạn như thế; chính cái tâm hiện hữu lúc tuổi thơ 
vẫn còn tồn tại đến nay và sẽ tiếp tục tồn tại đến chết; chính 
cái tâm ấy đã liên tục sinh hoạt xuyên qua suốt kiếp sống. Vài 
người còn tin rằng cũng cái tâm ấy sẽ di chuyến sang những 
kiếp sống tương lai. Như thế ấy tâm được xem là vĩnh viễn 
thường còn. Khi vị hành giả ghi nhận di động phồng xẹp của 
bụng chuyên cần quán chiếu những hiện tượng sắc và danh 
ghi nhận sự khởi sanh của một ý nghĩ hay một tư tưởng, liền 
niệm, “ý nghĩ”, “tư tưởng”. BChi niệm như thế, ý nghĩ hay 
tư tưởng tan biến. Như vậy hành giả nhận thức; “Trước đó 
không có tư tưởng, nó xuất hiện và tức khắc biến tan. Trước 
kia tôi tưởng tượng rằng tư tưởng là thường còn bởi vì lúc ấy 
tôi không quán chiếu một cách thận trọng. Giờ đây tôi thận 
trọng quán chiếu và thấy nó tan biến, hiểu biết đúng sự thật, 
tôi nhận ra nó là vô thường”. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


2C5 


Nhĩ thức cũng vậy, khi niệm “nghe, nghe” tâm cũng liên 
tục khởi sanh rồi tan biến, khởi sanh rồi tan biến, một cách 
rất nhanh chóng. Tỷ thức và thiệt thức, tâm hay biết mùi và 
vị, cũng cùng thế ấy. Thân thức cảm nhận xúc giác, được ghi 
nhận cũng khởi sanh và hoại diệt rất nhanh chóng, chỗ nay 
chỗ kia, cùng khắp châu thân. Khi tâm định an trụ thật vững 
chắc, nhãn thức cũng được nhận ra là luôn luôn sanh diệt 
trong một chuỗi dài, một loạt những sự thấy riêng biệt và liên 
tục, cái nay đến cái khác. Như thế ấy ta nhận thức rằng tâm 
suy tư, nghe, sờ đụng, thấy V. V... khởi sanh riêng biệt và riêng 
biệt tan biến, hết cái nay đến cái khác, tất cả đều vô thường, 
không ổn định. Tâm muốn thay đổi oai nghi, muốn co vào 
hay duỗi ra, đứng dậy, hay đi, đổi mới từng chập và tức khắc 
hoại diệt. Tâm ghi nhận mỗi hiện tượng cũng hoại diệt mỗi 
khi ghi nhận. Như vậy cái tâm hay biết những loại đối tượng 
khác nhau không ngừng sanh diệt và do đó, là vô thường. 
Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu đã nhận thức sự việc như vậy và 
chứng đắc tầng Nhập Lưu. Khi lắng nghe Đức Thế Tôn giảng 
giải kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana Sutta) nay, xuyên 
qua trạng thái sanh diệt của thức uẩn, các Ngài nhận thấy rõ 
ràng bản chất vô thường một lần nữa. Do đó, đáp lại câu hỏi 
của Đức Thế Tôn, “Thức là thường còn hay vô thường?” các 
Ngài kính bạch, “Bạch Ngài, là không thường còn.” Đối với 
người hành thiền chuyên cần quán niệm, hiển nhiên quả thật 
là rất rõ ràng. 

“Hơn nữa, cái gì là vô thường, đó là khố (dukkha) hay 
lạc {sukha)T Đức Thế Tôn hỏi, và các vị trả lời, “Bạch Ngài, 
là khổ”. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


2£ 


“Cái gì là vô thường, khổ, và phải luôn luôn chuyến 
biến, có thích nghi chăng nếu xem đó ‘Cái nầy của tôi, đây là 
tôi, đây là tự ngã của tôi’?” — “Bạch Ngài, không thích nghi.” 

Đây là những câu vấn đáp đã có được đề cập đến ở phần 
trên. Chúng ta chỉ cần hiểu thế nào tâm suy tư và hiểu biết có 
thể lầm lạc vướng kẹt trong các dính mắc ấy với tham ái, ngã 
mạn, và tà kiến, và làm thế nào để tháo gỡ, vượt thoát ra khỏi 
những loại dính mắc ấy. 

Người thường, vốn không thể ghi nhận tâm của mình 
ngay vào lúc nó phát hiện ở lục căn, lấy làm hoan hỷ thỏa thích 
xem thức hay biết ấy là “của tôi, là chính tôi.” Người ta thích 
thú với cái tâm phát hiện trong khoảnh khắc hiện tại; người ta 
thỏa thích với cái tâm đã khởi sanh trước đó, và người ta thỏa 
thích với cái tâm sẽ phát sanh trong tưong lai. Đó là dính mắc, 
chấp ngã, với tâm tham ái. Người hành thiền, trong khi niệm, 
nhận ra rằng tất cả những loại nhãn thức hay nhĩ thức đẹp mắt, 
êm tai và đem lại niềm vui thú ấy nhanh chóng tan biến khi 
mình niệm đến nó. Người ấy không hoan hỷ thỏa thích trong 
đó và không khao khát mong tìm. Đó là phưong cách để vượt 
thoát ra khỏi sự dính mắc với lòng tham ái. 

Người thường, vốn không niệm tâm, không thể phân biện 
cái tâm đến trước và cái theo sau. Họ nghĩ rằng tâm của họ 
lúc thiếu thời vẫn một mực liên tục tồn tại đến hiện nay, vẫn 
là cái tâm thường còn. Cái tâm mà họ có trước kia tiếp tục 
thấy, nghe, sờ đụng, và suy tư. Nghĩ rằng tâm là thường còn 
và có những đặc tính riêng biệt làm phát triển tính ngã mạn, 
“tôi hiểu biết như thế nầy, tôi sẽ không chấp nhận điều vô 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


237 


lý, tôi CÓ tâm gan lì can đảm.” Đó là dính mắc với ngã mạn. 
Nhưng người hành thiền chuyên cần quán niệm hiểu biết rằng 
tất cả những chập tâm ấy luôn luôn hoại diệt biến tan khi mình 
vừa ghi nhận, niệm đến nó. Người ấy hiếu biết bản chất vô 
thường của tâm. Cũng như tánh ngã mạn không phát sanh đến 
người biết mình sắp chết, vị hành giả đã thấu triệt bản chất phù 
du của tâm không dính mắc vào đó với lòng ngã mạn. Đó là 
phương cách nhằm vượt thoát ra khỏi dính mắc với ngã mạn. 

Người thường tin tưởng, “Chính tôi đã thấy, chính tôi 
đã nghe, ngửi, sờ đụng và suy tư; tôi có thế hiểu biết nhiều 
loại đối tượng khác nhau; tôi muốn co vào, duỗi ra, đi, nói 
chuyện, tất cả những tư tưởng và hành động là do tâm tôi, do 
chính tôi thực hiện.” Đó là chấp thủ kãraka attã. 

Sự chấp thủ dưới hình thức hành uẩn có thể được xem là 
sahkhãra, nhưng cũng có thể hên quan đến thức {vỉnnãna). 
Thông thường ý muốn co vào, duỗi ra, hay làm một việc gì, 
được xem là tâm hay thức. “Tâm hay thức nay được xem là tự 
ngã hiện hữu thường còn bên trong một người; chính tự ngã 
ấy trở thành nhãn thức và nhĩ thức.” Tin tưởng như thế đó là 
chấp thủ nỉvãsa attã. Vài tôn giáo hiện đại nói về một cái thức 
hay linh hồn trường cửu nằm bên trong thân. Theo niềm tin 
nay, khi một người chết, linh hồn lìa xác chết và vào ở trong 
một cơ thể mới. Vào thời Đức Phật vị tỳ khưu Sãti xem thức 
là tự ngã. Câu chuyện nay đã được tường thuật trong Chương 
IV, trang 360. Đây là tà kiến xem thức là tự ngã. 

Rồi lại có niềm tin rằng ta có thể suy tư theo ý muốn, hay 
kiếm soát cái tâm của mình như mình quyết định. Đó là chấp 
thủ sãmi attã. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


xB 


Đối với vị hành giả luôn luôn giữ chánh niệm, chí đến 
mỗi khi niệm, “suy tư, suy tư” thì tâm suy tư tan biến; niệm 
“nghe, nghe”, thì nhĩ thức tan biến; niệm, “sờ đụng, sờ đụng” 
thì thân thức tan biến; niệm, “thấy, thấy” thì nhãn thức tan 
biến. Nhận ra sự tan biến của thức như vậy ngay vào lúc niệm 
đến nó, hay biết rằng “những thức khác nhau liên hệ đến suy 
tư, nghe, sờ đụng, thấy v.v... chỉ là những hiện tượng phát 
sanh do các nhân của nó tạo duyên, rồi liền tan biến. Thức ấy 
không phải là tự ngã, không phải một thực thể sống”. 

Hành giả nhận thức rõ như thế nay: 

Theo đúng với câu cakkhum ca paticca rũpa ca uppajjati 
vỉnnãnam — nhãn thức phát sanh tùy thuộc nơi mắt và hình 
thể được thấy; nhĩ thức phát sanh tùy thuộc nơi tai và tiếng 
động; thân thức phát sanh tùy thuộc nơi thân và vật được sờ 
đụng; ý thức phát sanh tùy thuộc nơi ý căn và đối tượng tâm 
linh; tâm chú niệm phát sanh tùy thuộc nơi ý muốn (niệm, 
hay ghi nhận) và đối tượng được ghi nhận. Những loại thức 
khác nhau phát sanh do những nhân và duyên của chính nó. 

Với những nguyên nhân tạo duyên ấy nó khởi phát và 
hoại diệt, dầu ta có muốn nó khởi phát và hoại diệt cũng 
không. Neu không có những nguyên nhân tạo duyên ấy ắt 
không có ý muốn làm cho nó phát sanh. Chúng ta muốn cho 
tâm thỏa thích tồn tại lâu dài, nhưng nó không tồn tại mà 
nhanh chóng hoại diệt. 

Như vậy vị hành giả có thể quyết định với sự hiểu biết 
của chính mình rằng, “thức không phải là tự ngã thường còn 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


20ỹ 


tác hành những sinh hoạt theo ý muốn của ta.” Nó chỉ là một 
hiện tượng khởi sanh tùy thuộc nhân duyên rồi tan biến. 

Trí tuệ của Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu không phải là sự 
hiếu biết thông thường mà là tuệ giác của bậc đã Nhập Lưu, 
hoàn toàn không còn chấp thủ. Do đó, khi Đức Thế Tôn hỏi, 
“Thức uẩn vốn là vô thường, khổ và phải chuyển biến, có 
thích nghi chăng nếu xem đó như ‘Đây là của tôi, đây là tôi, 
đây là tự ngã của tôi’?” Các vị trả lời, “Bạch Ngài, là không 
thích nghi.” 

Chúng ta đã giải thích đầy đủ những câu hỏi trong giáo 
huấn đề cập đến sự chấp thủ ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, xuyên qua tham ái, ngã mạn và tà kiến. Giờ đây ta tiếp 
tục thảo luận đến phương cách quán chiếu nhằm rửa sạch ba 
loại chấp thủ ấy. 


Mưòi Một Phương Cách Phân Tách sắc Pháp 

Tasmãtiha bhikkhave yaihkỉhci rũpaih atĩtãnãgata- 
paccuppannam ajjhattam vã bahiddhã vã oỊãrikam vã 
sukhumam vã hĩnam vã panĩtam vã yandũre santike vã 
sabbam rũpam netam mama nesohamasmi na meso attãti’ 
eva metam yathãbũtam sammappaiinãya datthabbam. 

“Nầy chư tỳ khưu, bởi vì là không thích nghi nếu nghĩ 
đến sắc uắn ‘Đây là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi, ’ 
tất cả những loại sắc pháp, dầu ở quá khứ, vị lai hay hiện 
tại, bên trong hay bên ngoài, thô kịch hay vỉ tế, thấp hèn hay 
cao thượng, xa hay gần, phải được xem với sự hiếu biết chân 


2Ỉ0 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


chánh, đúng theo thực tế như sau, ‘Đây không phải là của 
tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi ” 

Trong lời tuyên ngôn trên, sắc uẩn đuợc mô tả bằng 
muời một phuơng cách: quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, 
bên ngoài, thô kịch, vi tế, thấp hèn, cao thuợng, xa, gần. về 
phuong diện thời gian, sắc uẩn đuợc mô tả bằng những danh 
từ quá khứ, vị lai, hiện tại. “Quá khứ” hàm ý là đã phát sanh 
và hoại diệt trong những kiếp sống truớc, hoặc trong kiếp 
nay, những gì đã phát sanh và hoại diệt truớc đây. “Vị lai” 
có nghĩa là cái gì chua xảy diễn, cái gì sắp xảy đến một lúc 
nào trong tuông lai. “Hiện tại” là cái gì thật sự xảy diễn ngay 
bây giờ. Do đó, nó bao trùm tất cả những gì xảy ra trước 
đây, những gì đang xảy ra ngay bây giờ và những gì sắp xảy 
ra trong tưong lai. Như vậy, khi sắc uẩn được kể ra bằng ba 
phưong cách theo thời gian thì tất cả sắc pháp bên trong ta và 
trong người khác, cả hai — hữu tri hữu giác và vô giác vô tri 
— đều được bao trùm trong đó. 

Tuy nhiên trong pháp hành thiền Minh Sát {vipassanã), 
người hành thiền chỉ chú trọng đến công phu quán chiếu 
những gì phát sanh trong thân, như đã được trình bày rõ ràng 
trong Chú Giải và Phụ Chú Giải kinh Anupada Sutta của bộ 
Majjhima Nỉkãya (Trung A Hàm). Những hiện tượng xảy ra 
nơi nào khác chỉ được hiểu biết bằng cách ức đoán. Như vậy 
người hành thiền chỉ cần hiểu biết những hiện tượng vật chất 
và tinh thần (sắc và danh) xảy ra bên trong chính thân mình 
và thấy bản chất thật sự của nó với trí tuệ của chính mình. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


211 


Dầu đối với những hiện tượng xảy ra bên trong mình ta 
chỉ hiểu biết những gì xảy ra trong tưong lai bằng cách suy 
diễn, bởi vì nó chưa xảy ra. Những gì đã xảy ra trước đây, ta 
cũng không thể hiếu biết đúng như nó thật sự là vậy, mà chỉ 
hiểu bằng cách suy đoán. Dầu đó là những hiện tượng xảy ra 
trong kiếp sống nay ta cũng không dễ gì thấy rõ những gì thật 
sự xảy ra trong vài năm trước, trong vài tháng, hay vài ngày 
qua. Dầu những gì vừa xảy ra trong vài giờ trước đây, cũng 
khó mà hiểu được sự thật một cách tuyệt đối, bởi vì với người 
thường, mỗi khi thấy, nghe hay sờ đụng vật gì liền bị dính 
mắc trong những khái niệm chế định như “tôi”, “nó”, “người 
nam”, “người nữ”. 

Như đã ghi rõ trong kinh Bhaddekaratta Sutta, 
''Paccuppannanca yo dhammam, tattha tattha vipassati": 
Trong pháp hành thiền Minh Sát, chỉ có hiện tại là phải được 
quán chiếu, có nghĩa là chỉ có những hiện tượng xảy diễn 
trong hiện tại mới được xem là những hiện tượng được thấy 
và được kinh nghiệm. Kinh Satipatthãna Sutta, Niệm Xứ, 
cũng ghi rằng phải ghi nhận trước tiên hiện tượng xảy ra 
trong hiện tại khi đi, đứng, ngồi, nằm. Sư đã thận trọng phân 
tách chưong nay bởi vì trong đó đề cập đến “quá khứ, hiện 
tại, vị lai” và ta có thể hoài nghi rằng có phải chăng nên bắt 
đầu bằng cách quán chiếu những gì xảy ra trong quá khứ. 
Công trình phân tách chương nay loại bỏ hoài nghi ấy. Chỉ có 
những hiện tượng vật lý và tâm linh phát hiện ở lục căn ngay 
vào lúc đối tượng được thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ đụng, hay 
nghĩ đến, phải được ghi nhận, giống như thiền sinh chúng 


212 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


ta hiện thời đang ghi nhận những hiện tượng phồng, xẹp, 
ngồi, đụng v.v... Bằng cách thực hà nh như vậy, khi tâm định 
vững mạnh chắc chắn hành giả có thể phân biện rõ ràng di 
động phồng lên và tâm ghi nhận sự phồng lên ấy; di động xẹp 
xuống và tâm ghi nhận di động ấy. Thời gian cái bụng giãn ra, 
ép lên và nổi phồng chỉ kéo dài chí đến lúc xẹp xuống, rồi tan 
biến khi bụng xẹp. Trạng thái và di động xẹp xuống của bụng 
cũng chỉ kéo dài đến lúc bụng bắt đầu phồng lên, rồi tan biến 
và chấm dứt tại đó ngay vào lúc ấy. 

BChi đi cũng vậy, tác động duỗi chân ra và di động đưa 
“bước mặt tới” chỉ kéo dài đến lúc “bước ữái” bắt đầu; cùng 
thế ấy, động tác và di động bước tới của chân trái chỉ kéo dài 
đến khi bước mặt bắt đầu. Vừa phát hiện đã chấm dứt. Tác 
động “dở lên” chỉ kéo dài đến lúc “đưa chân tới”; tác động 
đưa chân tới chỉ kéo dài đến lúc “đặt chân xuống”; tất cả đều 
chấm dứt khi giai đoạn sắp tới kế đó khởi phát. 

Cùng thế ấy khi co tay vào và duỗi tay ra, mỗi hiện tượng 
tan biến ngay vào khoảnh khắc mà hiện tượng tới kế đó khởi 
phát. Khi tâm định đặc biệt vững mạnh hành giả sẽ nhận thấy 
rằng trong khoảng thời gian của tác động co vào hay duỗi ra, 
tiến trình hoại diệt xảy diễn rất nhanh chóng, liên tục tiếp nối 
trong một chuỗi dài. Vị hành giả nhận thức rằng cho đến nay 
mình chưa từng hiểu biết bản chất thiên nhiên của những hiện 
tượng nay như thế ấy, bởi vì đến nay mình ghi nhận không 
đủ xuyên thấu. Giờ đây thận trọng ghi nhận, hành giả nhận 
thức rằng các uẩn không di chuyển từ khoảnh khắc nầy sang 
khoảnh khắc kế mà luôn luôn hoại diệt ngay vào lúc vừa khởi 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


213 


sanh. Như vậy những đặc tính vật lý, hay sắc pháp, khởi phát 
trước không kéo dài đến khoảnh khắc hiện tại mà tất cả đều 
chấm dứt. Những sắc pháp phát hiện trong hiện tại trong di 
động phồng, xẹp, co, duỗi, bước, đặt xuống, không tiến đến 
khoảnh khắc sau kế đó mà tan biến trong khoảnh khắc hiện 
tại. Rồi những sắc pháp của những hiện tượng kế đó cũng 
chấm dứt ngay vào lúc khởi sanh. Như vậy tất cả những loại 
sắc pháp là vô thường, không ngừng sanh diệt. Nó là đau 
khổ, vô ngã, chỉ là những hiện tượng, bởi vì ta không thể 
kiếm soát. Nó phát sanh và hoại diệt tùy thuộc những nhân 
và duyên của chính nó. Đen đây hành giả nhận thức sắc pháp 
qua trí tuệ của chính mình. Nhằm giúp nhận thức như thế Đức 
Thế Tôn kêu gọi nên cố gắng hành thiền để có thể hiểu biết 
rằng “đây không phải của tôi”. 


Quán Chiếu về Netath mama ykAnicca 

Netam mama — “Đây không phải là tôi” — Theo lời dạy 
nay ta có thế hỏi rằng phải chăng quán chiếu có nghĩa là đọc 
tụng công thức nay. Không có đọc tụng chi cả. Công phu thực 
hành Thiền Tập phải được thực hiện để hiểu biết bản chất 
thật sự của sự vật là vô thường, khổ và vô ngã. Hiểu biết thực 
tướng của các pháp hữu vi tức là thông hiểu ý nghĩa của thành 
ngữ “netom mama" trong tiếng PãỊi. 

Trong kinh Channa Sutta, phấm SaỊãyatanavagga của 
bộ Sarhyutta Nỉkãya (Tạp A Hàm), có đoạn ghi rằng khi 
Channa được hỏi “ông có nhận thức chăng rằng; ‘Đây là của 


214 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi’?” và Channa trả lời, “Tôi 
nhận thức như thế nay: ‘Đây không phải là của tôi, đây không 
phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi’.” Bản Chú Giải 
giải thích rằng như vậy có nghĩa là Channa nhận thức sự vật 
chỉ là vô thường, khô và vô ngã. 

Nơi đây, đoạn thấy “đây không phải là của tôi” cũng 
đồng nghĩa với câu nói “bởi vì sự vật luôn luôn sanh và diệt, 
không có chi đáng cho ta thích thú với nó, hay không có chi 
đáng cho ta tùy thuộc, tin cậy, hay nương tựa vào, mà chỉ là 
đau khổ”. Thấy “đây không phải là tôi” là thấy rằng nó không 
thường còn. Tánh ngã mạn phát sanh bởi vì ta tin rằng sự vật 
là thường còn. Khi hiếu biết thực tướng vô thường của sự 
vật thì không có gì để ta hãnh diện. Thấy “đây không phải là 
tự ngã của tôi”, tức không phải là chính tôi, là thấy vô ngã, 
anattã. Sự kiện không ghi nhận đúng những hiện tượng vật 
lý và tâm linh, sắc và danh, vào lúc nó phát hiện ở lục căn và 
tin tưởng rằng đó là thường còn, đưa đến hãnh diện “đây là 
tôi”. Nhưng khi các hiện tượng được nhận thức là không tồn 
tại đến một nháy mắt, khi mọi sự vật được thấy là vô thường, 
thì ngã mạn không thế phát sanh. Giờ phút nào mà sự vật 
không được nhận thức rõ ràng là vô ngã thì còn ý niệm chấp 
thủ vào cái “ta”; khi sự vật được thấy là vô ngã thì không thể 
còn chấp ngã. Điều nay dĩ nhiên là vậy, không cần phải diễn 
giải dông dài. 

Người thường, không thế quán sát và hiểu biết những 
hiện tượng được cảm thọ vào lúc nó khởi phát, tin rằng chính 
những sắc pháp khởi sanh vào lúc mình thấy kéo dài và trở 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


215 


thành những sắc pháp vào lúc mình nghe, hay ngược lại, những 
sắc pháp ấy tồn tại từ khoảnh khắc nầy sang khoảnh khắc kế. 
Họ cũng tưởng rằng chính một “cái tôi” thấy và cũng chính 
một “cái tôi” ấy nghe, và sờ đụng. Họ tin tưởng rằng những 
sắc pháp trong quá khứ còn tồn tại đến hiện tại, và những sắc 
pháp trong hiện tại sẽ kéo dài tồn tại trong tưong lai, đó là 
chấp thủ vào niềm tin thường còn. Nhưng vị hành giả chuyên 
cần quán niệm những hiện tượng, hiếu biết rằng các sắc pháp 
phát hiện trong lúc mình thấy tan biến ngay vào lúc ấy. Nó 
không tồn tại kéo dài đến lúc mình nghe, và các sắc pháp phát 
hiện trong lúc mình nghe cũng tức khắc tan biến liền tại chỗ, 
không kéo dài đến lúc mình thấy. Mỗi khi thấy, nghe, sờ đụng 
và hiểu biết là một sự phát hiện mới. Đó là hiểu biết chân lý 
vô thường của sự vật đúng như thật sự nó là vậy. Thông hiểu 
như vậy người hành thiền nhận thức rằng sắc pháp ữong quá 
khứ đã chấm dứt trong quá khứ, không tồn tại đi vào hiện tại; 
các sắc pháp phát sanh trong hiện tại cũng luôn luôn tiêu diệt 
ngay vào lúc nó được ghi nhận và sẽ không tồn tại đi vào vị 
lai. Vị ấy cũng hiểu biết rằng các sắc pháp phát sanh trong 
tương lai cũng sẽ hoại diệt ngay vào lúc khởi sanh. Vị ấy nhận 
thức rằng sắc pháp không thể tồn tại đến một nháy mắt. 

Nhận thức như vậy không có cơ hội để làm khởi sanh 
tình trạng chấp ngã do lòng tham ái, “đây là của tôi”, chấp 
ngã do tính ngã mạn “đây là tôi”, và chấp ngã do tà kiến “đây 
là tự ngã của tôi”. 

Đức Thế Tôn kêu gọi Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu nên quán 
chiếu và suy niệm theo phưong cách nay đế loại trừ tì nh 


2ỈỐ 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


trạng chấp ngã do tham ái và chấp ngã do ngã mạn. Người 
thường cũng được dạy nên quán niệm như vậy để diệt trừ tà 
kiến ngã chấp. 


Các Vị Tu-Đà-Hườn Được Dạy Nên Quán Niệm về 
Đặc Tướng Vô Ngã 

Tại sao Nhóm Năm Vị Tỳ BChưu, vốn đã chứng ngộ tầng 
Nhập Lưu, còn được dạy nên quán niệm “đây không phải là tự 
ngã của tôi” đế diệt trừ tà kiến ngã chấp? Đó là điều mà ta nên 
suy tư. Theo sách Thanh Tịnh Đạo (Vừudhimagga), bậc Nhập 
Lưu đã loại trừ những ảo kiến về tự ngã (ditthi vỉpallãsa), 
những ảo kiến về tri giác, tưởng uẩn {saíỉnã vỉpallãsa) và ảo 
kiến về tâm {cỉtta vỉpallãsa). Bởi vì Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu 
đã loại trừ tất cả ba loại ngã chấp ấy thì lời kêu gọi của Đức 
Thế Tôn nhằm vào chấp thủ nào? Trong phần trước chúng 
ta đã thấy bài kinh Anattalakkhana, Vô Ngã Tướng, nay dạy 
phải hành như thế nào để loại trừ asmi mãna, vốn tưong tợ 
như ngã chấp. Nhưng nơi đây, vì đã có lời dạy nhằm loại trừ 
asmi mãna trong câu neso hamasmi, “đây không phải là tôi”, 
thì không thể có lời dạy quán niệm về na meso attã, “đây 
không phải là tự ngã của tôi” cũng nhằm loại trừ asmỉ mãna. 
Như vậy thì lời dạy nay nhằm tiêu trừ loại chấp thủ nào? Đây 
là điểm cần phải xét lại. 

Tìm ra một giải pháp rõ ràng và chính xác cho vấn đề 
nay không phải là dễ. Sư sẽ cố gắng giải quyết bằng ba 
phương cách; 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


217 


1. Trong kinh Silavanta Sutta, có lời ghi nhận rằng vị A 
La Hán cũng hành thiền về bản chất của tự ngã. Bài giảng về 

kinh Sĩlavanta Sutta của Sư' , trang 470, có thể được tham 
khảo. Mặc dầu một vị Tu Đà Hườn không còn ngã chấp nữa 
đế loại bỏ, Ngài vẫn phải quán niệm về đặc tướng vô ngã như 
chư vị A La Hán đế tiến đến Đạo Quả cao thượng hơn. Neu 
câu giải đáp nay cho câu hỏi trên chưa được thỏa đáng, thì sau 
đây là giải đáp thứ nhì của chúng ta. 

2. Điều nay theo đúng với những gì đã được trình bày 
trong bài giảng của Sư về kinh Sĩlavanta, trang 330. Vị Tu 
Đà Hườn đã loại trừ mọi ảo kiến về trạng thái thường còn của 
tự ngã, không còn hoài nghi gì nữa. Nhưng với ảo kiến về tri 
giác, tưởng uấn {saniĩã vỉpaỉlasa) ta nên hiếu biết rằng vị Tu 
Đà Hườn chỉ loại trừ ảo kiến nay khi Ngài cố ý suy niệm về 
nó, hoặc khi Ngài suy niệm về đặc tướng vô thường và vô 
ngã. Chỉ trong những trường họp ấy vị Tu Đà Hườn mới được 
nói là đã vượt qua khỏi tà kiến thường còn và ngã chấp. Nói 
rằng vị Tu Đà Hườn cũng đã vượt qua khỏi các ảo kiến ấy 
trong những trường họp khác, tức khi không cố tâm để ý đến, 
là đặt vị Tu Đà Hườn ngang hàng với những vị A La Hán, vốn 
đã hiếu biết rằng tất cả mọi tác động nhìn và nghe đều là vô 
thường và đã không còn ngã mạn và tham ái đối với người 
nam hay người nữ. 

Do đó, trong những giây phút không chú ý, vị Tu Đà Hườn 
có thể còn có những ảo kiến hay ý niệm sai lầm về sự việc. 


' Ân bản tiếng Miến Điệa. 



2 ỉ8 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Nhằm giúp Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu loại bỏ những ảo kiến và 
ý niệm sai lầm tưong tợ, Đức Thế Tôn khuyên dạy các Ngài 
nên suy niệm về đặc tuớng vô ngã. 

3. Điểm nầy dựa trên giải thích của Đại Đức BChemaka, 
lúc bấy giờ là bậc A Na Hàm (Anãgami, Bất Lai). Đức 
Khemaka nói rằng Ngài đã không còn chấp sắc pháp, xem 
“đây là tôi” và cũng không chấp thủ những uẩn — thọ, tuởng, 
hành, thức — nhu vậy. Tuy nhiên, đối với năm uẩn nói chung, 
xem nhu một toàn thế, Ngài vẫn còn chua thoát ra khỏi ý 
niệm “đây là tôi”. Đối với vị Tu Đà Huờn, lời giải thích nay 
cũng giống nhu vậy, không còn chấp uẩn nào trong năm uẩn 
sắc, thọ, tuởng, hành, thức, là “ta”, nhung đối với năm uẩn 
xem nhu một toàn thế vị Tu Đà Huờn vẫn chua thoát ra khỏi 
ý niệm đây là nguời nam hay nguời nữ. Vì chua thoát ra khỏi 
ý niệm sai lầm ấy, khát vọng về tình dục vẫn còn có thể khởi 
sanh, đến mức độ mà Ngài có thể trở lại cuộc sống gia đình. 
Do đó, nên hiểu rằng Nhóm Năm Vị Tỳ Khuu đuợc kêu gọi 
nên suy niệm về đặc tuớng vô ngã để vuợt thoát qua khỏi 
những tri giác và ý niệm thông thuờng tuông tợ. 

Trên đây là một cố gắng nhằm dung hòa những lời dạy 
trong Kinh Điến PãỊi và lời Chú Giải, nói rằng vị Tu Đà Huờn 
đã thoát ra khỏi mọi tri giác và ý niệm về tự ngã. 


Mưòi Một Phương Cách Quán Niệm 

Giờ đây Sư sẽ thảo luận đến phương cách phải quán 
niệm như thế nào để thấy các sắc pháp ữong quá khứ, hiện tại 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


2 lỹ 


và tương lai là vô thường. Chúng ta đã mô tả vị hành giả hiểu 
biết đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã như thế nào khi quán 
chiếu các sắc pháp lúc bụng phồng lên xẹp xuống và chấm dứt 
vừa khi mới phát hiện. Vị hành giả hiểu biết như thế có thế 
dựa theo đó mà suy diễn rằng sắc pháp trong quá khứ không 
tồn tại kéo dài đến hiện tại và những sắc pháp phát hiện trong 
hiện tại sẽ không kéo dài đến tương lai; nó chấm dứt ngay vào 
lúc vừa phát sanh và như thế là vô thường. Do đó các sắc pháp 
ấy là đau khổ, vô ngã. Nó chỉ là những hiện tượng. 

Hành giả suy niệm như sau; 

1. Những sắc pháp trong quá khứ đã chấm dứt, không 
còn hiện hữu; nó không duy trì đến hiện tại. Vì vừa hiện hữu 
giờ đã chấm dứt, nó là vô thường. Vì bỗng nhiên, đột ngột tan 
biến, nó đáng kinh sợ, là một nguồn đau khổ. Vì nó không 
tùy thuộc quyền điều khiển hay kiểm soát của ta (sãmi), 
không phải một thực thế thường còn (nivãsi), không chủ động 
(kãmka), không kinh nghiệm những cảm thọ, nên nó không 
phải là tự ngã, không phải là chính ta, không có thực chất. 

2. Các sắc pháp trong hiện tại sẽ hoại diệt và chấm dứt 
ngay bây giờ, không tồn tại đến tương lai. Vì phải chấm dứt 
và tan biến, nó là vô thường. Vì luôn luôn phải tan biến nên 
nó là đáng sợ, một nguồn đau khổ. Vì không có quyền điều 
khiển hay kiểm soát, không phải là một thực thể thường còn, 
nó không phải là tự ngã, không có thực chất. 

3. Các sắc pháp sẽ phát sanh ữong tương lai sẽ chấm dứt 
ngay tại chỗ, nó sẽ không tồn tại đến một đời sống vị lai nào 


220 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


sau đó nữa. Vì luôn luôn phải hoại diệt, nó là đáng sợ, một 
nguồn đau khổ. Vì không có thực chất, nó không phải là tự ngã. 

Đó là phuơng cách mà ta thuờng quán chiếu bản chất 
thật sự của các sắc pháp. Trong khi hành thiền, chúng ta suy 
niệm nhu sau: 

1. Những sắc pháp quá khứ đã khởi sanh vào lúc bụng 
phồng không tồn tại kéo dài đến giai đoạn bụng xẹp; những 
sắc pháp quá khứ vào lúc bụng xẹp không tồn tại đến giai 
đoạn bụng phồng, và do đó là vô thuờng. Bởi vì là vô thuờng 
nên nó là đau khổ; bởi vì ta không thể điều khiển và kiểm 
soát, nó là vô ngã. sắc pháp cuối cùng phát sanh vào lúc mình 
thấy hay nghe trong khoảnh khắc vừa qua, không tồn tại đến 
hiện tại trong sự thấy hay sự nghe trong khoảnh khắc hiện tại; 
do đó nó là vô thuờng, khố, vô ngã. 

2. Sắc pháp phồng lên phát sanh trong kh oảnh khắc 
hiện tại không tồn tại đến giai đoạn xẹp xuống; sắc pháp xẹp 
xuống trong khoảnh khắc hiện tại không tồn tại đến lúc bụng 
phồng lên. Nó hoại diệt, chấm dứt ngay trong khi phồng hay 
xẹp, và do đó nó là vô thuờng, khố, vô ngã. 

Những sắc pháp thấy và nghe trong kh oảnh khắc hiện tại 
không tồn tại đến kh oảnh khắc thấy và nghe kế đó. Nó hoại 
diệt ngay trong khi thấy và nghe. Do đó nó là vô thuờng, khổ, 
vô ngã. 

3. Những sắc pháp trong kh oảnh khắc phồng và xẹp 
trong tuơng lai sẽ không tồn tại đến khoảnh khắc phồng và 
xẹp kế tiếp theo đó trong tuông lai. Nó sẽ tan biến vào lúc vừa 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


221 


khởi sanh. Do đó nó là vô thường, khố, vô ngã. 

Trên đây là phương cách mà sắc pháp trong quá khứ, 
hiện tại và tương lai nên được quán chiếu trong khi ghi nhận 
những hiện tượng phồng xẹp. Còn có một phương pháp suy 
niệm các sắc pháp ữong quá khứ và vị lai bằng cách quán 
chiếu các sắc pháp hiện tại. Chúng ta sẽ đọc lại phương pháp 
suy niệm nay. 

Cũng giống như có những sắc pháp sanh diệt vô thường 
trong di động phồng, xẹp, co, duỗi, dở lên, bước tới, đặt 
xuống, thấy và nghe, ngay vào lúc mình ghi nhận, có những 
sắc pháp cùng thế ấy đối với di động phồng, xẹp, co, duỗi 
trong quá khứ, nhanh chóng hoại diệt vừa khi khởi sanh. Do 
đó, nó cũng là vô thường, khố, vô ngã. 

Đã tự bản thân kinh nghiệm và nhận thức sắc pháp bên 
trong mình hoại diệt như thế nào, giờ đây hãy suy niệm về sắc 
pháp của những người khác, và những sắc pháp trong toàn 
thể thế gian. Cũng như những sắc pháp bên trong mình nhanh 
chóng hoại diệt vừa khi được ghi nhận, các sắc pháp trong 
những người khác và trong toàn thể thế gian cũng hoại diệt 
và tan biến, do đó là vô thường, khố, vô ngã. 


Quán Chiếu Các sắc Pháp Bên Trong Và Bên Ngoài 

Người ta tưởng tượng rằng khi mình khạc nhổ, hoặc bài 
tiết, đại hay tiểu tiện, ta tống khứ hay vứt bỏ ra ngoài những 
sắc pháp bên trong thân. Khi vật thực được ăn vào hay không 
khí được hít vào người ta tưởng tượng rằng ta đem những sắc 


222 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


pháp từ bên ngoài vào trong thân. Thực tế không phải vậy. 

Những sắc pháp phải tan hòa ngay vào lúc vừa kh ởi 
sanh, và những sắc pháp mới mẻ khác liền khỏi sanh ỏ một 
noi mới khác. Người hành thiền chuyên cần giữ chánh niệm 
nhận thức tình trạng hòa tan và chấm dứt tương tợ ở mỗi nơi 
nó phát sanh. 

Và sau đây là phương cách mà người hành thiền nhận 
thức: khi niệm và định được củng cố mạnh mẽ vững chắc, 
(trong khi niệm về hơi-thở-ra-và-thở-vào) hơi thở ra được 
thấy là đứt đoạn từng phần nhỏ trong phổi, cuống họng và 
mũi, trước khi sau cùng thoát ra khỏi thân. Hơi thở vào cũng 
được thấy là hơi được đẩy vào trong một loạt những đoạn 
nhỏ. Vị nào hút thuốc sẽ thấy rõ hơi khói được hít vào và 
thoát ra trong một loạt từng đoạn nhỏ. Một hiện tượng tương 
tợ cũng được nhận thấy khi uống nước, nước được nuốt vào 
cuống họng từng đợt nhỏ. 

Do đó ta thấy rằng không phải những sắc pháp bên trong 
được vứt bỏ ra ngoài, hay những sắc pháp bên ngoài được đưa 
vào trong. Các sắc pháp ấy chấm dứt và tan biến ngay tại chỗ, 
khi nó khởi sanh, và như vậy nó là vô thường, kh ổ và vô ngã. 


Quán Chiếu Các sắc Pháp Thô Kịch Và Vi xế 

Thông thường người ta tin rằng những sắc pháp vi tế 
mềm mại non nớt của một người lúc còn trẻ trở thành thô 
sơ, kịch cộm của người lớn; những sắc pháp khỏe mạnh, nhẹ 
nhàng, tế nhị trở thành những sắc pháp bệnh hoạn, nặng nề, 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


2 ^ 


thô kịch. 

Vị hành giả chuyên cần, thận trọng và xuyên thấu quán 
thân, nhận thức rằng những sắc pháp ấy phân tán ra thành 
những mảnh nhỏ vừa khi đuợc ghi nhận. Nhận thức nhu vậy, 
vị nầy hiểu biết rằng không phải sắc pháp vi tế trở thành thô 
kịch, mà sắc pháp thô kịch cũng không trở thành vi tế. Những 
sắc pháp thô kịch, nóng, hay lạnh, không trở thành sắc pháp 
vi tế, lạnh, nóng; những sắc pháp vi tế, lạnh hay nóng không 
trở thành thô kịch, nóng hay lạnh. Những sắc pháp thô kịch, 
cứng còng, co giãn, luôn luôn di động, không trở thành vi tế, 
ốn định, ở yên. Tất cả đều tan biến vào lúc vừa khởi sanh; và 
do đó tất cả đều vô thuờng và vô ngã. 


Quán Chiếu Theo Đặc Tính Thấp Hèn 

Hay Cao Thượng 

Thông thường người ta tin rằng những sắc pháp ưon 
yếu bệnh hoạn, thấp hèn, trở thành sắc pháp khỏe mạnh cao 
thượng; sắc pháp của tuối ữẻ trở thành sắc pháp của người già. 

Nhưng người hành thiền có chánh niệm chuyên cần theo 
dõi các sắc pháp vào lúc nó khởi sanh thì nhận thức rằng mọi 
sắc pháp đã khởi sanh đều phải chấm dứt và tan biến ngay vào 
lúc được ghi nhận và do đó vị ấy hiếu biết rằng sắc pháp thấp 
hèn không trở thành sắc pháp cao thượng, mà sắc pháp cao 
thượng cũng không trở thành thấp hèn. 

Do đó, bản chất của tất cả đều là khổ và vô ngã. 


22ặ 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Quán Chiếu Theo Đặc Tính Xa Và Gần 

Người đời thường hiểu rằng hình như khi một người 
được thấy đi từ xa đến gần, người ấy đem theo với họ sắc 
pháp của người ở xa. Khi một người đi từ gần đến một nơi xa, 
hình như vị ấy mang theo sắc pháp của người ở gần đến xa. 
Nhưng vị hành giả luôn luôn ghi nhận hiện tượng sắc và danh 
hiểu rằng khi quán chiếu, thí dụ như, quán chiếu những hiện 
tượng duỗi ra của thân, sắc pháp mà duỗi ra tan biến trong 
một loạt những hình ảnh mù mờ biến dạng chớ không từ chỗ 
nay đến một nơi nào khác; khi co lại, sắc pháp mà co lại biến 
dần trong một loạt biến dạng mù mờ chớ không đến một nơi 
nào khác. 

Nhận thức như vậy, vị hành giả tin chắc rằng sắc pháp ở 
gần không đi xa; sắc pháp ở xa không đến gần. Nó tan biến 
mỗi khi phát sanh và do đó là vô thường, khổ và vô ngã. 

Trong khi nhìn một người từ đằng xa đi lại gần và niệm, 
“thấy, thấy” ta thấy người ấy biến mất từng giai đoạn, từ chút 
từ chút, từng phần từng phần, trong một loạt biến dạng nhanh 
chóng mù mờ. Khi nhìn một người từ ở gần đi xa và niệm 
“thấy, thấy”, người ấy biến mất từng giai đoạn, từng chút 
từng chút, từng phần từng phần, trong một loạt biến dạng 
nhanh chóng mù mờ. 

Như vậy không phải sắc pháp từ đằng xa đi đến gần; 
không phải sắc pháp từ gần đi xa. sắc pháp cũ liên tục tan 
biến và sắc pháp mới liên tục khởi sanh, làm cho ta có cảm 
tưởng rằng có người từ xa đến và có người từ gần đi. Chỉ có 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


225 


vị hành giả đã tiến đến giai đoạn bhanga iĩãna, tuệ diệt, và có 
khả năng phân biện sắc bén mới có thế nhận thức hiện tượng 
đúng như thật bằng cách nầy. Những người khác mà tuệ giác 
không đủ sắc bén sẽ không có thế nhận thức rõ ràng điều nầy. 

Nhắc lại, ữong khi đi tới đi lui và niệm dở, bước, đạp, 
tác động dở chân lên được phân biệt riêng rẽ trong một giai 
đoạn, bước tới, được phân biệt riêng rẽ trong một giai đoạn và 
đặt chân xuống được phân biệt riêng rẽ trong một giai đoạn 
khác. Khi tuệ minh sát phát triển tốt đẹp những tác động của 
thân và chân, được thấy trong một loạt biến dạng mù mò. 
Nhận thấy như vậy, hành giả đi đến kết luận rằng sắc pháp 
khi di chuyển từ nơi nầy đến nơi khác, nó chấm dứt và biến 
tan ngay tại nơi mà nó phát sanh. Đó là hiểu biết đúng theo 
lời tuyên ngôn của Phụ Chú Giải, “Những thực tại tuyệt đối 
không di chuyển từ nơi nầy đến nơi khác; nó chấm dứt và tan 
biến ngay tại nơi mà nó vừa phát sanh.” Như vậy, sắc pháp từ 
xa không đến gần; sắc pháp từ gần không đi xa. Nó chấm dứt 
và tan biến ngay tại nơi mà nó phát sanh. Như vậy nó là vô 
thường, khổ, và vô ngã. 

Trên đây là như thế nào phương thức quán chiếu các sắc 
pháp theo mười một phương cách, đưa đến sự hiếu biết “đây 
không phải là của tôi” ... netaìk mama. 


[VII] 

MƯỜI MỘT PHƯOnVG THỨC 
PHÂN TACH NGŨ UẨN 


Yã kãci vedanã, atĩtãnãgatapaccuppannã ajjhattã vã 
bahiddhã vã oỊãrikã vã sukhumã vã hĩnã vã panĩtã vã yã 
dũre santike vã sabbã vedanã, netam mama neso hamasmi 
na meso attãti. Evametam yathãbhũtaih sammappaiinãya 
datthabbaiii. 

“Tất cả thọ, dầu ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong 
hay bên ngoài, thô kịch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, gần 
hay xa, phải được thấy với sự hiếu biết của chính mình, đúng 
như thật sự nó là vậy, như thế nay: 'Đây không phải là của tôi, 
đây không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi ” 

Trên đây là lời dạy phân tách quán niệm thọ uẩn theo 
muời một phương thức, nhằm mục đích làm sáng tỏ những 
đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã. Nơi đây, thọ trong quá 
khứ có nghĩa là những thọ cảm được kinh nghiệm trong những 
kiếp sống đã qua cũng như những cảm thọ được kinh nghiệm 
trong những ngày, những tháng, những năm trước đây trong 
chính kiếp sống nay. Đây cũng là những cảm thọ vừa kinh 
nghiệm trong thời gian trước đây, ngày hôm nay. Lẽ dĩ nhiên 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


22J 

tất cả những cảm thọ trong quá khứ ấy đã chấm dứt, không 
còn hiện hữu, nhung đối với nguời chấp ngã mạnh mẽ, điều 
ấy không dĩ nhiên; họ khu khu chấp rằng chính cái tự ngã đã 
kinh nghiệm những cảm thọ truớc đây vẫn còn tiếp tục kinh 
nghiệm trong hiện tại. Theo quan kiến của họ, tất cả những 
thọ cảm phát sanh đến mình truớc đây trong kiếp nay không 
chấm dứt và biến tan. Họ tin tuởng rằng cái tự ngã thích thú 
với những thọ cảm truớc đây vẫn còn hoan hỷ thích thú với 
nó trong hiện tại. 


Thọ Cảm Kỉnh Nghiệm Trong Ba Thòi 

Neu những thọ khổ nhu gồng cứng, nóng, hoặc đau 
nhức, phát hiện trong khi quán niệm di động phồng xẹp ở 
bụng, hành giả liền ghi nhận. BChi ghi nhận nhu thế, thọ cảm 
khó chịu dần dần suy giảm, bớt đau nhức, rồi tan biến. Khi 
tâm định thật sự đặc biệt dõng mãnh nguời hành thiền sẽ thấy 
rằng mỗi khi ghi nhận thì cơn đau liền chấm dứt. Nhận thức 
nhu vậy, hành giả tự bản thân chứng nghiệm rằng những thọ 
cảm không thuờng còn, không kéo dài đến một giây đồng hồ, 
mà luôn luôn nhanh chóng sanh diệt. Không phải chỉ các thọ 
uấn trong những kiếp sống quá khứ không tồn tại đến hiện tại, 
mà chính những cảm thọ truớc đây trong kiếp nay cũng không 
còn. Những thọ cảm phát hiện chỉ trong khoảnh khắc truớc 
đây cũng không còn hiện hữu. Nguời hành thiền có chánh 
niệm chứng nghiệm tất cả những điều nay. Vị ấy thấy rằng thọ 
lạc, thọ khố hay thọ vô ký đuợc cảm nhận trong khoảnh khắc 
hiện tại đều không ngừng sanh rồi diệt. Do đó, có thế suy diễn 


238 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


rằng những cảm thọ sẽ phát sanh trong tưong lai cũng sẽ tan 
biến và chấm dứt ngay vào lúc vừa phát sanh. Trong thời gian 
hành thiền, công phu quán niệm xảy diễn nhu sau; 

1. Những cảm thọ gồng cứng, nóng, đau nhức và bực bội 
khó chịu mà mình vừa kinh nghiệm trong khoảnh khắc vừa 
qua không kéo dài đến kh oảnh khắc hiện tại trong thọ cảm 
thoải mái tiện nghi. Nó tiêu diệt ngay vào khoảnh khắc mà ta 
cảm nghe gồng cứng, nóng, đau nhức và bực bội khó chịu. 
Vừa khởi sanh liền chấm dứt. Vì hoại diệt nhanh chóng nhu 
vậy nó là vô thuờng. Và vì là vô thuờng và khó chịu, nó là 
đáng sợ, một nguồn đau khổ. Những cảm thọ thoải mái tiện 
nghi trong khoảnh khắc vừa qua không kéo dài đến cảm giác 
bực bội kém tiện nghi trong khoảnh khắc hiện tại, nó nhanh 
chóng hoại diệt, ngay vào lúc có cảm giác tiện nghi dễ chịu, 
và do đó những thọ cảm ấy là vô thuờng. Vì là vô thuờng, nó 
là đáng sợ, một nguồn đau khổ. Tất cả những cảm thọ, lạc, 
khố hoặc vô ký đều không phải là tự ngã, không có thực chất. 

2. Những thọ lạc hay thọ khổ trong hiện tại lặp đi lặp lại 
chấm dứt và tan biến ngay trong khi đuợc ghi nhận và do đó, 
là vô thuờng, khố và vô ngã. 

3. Những thọ lạc hay thọ khổ trong tuông lai cũng sẽ 
chấm dứt và tan biến ngay vào lúc phát sanh. Nó cũng vậy, là 
vô thuờng, khổ và vô ngã. 

Đó là phuong thức mà các cảm thọ trong quá khứ, hiện 
tại và vị lai đuợc nhận thấy vừa khi ta ghi nhận. Còn một 
phuong pháp khác đế quán niệm những cảm thọ trong quá 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


22ỹ 


khứ và vị lai bằng cách suy diễn từ những cảm thọ trong hiện 
tại: “Cũng y hệt như trong hiện tại những cảm thọ vô thường 
— lạc, khổ và vô ký — chấm dứt ngay khi vừa được ghi nhận, 
những cảm thọ trước đó cùng thế ấy cũng hoại diệt biến tan 
vào lúc vừa phát sanh, và như vậy cũng vô thường, khố và vô 
ngã. Những cảm thọ sẽ phát sanh trong tưong lai cũng hoại 
diệt vào lúc vừa phát sanh cùng thế ấy, và như vậy cũng là vô 
thường, khổ, vô ngã”. 

Chính ta đã nhận thấy những cảm thọ của chúng ta hoại 
diệt ra sao, giờ đây hãy suy diễn xem thọ cảm của những 
người khác trong toàn thể thế gian: 

“Cũng như những thọ cảm của chính ta, chấm dứt và 
biến tan khi vừa niệm đến, những thọ cảm của người khác 
trong toàn thể thế gian cũng sẽ chấm dứt và biến tan. Những 
cảm thọ ấy cũng là vô thường, khổ và vô ngã”. 


Những Cảm Thọ Bên Trong Và Bên Ngoài 

“Cũng như sắc uẩn được quán sát dưới hai sắc thái, bên 
trong và bên ngoài, sắc pháp bên trong không trỏ thành sắc 
pháp bên ngoài và ngược lại, cùng thế ấy, thọ uẩn cũng nên 
được quán sát dưới hai sắc thái, bên trong và bên ngoài,” sách 
Visuddhỉmagga, Thanh Tịnh Đạo, dạy như vậy. Thọ cảm từ 
bên trong không di chuyến ra bên ngoài; thọ cảm từ bên ngoài 
không nhập vào trong. Phải quán niệm như vậy. 

Câu hỏi được nêu lên là: Nói như vậy phải chăng có 
nghĩa là những cảm thọ từ bên trong ta không nhập sang qua 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


thân của người khác và những cảm thọ của người khác không 
nhập sang thân ta? Không ai tin rằng thọ cảm di chuyển từ 
thân người nay sang qua thân người khác. Do vậy phương 
thức quán chiếu nói trên không có nghĩa như thế. Nó chỉ có 
nghĩa là sự đối thay đối tượng, từ đối tượng bên trong ra đối 
tượng bên ngoài, hay ngược lại, từ bên ngoài vào trong. 

Khi thọ cảm phát sanh tùy thuộc một đối tượng từ bên 
trong chấm dứt và được thay thế bằng cảm thọ phát sanh do 
đối tượng bên ngoài, người ta thường nghĩ rằng cảm thọ bên 
trong đã trở thành cảm thọ bên ngoài. Ngược lại khi những 
thọ lạc hay thọ khố do những đối tượng từ bên ngoài tạo 
duyên được thay thế bằng những thọ cảm do đối tượng bên 
trong tạo duyên, người ta tin rằng cảm thọ bên ngoài đã trở 
thành cảm thọ bên trong. Cùng thế ấy, khi những thọ cảm 
phát sanh từ một đối tượng ở xa biến đổi trở thành những thọ 
cảm phát sanh tùy thuộc một đối tượng gần, người ta tin rằng 
thọ cảm kia di chuyển từ xa đến gần và ngược lại, từ gần đi 
xa. Do đó, nơi đây, điều nay có nghĩa là sự thay đổi đối tượng 
— bên trong và bên ngoài, gần và xa — tùy thuộc theo đó cảm 
thọ phát sanh. 

Người hành thiền chuyên cần quán niệm những hiện 
tượng sắc và danh ngay vào lúc chúng phát sanh, ghi nhận cơn 
đau nhức khi thọ khố khởi sanh trong thân. Trong khi ghi nhận 
như vậy nếu tâm hướng về một đối tượng bên ngoài và thọ lạc 
hay thọ khố kế đó khởi phát. Những cảm thọ nay phải được 
ghi nhận như thọ hỷ hay thọ ưu. Như vậy, trong lúc cấn trọng 
ghi nhận, thọ khố được ghi nhận lúc sơ khởi không di chuyển 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


231 


từ trong ra ngoài, mà chấm dứt ngay bên trong. Rồi sự chú ý 
chuyến sang một đối tượng bên ngoài và đối tượng bên ngoài 
nay tạo duyên làm khởi sanh thọ cảm mới. Như thế, hành giả 
thông hiểu những hiện tượng. Vị ấy cũng thấu hiểu đầy đủ tiến 
trình ngược lại; tức là, thí dụ như thọ lạc so khởi phát sanh từ 
một đối tượng bên ngoài chấm dứt, sau đó thọ khổ mới phát 
sanh từ một đối tượng bên trong. Cảm thọ bên trong không 
di chuyển ra ngoài; cảm thọ bên ngoài không di chuyển vào 
trong. Thọ khởi sanh và chấm dứt ngay ữong khoảnh khắc trở 
thành, và như vậy là vô thường, khố, và vô ngã. 


Thọ Cảm Thô Kịch Và Vi Te 

Trong khi đang kinh nghiệm những thọ khổ thô kịch, nếu 
có những thọ khố vi tế bắt đầu ta có khuynh hướng tin rằng 
những thọ khổ thô kịch ấy đã đổi thay và trở thành thọ khổ vi 
tế. Khi đang kinh nghiệm thọ khố vi tế, nếu cảm nghe thọ khổ 
thô kịch bắt đầu, ta tin rằng những thọ khổ vi tế đã biến đổi 
và trở thành thô kịch. Tuy nhiên, đối với vị hành giả cẩn trọng 
chú niệm, trong mỗi niệm thấy rằng thọ khổ hoại diệt từng 
phần từng phần, từng giai đoạn, giai đoạn nay đến giai đoạn 
khác, và do đó thông hiểu rằng thọ khổ vi tế không biến đổi 
thành thô kịch, mà thọ khổ thô kịch cũng không biến thành vi 
tế. Những cảm thọ cũ hoại diệt, những thọ cảm mới khởi sanh 
và thay thế vào. Đó là vô thường. Vị hành giả chứng nghiệm 
những điều ấy qua kinh nghiệm bản thân. 

Thọ cảm thô kịch không trở thành vi tế, và ngược lại. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Những cảm thọ ấy hoại diệt ngay vào lúc vừa khởi phát. Do 
đó, thọ uẩn là vô thường, khổ và vô ngã. 


Thọ Cảm Thấp Hèn Và Cao Thượng 

Những thọ cảm đau nhức khó chịu trong thân được xem 
là thọ cảm dưới hình thức thấp hèn trong khi cảm thọ hoan 
hỷ thỏa thích vi tế được xem là cao thượng. Cùng thế ấy, đau 
khổ, sầu muộn, chán nản, và buồn phiền là thấp hèn, trong khi 
hạnh phúc và vui vẻ hân hoan là loại cảm thọ cao thượng. Nói 
cách khác, cảm nghe giận dừ, chán nản buồn phiền, và sầu 
khổ là cảm thọ thấp hèn, cảm nghe hạnh phúc vui vẻ là thọ 
cảm cao thượng. Nhưng nơi đây, hoan hỷ thỏa thích trong dục 
lạc là thấp hèn hơn hạnh phúc của tâm đạo nhiệt thành hướng 
đến một đối tượng đáng kỉnh mộ như Đức Phật. 

Vì kinh nghiệm khác nhau từ cảm thọ nay đến thọ cảm 
khác, người ta thường nghĩ rằng thọ cảm thấp hèn đã trở 
thành cao thượng, hoặc thọ cảm cao thượng đã biến thành 
loại thọ cảm thấp hèn. Nhưng người hành thiền nhận thức 
rằng thọ cảm chấm dứt ngay vào lúc được ghi nhận và do 
đó, thông hiểu rằng cảm thọ cao thượng không trở thành thấp 
hèn, mà cảm thọ thấp hèn cũng không trở thành cao thượng. 
Những thọ cảm ấy hoại diệt ngay vào lúc vừa phát hiện và 
do đó, là vô thường. Tình trạng đau khố của những thọ cảm 
thấp hèn không trở thành trạng thái hạnh phúc của thọ lạc cao 
thượng. Cảm thọ cao thượng cũng không trở thành thọ cảm 
thấp hèn. Nó chấm dứt ngay vào lúc vừa khởi phát và do đó 
là vô thường, khổ và vô ngã. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 




Thọ Cảm Xa và Thọ Cảm Gần 

Chúng ta đã đề cập dông dài đến những cảm thọ xa và 
gần: những cảm thọ khởi sanh từ những đối tượng ở xa không 
trở thành những cảm thọ phát sanh do những đối tượng gần; 
những cảm thọ do những đối tượng gần tạo duyên không trở 
thành cảm thọ tùy thuộc đối tượng xa tạo điều kiện. Chúng 
nó chấm dứt ngay vào lúc ta kinh nghiệm và như vậy, là vô 
thường, khổ và vô ngã. 


Mưòi Một Cách Phân Tách Tưởng uẩn 

Đức Thế Tôn dạy; 

Yã kãci sahhã, atĩtãnãgatapaccuppannã ajjhattã vã 
bahiddhã vã oỊãrikã vã sukhumã vã hĩnã vã panĩtã vã yã 
dũre santike vã sabbã sahhã netam mama neso hamasmi 
na meso attãti. Eva metam yathãbhũtam sammappahhãya 
datthabbam. 

“Tất cả tưởng uấn, dầu trong quá khứ, vị lai hay hiện 
tại, bên trong hay bên ngoài, thô kịch hay vi tế, thấp hèn hay 
cao thượng, xa hay gần phải được xem với sự hiếu biết của 
chính mình, đúng như thật sự nó là vậy, như thế nay: ‘Đây 
không phải là của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải 
là tự ngã của tôi ’ 

Đây là lời dạy nên phân tách tưởng uấn dưới mười một 
tựa đề — quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô 
kịch, vi tế, thấp hèn, cao thượng, xa hay gần — nhằm vạch rõ 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


7ỳị 

cho thấy bản chất vô thường, khổ và vô ngã của nó. Nơi đây 
tưởng uẩn trong quá khứ có nghĩa là những sự hồi nhớ mà 
mình kinh nghiệm trong những kiếp sống quá khứ hay trong 
thời gian đã qua trong kiếp hiện tại. Những sự hồi nhớ mà ta 
kinh nghiệm trong quá khứ ấy, dĩ nhiên đã chấm dứt, không 
còn tồn tại hiện hữu. Tuy nhiên, đối với người chấp thủ mạnh 
mẽ vào tự ngã, điều nay không phải là dĩ nhiên bởi vì họ quan 
niệm rằng chính cái ta mà nhận ra và hồi nhớ (tưởng) những 
sự việc trong quá khứ tiếp tục nhận ra và hồi nhớ sự việc 
trong hiện tại; rằng tất cả những hành động nhận ra và hồi 
nhớ đã có trong những kiếp quá khứ hay trong thời gian đã 
qua trong kiếp sống nay là do chính một cái ta; và trong kiếp 
hiện tại nay cũng vậy, những gì đã được nhận ra và hồi nhớ 
lúc còn trẻ thơ hay trong thời gian gần đây đều là công việc 
của một cái ta, chính một cái ta ấy. 

Vị hành giả chuyên cần giữ chánh niệm, luôn luôn để 
tâm theo dõi di động phồng xẹp của bụng và những hiện 
tượng ngay vào lúc cảm thọ, thấy rằng cái tưởng uẩn lúc nghe 
(tức sự nhận ra và hồi nhớ những âm thanh mà mình đang 
nghe) tức khắc tan biến vừa lúc được ghi nhận, “nghe, nghe”; 
cái tưởng uấn lúc thấy tan biến ngay khi ta ghi nhận, “thấy, 
thấy”, cùng thế ấy sự hồi nhớ và nhận ra ý nghĩ cũng nhanh 
chóng hoại diệt vừa khi ta ghi nhận. 

Quán sát như vậy xuyên qua kinh nghiệm bản thân hành 
giả nhận thức rằng tưởng không thường còn, nó không tồn 
tại đến một giây đồng hồ và bản chất thiên nhiên của nó là 
không ngừng hoại diệt. Nói chi đến những sự việc mà ta hồi 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


nhớ trong kiếp quá khứ, ngay trong đời sống nầy, những sự 
việc mà ta nhớ lại trong giây phút vừa qua cũng đã chấm dứt 
và biến tan. Điều nay, nguời hành thiền tự mình có thế nhận 
thấy. Chí đến những tuởng uẩn vừa khởi sanh trong khoảnh 
khắc vừa qua cũng đã hoại diệt. Nhu vậy, hãy hay biết và 
nhận ra những gì mà ta thấy, nghe và sờ đụng trong giây phút 
hiện tại. Những sự việc ấy luôn luôn khởi sanh rồi tan biến, 
lặp đi lặp lại, không ngừng sanh diệt. Chúng ta cũng có thế 
kết luận rằng những tuởng uẩn (tri giác) ữong tuông lai cũng 
sẽ sanh và diệt, tan biến ngay lúc khởi sanh. 

Trong lúc hành thiền, phân tách tuởng uẩn nhu sau: 

1. Tuởng uẩn, nhận ra những đối tuợng vừa cảm thọ 
trong khoảnh khắc vừa qua, không còn tồn tại đến khoảnh 
khắc hiện tại, nó tan biến ngay trong khi ta nhận ra. Do đó, nó 
là vô thuờng, khổ và vô ngã. 

2. Tuởng uan, nhận ra và hồi nhớ sự việc trong hiện tại, 
cũng biến tan trong khi ta thật sự nhận ra. Do đó, nó cũng là 
vô thuờng, khố và vô ngã. 

3. Tuởng uấn, sẽ nhận ra và hồi nhớ sự việc trong tuơng 
lai, cũng sẽ biến tan trong khi ta ghi nhận. Nhu vậy, nó là vô 
thuờng, khổ và vô ngã. 

Những tuởng uẩn trong quá khứ và vị lai của toàn thể 
thế gian cũng đuợc kết luận bao hàm nhu những tuởng uẩn 
phát hiện ngay vào lúc đuợc ghi nhận. Cũng giống nhu những 
tuởng uấn, chấm dứt và biến tan vào lúc đuợc ghi nhận trong 
hiện tại, cùng thế ấy những tuởng uẩn trong quá khứ hoại diệt 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


và tan biến lúc vừa khởi sanh và như vậy là vô thường, khổ 
và vô ngã. Cùng thế ấy, những tưởng uẩn trong tương lai cũng 
sẽ hoại diệt và tan biến vào lúc sanh khởi, và như vậy là vô 
thường, khổ và vô ngã. 

Những tưởng uẩn, nhận ra và hồi nhớ những đối tượng 
trong một người, trong người khác, và trong toàn thể thế gian 
cũng hoại diệt và tan biến lúc khởi sanh và như vậy là vô 
thường, khổ và vô ngã. 

Bản chất vô thường của tưởng uẩn, hay tri giác, (vốn có 
đặc tính nhận ra và hồi nhớ sự vật), quả thật hiển nhiên nếu 
chúng ta chỉ suy gẫm và nhớ lại những điều đã học và đã nhớ 
trước kia, giờ đây mình quên đi dễ dàng như thế nào. 

Những tưởng uẩn, nhận ra và hồi nhớ những đối tượng 
trong thân mình không tồn tại đến tưởng uẩn nhận ra những 
đối tượng bên ngoài; những tưởng uẩn nhận ra các đối tượng 
bên ngoài không tồn tại kéo dài đến lúc hồi nhớ các đối tượng 
bên trong thân — nó chấm dứt và tan biến ngay lúc khởi sanh, 
và như thế là vô thường, khổ và vô ngã. 

Những tri giác nhận ra và hồi nhớ các đối tượng ham 
muốn và tham ái, sân hận và bực mình, ngã mạn, tà kiến, 
hoài nghi và ngờ vực, tất cả đều bất thiện. Đó là những tưởng 
uẩn thuộc loại thô kịch. Những tri giác hên quan đến tâm 
đạo nhiệt thành, tin tưởng nơi Đức Thế Tôn, hồi nhớ một 
thời Pháp, nhớ lại những lời khuyên bảo và dạy dỗ của thầy 
hay của cha mẹ là tưởng uấn thuộc loại tinh tế, tốt đẹp. Đó 
là những tưởng uẩn cao thượng. Những tưởng uẩn thô kịch 
thuộc loại thấp hèn. Nói cách khác, nhận ra và hồi nhớ những 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


đối tượng thô kịch là tưởng uẩn thô kịch, nhận ra những đối 
tượng tốt đẹp là tưởng uẩn vi tế. 

Những tưởng uấn thô không tồn tại đến khoảnh khắc 
mà tưởng uấn vi tế khởi sanh; tưởng uẩn vi tế không kéo 
dài đến khoảnh khắc mà tưởng uẩn thô khởi sanh. Mỗi chập 
tưởng uẩn biến tan ngay vào lúc vừa khởi sanh và do đó là vô 
thường, khổ và vô ngã. 

Tưởng uấn thấp hèn không tồn tại kéo dài đến khoảnh 
khắc mà tưởng uẩn cao thượng khởi sanh; cùng thế ấy, tưởng 
uẩn cao thượng không kéo dài đến khoảnh khắc mà tưởng 
uẩn thấp hèn khởi sanh. Nó biến tan ngay vào lúc khởi sanh 
và do đó, là vô thường, khố, và vô ngã. 

Nhận ra và hồi nhớ những đối tượng vi tế ở xa được 
gọi là tưởng uấn xa (tri giác những đối tượng ở xa); nhận ra 
những đối tượng thô, gần, bên trong người, được gọi là tưởng 
uẩn gần. Tưởng uẩn xa không tồn tại kéo dài đến kh oảnh khắc 
mà tưởng uẩn gần khởi phát; một tưởng uẩn gần không kéo 
dài đến khoảnh khắc mà tưởng uẩn xa khởi phát. Nó biến tan 
ngay vào khoảnh khắc vừa phát sanh và do đó, là vô thường, 
khổ, và vô ngã. 


Mưòi Một Cách Phân Tách Hành uẩn 

Đức Thê Tôn tuyên ngôn: 

Ye keci sankhãrã atĩtãnãgatapaccuppannã ajjhattã 
vã bahiddhã vã oỊãrikã vã sukhumã vã hĩnã vã panĩtã 
vã ye dũre santike vã sabbe sankhãrã netaih mama, 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


gS 

neso hamasmi na meso attãti evametam yathãbũtam 
sammappannãya datthabam. 

“Tất cả hành uân, dầu trong quá khứ, vị lai hay hiện 
tại, bên trong hay bên ngoài, thô kịch hay vi tế, thấp hèn hay 
cao thượng, xa hay gần, phải được xem, với sự hiếu biết của 
chính mình, đúng như thật sự nó là vậy, như thế nay: ‘Đây 
không phải là của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải 
là tự ngã của tôi’”. 

Đây là những lời dạy phân tách quán chiếu hành uẩn 
theo muời một phuơng thức để thấy rõ đặc tuớng vô thuờng, 
khô và vô ngã. 

Nơi đây nên ghi nhận rằng có rất nhiều pháp (dhammas) 
đuợc sắp xếp duới danh từ sahkhãrakkhandha, hành uẩn. 
Chúng ta đã thấy rằng ngoài thọ và tuởng, năm muơi tâm 
sở còn lại đuợc gọi chung là sahkhãrakkhandha, hành uẩn. 
Tóm tắt, sahkhãra, hành, là nguyên động lực nằm phía sau 
những hành động băng thân, khâu, hay ý. Chính hành uân 
là nguyên nhân làm cho ta thay đối oai nghi đi, đứng, ngồi, 
nằm. Sahkhãra ra lệnh, “Bây giờ hãy đi, bây giờ hãy đứng, 
bây giờ hãy ngồi.” Hành tạo nguyên nhân xuất phát các hành 
động nhu co vào, duỗi ra, di chuyến, và cuời. Cũng hành, 
sahkhãra, làm nguyên nhân đua đến lời nói, giống nhu ra 
lệnh, “giờ đây hãy nói nhu thế nay.” Hành cũng làm nguyên 
nhân đua đến những suy tu, sự thấy và sự nghe. 

Nhu vậy, sahkhãra của những kiếp trước — muốn đi, 
muốn đứng, hay muốn nói — không thể kéo dài đến hành ở 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


w 

kiếp sống nầy, có thế chăng? Có phải chăng tất cả đều tan 
biến và hoại diệt ngay tại chỗ, vào lúc vừa khởi sanh? Quả 
thật hiển nhiên rằng ý muốn làm, muốn lấy, hay muốn suy 
tu ữong những kiếp quá khứ hiện nay đã hoàn toàn tan biến. 
Nhung đối với những ai tin chắc rằng, “Chính tôi đã làm tất 
cả những hành động ấy, tất cả những hành động ấy đều do 
tôi thực hiện,” thì họ khu khu chấp vào một tự ngã, một cái 
ta duy nhất; “Chính tôi đã làm tất cả những hành động trong 
kiếp sống quá khứ; nguời hành động trong kiếp hiện tại cũng 
chính là tôi.” Đối với họ thì “tôi”, nguời hành động mãi mãi 
thuờng còn. 

Vị hành giả có chánh niệm quán chiếu bụng phồng, xẹp, 
khi nghe cảm giác ngứa thì niệm “ngứa, ngứa”. Trong khi 
niệm nhu thế, nếu có phát sanh ý muốn gãi chỗ ngứa thì liền 
niệm, “muốn gãi, muốn gãi.” Hành, sankhãrã, tức là ý muốn 
gãi, đuợc nhận thấy là biến tan mỗi lần niệm. Cũng nhu trong 
khi niệm, “cứng, cứng” vì có cảm giác gồng cứng, nếu có ý 
muốn co vào hay duỗi ra thì hành giả liền niệm. 

Nhu vậy, sahkhãrã, hành, tức ý muốn co vào, duỗi ra, 
hay đối oai nghi, hoại diệt và tan biến mỗi khi hành giả niệm 
đến, và tiếp tục hoại diệt. Cùng thế ấy những hành uấn muốn 
đối oai nghi, muốn nói hay muốn suy tu đuợc thấy không 
ngừng hoại diệt. 

Đối với hành giả, không phải chỉ có những hành uẩn 
trong những kiếp quá khứ, mà những hành uẩn khởi phát 
trong hiện tại cũng đuợc thấy là không ngừng hoại diệt. Nhu 
vậy, vị hành giả biết rằng những hành uẩn trong những kiếp 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


2P 

quá khứ không tồn tại kéo dài đến hiện tại, những hành uẩn 
trong hiện tại không tồn tại đến tuơng lai, và hành uấn trong 
tuông lai sẽ không di chuyến đến một thời gian về sau nữa, 
chúng hoại diệt vào lúc khởi sanh. Với sự hiếu biết của chính 
mình, hành giả nhận thức rằng hành uẩn là vô thuờng, khổ và 
vô ngã. 

Trong pháp hành, hành uấn đuợc quán chiếu nhu sau; 

1. Ý muốn buớc chân mặt tới không kéo dài đến lúc có ý 
muốn buớc chân trái tới; ý muốn buớc chân trái tới không kéo 
dài đến lúc có ý muốn buớc chân mặt tới; nó hoại diệt và tan 
biến vào lúc khởi sanh, và nhu vậy, là vô thuờng, khổ, và vô 
ngã. Cùng thế ấy, những hành uẩn trong quá khứ không kéo 
dài đến khoảnh khắc hiện tại. Nó hoại diệt và biến tan ngay 
vào lúc khởi sanh, và nhu vậy, là vô thuờng, khố, và vô ngã. 

2. Những hành uấn, ý muốn làm hay ý muốn thận trọng 
ghi nhận, phát sanh trong hiện tại không kéo dài đến khoảnh 
khắc sau kế đó. Nó luôn luôn tan biến lúc vừa khởi sanh và 
do đó, là vô thuờng, khổ và vô ngã. 

3. Những hành uẩn sẽ phát sanh trong tuông lai liên quan 
đến ý muốn làm và thận trọng ghi nhận cũng sẽ chấm dứt và 
không kéo dài đến kh oảnh khắc kế tiếp sau đó. Do đó nó là 
vô thuờng, khố và vô ngã. 

Với sự hiểu biết về những hành phát sanh trong hiện tại 
khi đuợc ghi nhận, các hành trong quá khứ, các hành trong 
tuông lai và các hành trong toàn thể thế gian có thế đuợc kết 
luận bao hàm cùng một thế ấy. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


241 


Cũng giống như các hành vô thường, muốn làm và muốn 
ghi nhận trong hiện tại, hoại diệt ngay khi được ghi nhận, 
cùng thế ấy những hành trong quá khứ cũng hoại diệt và 
biến tan vào lúc khởi sanh. Như vậy, nó là vô thường, khổ 
và vô ngã. Cùng thế ấy những hành trong tưong lai cũng tan 
biến vào lúc khởi sanh, và như vậy là vô thường, khổ và vô 
ngã. Những hành của một người hay của những người khác 
và trong toàn thể thế gian đều chấm dứt và tan biến giống 
như những hành được ghi nhận trong hiện tại. Tất cả đều vô 
thường, khổ và vô ngã. 

Sự khác biệt giữa những hành bên trong và bên ngoài 
cũng giống như sự khác biệt của thọ và tưởng phát sanh do 
những đối tượng bên trong và bên ngoài, đã được mô tả; 
những hành phát triển liên quan đến bên ngoài, tức những ý 
nghĩ muốn thâu đạt hoặc muốn tiêu diệt những đối tượng bên 
ngoài, hữu tri hữu giác hay vô tri giác, là hành bên ngoài. 

Những hành liên quan đến hành động bên trong chấm 
dứt trước khoảnh khắc mà ý nghĩ hướng đến một hành động 
bên ngoài khởi sanh. Như vậy nó là vô thường, khổ, vô ngã. 
Cùng thế ấy các hành liên quan đến hành động bên ngoài 
chấm dứt trước khoảnh khắc mà ý nghĩ hướng đến một hành 
động bên trong khởi sanh. 

Nghĩ đến những hành động thô lỗ, kịch cộm, là loại hành 
thô kịch; suy tư đến một hành động thanh lịch, những việc làm 
tốt đẹp, là loại hành vi tế. Hành thuộc loại thô kịch không trở 
thành những hành thuộc loại vi tế, và ngược lại. Nó chấm dứt 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


2 ặ2 

vào lúc vừa khởi sanh, và như vậy là vô thường, khố, vô ngã. 

Tất cả các loại suy tư về những hành động xấu xa là hà nh 
thấp hèn. Nghĩ đến và thực hiện những hành động thiện là 
hành cao thượng. Trong những hành động thiện, công trình 
nghiêm chỉnh trì giới là cao thượng hon bố thí, hành thiền cao 
thượng hon giữ giới, và hành thiền minh sát cao thượng hon 
hành thiền vắng lặng. 

Các hành thấp hèn không tồn tại kéo dài đến những hành 
cao thượng; các hành cao thượng cũng vậy, không kéo dài 
đến lúc hành thấp hèn khỏi sanh. Nó chấm dứt và biến tan vào 
lúc phát khởi và do đó, là vô thường, khố và vô ngã. 

Các hành đưa những hành động từ thiện không kéo dài 
đến khoảnh khắc khởi sanh của các hành đưa đến trì giới, và 
ngược lại. Các hành nghiêm chỉnh trì giới không kéo dài đến 
khoảnh khắc khởi sanh của hành uẩn muốn thực hành thiền 
vắng lặng và ngược lại. Các hành liên quan đến công trình 
hành thiền vắng lặng không kéo dài đến kh oảnh khắc kh ởi 
sanh của hành uẩn muốn hành thiền minh sát và ngược lại. 
Tất cả đều hoại diệt và biến mất vào khoảnh khắc khởi sanh 
và do đó, là vô thường, khổ, và vô ngã. 

Suy tư về những hành uẩn có tánh cách thiện và bất thiện 
quả thật tế nhị, nhưng vị hành giả nhiệt thành chuyên cần 
có thể tự chính bản thân mình kinh nghiệm, thấy các hành 
không ngừng hoại diệt như thế nào vào lúc nó khởi sanh. Thí 
dụ như trong khi ghi nhận bụng phồng xẹp, nếu có những tư 
tưởng tham ái khởi sanh hành giả liền ghi nhận hiện tượng 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


ấy, “muốn, ham muốn.” Niệm nhu vậy những tu tuởng ham 
muốn biến tan truớc khi kéo dài đến kh oảnh khắc khởi sanh 
một niệm có tánh cách thiện. Vị hành giả đã đạt đến tầng 
Tuệ Diệt, bhahga nãna, hiểu biết hiện tuợng nay rõ ràng, 
đúng nhu nó là vậy. Khi vị hành giả cảm nghe hoan hỷ lúc 
thực hiện một công tác từ thiện thì phải niệm, “hoan hỷ, hoan 
hỷ”. Khi niệm nhu thế, vị hành giả đã đạt đến tầng Tuệ Diệt, 
bhahga nãna, thấy rõ ràng các hành uẩn của hành động thiện 
liên quan đến công tác từ thiện biến tan vào khoảnh khắc 
đuợc ghi nhận. Lại nữa, trong khi niệm di động phồng xẹp 
ở bụng mà có vọng tuởng phát sanh, phải niệm liền. Niệm 
nhu vậy, chập tu tuởng hành ghi nhận phồng xẹp biến tan mà 
không kéo dài đến chập vọng tuởng; chập vọng tuởng cũng 
biến tan mà không kéo dài đến khoảnh khắc vọng tuởng kế 
tiếp. Bằng cách ấy hành giả nhận thức rằng mỗi chập hành 
uấn hoại diệt và biến tan truớc khi đến kh oảnh khắc khởi sanh 
của một chập hành uẩn khác. Neu hành giả không nhận thấy 
các hiện tuợng nhu mô tả trên, ắt phải biết rằng vị ấy chua 
phát triến đến tầng tuệ giác nay. 

Những chập hành khởi phát từ những đối tuợng ở xa 
không kéo dài đến kh oảnh khắc mà những chập hành do 
những đối tuợng gần phát sanh, và ngược lại. Tất cả đều biến 
tan vào lúc khởi phát và do đó là vô thường, khố, và vô ngã. 


Mưòi Một Cách Phân Tách Thức uẩn 

Đức Thế Tôn dạy; 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


m 


Yam kỉnci vinnãnam atĩtãnãgatapaccuppannam 
ajjhattam vã bahiddhã vã oỊãrikam vã sukhumaiii 
vã hĩnam vã panĩtam vã yandũre santike vã sabbam 
vinnãnam netam mama, neso hamasmi na meso attãti 
evametaiii yathãbũtam sammappaiinãya datthabaiii. 

“Tất cả thức uấn, dầu thuộc về quá khứ, vị lai hay hiện 
tại, bên trong hay bên ngoài, thô kịch hay vi tế, thấp hèn hay 
cao thượng, xa hay gần, phải được thấy với sự hiêu biết của 
chính mình, đúng như thật sự nó là vậy, như thế nay: ‘Đây 
không phải là của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải 
là tự ngã của tôi ” 

Đây là những lời dạy nhằm phân tách thức uẩn theo 
mười một phương thức để thấy rõ bản chất vô thường, khổ 
và vô ngã. 

Chương VI có giải thích rằng suy niệm về vô thường 
cũng giống như suy niệm “đây không phải là tôi”, suy niệm 
về khổ cũng giống như suy niệm “đây không phải là của tôi”, 
và suy niệm về vô ngã cũng giống như suy niệm “đây không 
phải là tự ngã của tôi”. 

Trong bốn uẩn, vinnãna, thức uẩn hay tâm, là nổi bật 
hiển nhiên nhất. Trong ngôn ngữ thông thường được sử dụng 
hằng ngày, những tâm sở như ham muốn và sân hận, được mô 
tả là “tâm”: “tâm ham muốn”, “tâm ưa thích”, “tâm sân hận”. 
Trong các Bản Chú Giải cũng vậy, đầu tiên các loại nay cũng 
được xem là tâm (hay tâm vương), chỉ về sau đó mới được 
gọi là tâm sở. Nơi đây cũng vậy, chúng ta đề nghị rằng đến 
một mức độ nào, sẽ gọi đó là tâm. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 




Thức quá khứ có thế là tâm trong những kiếp sống quá 
khứ, cũng có thế là tâm khởi sanh trong kiếp hiện tại vào 
thời kỳ niên thiếu, hoặc trong những ngày, những tháng hoặc 
những năm sau đó, chí đến ngày nay, tâm khởi sanh trước 
khoảnh khắc hiện tại. Trong những loại tâm ấy có thể có trong 
quá khứ, rất hiển nhiên rằng cái tâm trong những kiếp sống 
quá khứ không tồn tại kéo dài đến kiếp sống hiện tại, nó đã 
chấm dứt từ những kiếp ấy. Nhưng đối với những người chấp 
ngã mạnh mẽ, tức những người chấp thủ mạnh mẽ vào một 
cái ta, thì không dễ gì làm cho họ hiểu biết như thế, bởi vì họ 
chủ trưong rằng vỉnnãna, thức, là một linh hồn hay tự ngã, 
một thực thể sống. Theo niềm tin của những vị nay, khi co thể 
vật chất trong kiếp sống quá khứ hoại diệt và tan rã, vỉnnãna, 
linh hồn, lìa thân ấy và chuyển sinh vào một thân mới, rồi 
nưong tựa luôn vào cái thân mới nay từ lúc được thọ thai 
trong lòng mẹ cho đến khi chết, và một lần nữa lìa cái thân đã 
trở thành cũ nay, chuyến sinh vào một thân mới khác, trong 
một kiếp sống mới. Niềm tin nay đã được mô tả trong câu 
chuyện của Sãti, ở Chưong IV. 


Tiến Trình Tái Sanh 

Như các vị hành giả tự bản thân chứng nghiệm, tâm 
không tồn tại đến một giây đồng hồ, mà luôn luôn khởi sanh 
và hoại diệt, không ngừng sanh diệt. Tâm sanh và diệt như 
thế nào đã được mô tả trong khi thảo luận về tiến trình tâm. 
Như đã được giải thích, trong mỗi kiếp sinh tồn, vào lúc 


2^ 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Sắp chết maranasanũã vỉthĩ, tiến trình tâm khởi phát cùng 
với kamma, nghiệp, kamma nỉmỉtta, hiện tượng của nghiệp, 
hay gatỉ-nỉmỉtta, biểu tượng tái sanh, làm đối tượng. Đó là 
phương thức khởi sanh: từ luồng hộ kiếp (bhavanga) khởi 
sanh ý môn hướng tâm {ãvajjana citta), cảm nhận những cảm 
giác. Loại tâm nay phản ảnh một hành động thiện hay bất 
thiện đã được thực hiện trong kiếp sống {kamma, nghiệp), 
hoặc một dấu hiệu hay biểu tượng liên hợp với hành động 
ấy {kamma-nỉmỉtta, biếu tượng của nghiệp), hoặc một biếu 
tượng của nơi chốn sắp tái sanh vào {gati-nimitta, biểu hiệu 
lâm chung). Sau khi chập tâm nay chấm dứt, luồng tâm tích 
cực, hay tiến trình javana, chụp lấy đối tượng, phát sanh liên 
tục trong năm sát na (chập tư tưởng). Vào lúc luồng xung lực 
javana chấm dứt, tâm đăng ký tadãlambana, duyên theo đối 
tượng trên, phát sanh trong hai chập. Sau đó tâm bhavanga, 
hộ kiếp, phát sanh và tồn tại trong một hoặc hai chập tư tưởng 
(sát na). Tiếp theo là thức hay tâm chấm dứt một kiếp sống, 
và chập tâm bhavahga citta cuối cùng nay được gọi là cuti 
citta, tử tâm. Khi chập cutỉ cỉtta, tử tâm, chấm dứt, tùy theo 
kamma, nghiệp thiện hay bất thiện phát hiện ngay vào lúc lâm 
chung, tâm mới phát sanh trong một kiếp mới. Chập tâm nay 
được gọi là patỉsandhỉ cỉtta, thức, hay tâm-nối-liền, bởi vì 
chập tâm nay nối liền hai kiếp sống, quá khứ và hiện tại. Kh i 
patỉsandhỉ cỉtta, thức-nối-liền nay chấm dứt, một loạt những 
chập hộ kiếp, bhavahga cỉtta, phát sanh. Khi có trần cảnh 
như hình thể hay âm thanh phát hiện ở lục căn, loạt bhavahga 
cỉtta chấm dứt và lục thức, theo sau là ngũ môn thức như 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


nhãn thức hay nhĩ thức, phát sanh. Đó là những gì thật sự xảy 
diễn vào lúc ta thấy hoặc nghe. Theo tiến trình nay tâm phát 
sanh từng noi, nơi nay rồi nơi khác, lúc ở mắt, lúc ở tai, lúc ở 
lưỡi, lúc ở mũi v.v... liên tục trong một loạt những tâm {citta) 
mới, mỗi tâm phát sanh rồi hoại diệt. Chập tử tâm, cutỉ cỉtta, 
của kiếp quá khứ sau cùng chấm dứt ngay tại chỗ, vào lúc 
ấy. Tâm của kiếp hiện tại là một chập tâm mới, khởi sanh do 
kamma, nghiệp quá khứ tạo duyên. Mỗi chập tâm là một chập 
tâm mới, không phải tâm cũ đối thành mới. 

Trong khi chuyên cần quán chiếu hiện tượng phồng xẹp 
ở bụng hành giả ghi nhận một ý nghĩ vừa khởi sanh. BChi ghi 
nhận như vậy ý nghĩ hay tâm suy nghĩ bỗng nhiên biến mất. 
Nhận ra hiện tượng nay vị hành giả kết luận rằng cái chết có 
nghĩa là sự chấm dứt chuỗi dài những chập tâm sau khi chập 
tử tâm, cuti cỉtta, chấm dứt. Cùng thế ấy, sự trở thành mới có 
nghĩa là sự phát sanh đầu tiên của một loạt những chập tâm 
mới trong một môi trường mới của kiếp sống mới, giống y 
như trong tâm hiện tại lúc nào cũng có một chập tâm mới phát 
sanh. Bhavahga cỉtta, luồng tâm hộ kiếp, là chuỗi dài những 
sự khởi sanh, tùy thuộc nghiệp lực {kammỉc forcè) của một 
tâm mới tương tợ, khởi đầu với chính cái tâm sơ khởi vào lúc 
được thọ thai. Cái tâm hiểu biết những hiện tượng thấy, nghe, 
ngửi, nếm, sờ đụng, và suy tư khởi sanh mới mẻ từ những 
chập tâm trong chuỗi dài đời sống. Như thế đó hành giả hiểu 
biết tâm khởi sanh và hoại diệt như thế nào và chính tự kinh 
nghiệm bản thân có thế suy diễn đến tử tâm, cuti citta, và tâm 
nối liền patisandhi citta. 


2^ 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Định Luật Phát Sanh Tùy Thuộc 

Hiếu biết rằng cái tâm mới phát sanh tùy thuộc nơi 
nghiệp, kamma, là hiểu biết Định Luật Phát Sanh Tùy Thuộc 
(hay Thập Nhị Nhân Duyên), xuyên qua sự hiếu biết vòng 
quanh nghiệp-quả. Sách Thanh Tịnh Đạo, Vỉsuddhỉ-magga, 
có ghi nhu sau: “Đã phân biệt những điều kiện của danh và 
sắc nhu thế ấy (rằng không có nguời hành động, cũng không 
có nguời gặt hái hậu quả của hành động, chỉ có những hiện 
tuợng diễn tiến theo nhân và quả) bằng những vòng quanh 
nghiệp và quả, và đã lìa bỏ tình trạng mơ hồ (“Có linh hồn 
chăng? có tự ngã chăng?” “Tại sao tự ngã phát khởi?” v.v...) 
về ba thời kỳ, tất cả các pháp, dhammas, quá khứ, vị lai và 
hiện tại đuợc nguời ấy thông hiểu theo kiến thức về tiến trình 
sanh và tử của mình”. 

Nơi đây, theo cách thức phân biệt, “bằng vòng quanh của 
nghiệp, kamma” bao gồm những nguyên nhân nhu vô minh, 
avijjã, ái {tanhã), thủ (upãdãna) và hành {sankhãra). Thêm 
vào đó, bằng cách phân biện thức-nối-liền đầu tiên và tử tâm 
cuối cùng, tất cả những tâm đã phát sanh ở khoảng giữa trong 
suốt kiếp sống trở thả nh rõ ràng thông hiểu. 

Cùng thế ấy, bằng cách hiểu biết tất cả những tâm trong 
kiếp sống hiện tiền, các loại tâm ữong những kiếp quá khứ 
và vị lai cũng đuợc phân tách và biện giải. Hiểu biết tâm 
là hiểu biết những tâm sở đồng phát sanh và cũng hiểu biết 
căn môn mà tâm ấy tùy thuộc. Do đó sách Thanh Tịnh Đạo, 
Visuddhimagga viết, “tất cả các pháp, dhammas, quá khứ, vị 
lai và hiện tại đều đuợc vị ấy thông hiểu.” 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 




Thức Uẩn Trong Ba Thòi Kỳ 

Bởi vì hiểu biết rằng bắt đầu từ thức tái sanh trở đi, liên 
tiếp một loạt những chập tâm phát sanh và hoại diệt, vị hành 
giả nhận thức rõ ràng rằng tâm trong những kiếp quá khứ 
chấm dứt ngay tại chỗ, không tồn tại kéo dài đến tận kiếp 
nay. Vị ấy cũng thấy rõ ràng rằng tâm trong kiếp sống hiện 
tại chấm dứt ngay tại chỗ vào lúc phát sanh. Do đó hành giả 
ở trong vị trí phân biện rõ ràng quá khứ, vị lai và hiện tại với 
sự hiếu biết mà tự cá nhân mình chứng nghiệm. 

Đối với hành giả, nếu trong khi niệm phồng xẹp ở bụng 
mà có những ý nghĩ phát sanh, liền niệm, “suy nghĩ, suy 
nghĩ”. Niệm nhu vậy ý nghĩ tan biến. Khi nghe, hành giả 
niệm, “nghe, nghe”, và nhĩ thức tự nhiên biến tan. BChông nhu 
nguời đời thuờng nghĩ, vị ấy không nghĩ rằng mình vẫn còn 
tiếp tục nghe lâu dài những âm thanh ấy, mà thấy rằng mình 
nghe từng phần, từng giai đoạn xen kẻ nhau — nghe, mất, 
nghe, mất — nhĩ thức sanh diệt từng chập. 

Cùng thế ấy khi niệm thân xúc, hành giả thấy xúc giác 
từng chập nhanh chóng biến tan. Khi tâm định đặc biệt vững 
mạnh hành giả cũng thấy nhãn thức liên tục sanh diệt rất 
nhanh chóng trong một chuỗi dài. Tỷ thức và thiệt thức cũng 
phải đuợc quán chiếu cùng một thế ấy. Khi niệm, ý thức cũng 
đuợc thấy là xen kẻ nhau sanh diệt nhanh chóng. Tóm tắt, với 
mỗi niệm, cả hai — đối tượng và tâm hay biết đối tượng — đều 
được thấy là khởi sanh và hoại diệt một cách nhanh chóng. 

Bằng cách ấy hành giả đã thấy rõ rằng nhãn thức không 
tồn tại kéo dài đến khoảnh khắc mà mình niệm suy nghĩ, hay 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


2ỹP 

niệm nghe, mà tan biến ngay vào lúc thấy, hay lúc nghe, tức 
khi nhãn thức hay nhĩ thức khởi sanh. Vị ấy nhận thức rằng 
nó là vô thường. Cùng thế ấy, tâm niệm, tâm suy tư và tâm 
nghe không kéo dài đến lúc thấy, mà biến tan ngay vào lúc 
niệm, suy nghĩ và nghe. Do đó hành giả nhận thức rằng nó là 
vô thường: 

1. Nhãn thức, nhĩ thức, thân thức và tâm suy nghĩ vừa 
khởi sanh trong khoảnh khắc trước không kéo dài đến khoảnh 
khắc thấy, nghe, sờ đụng, và suy nghĩ trong giây phút hiện 
tại. Nó hoại diệt và biến mất, và do đó, là vô thường, khổ và 
vô ngã. 

2. Nhãn thức, nhĩ thức, thân thức và tâm suy nghĩ kh ởi 
sanh ữong hiện tại không kéo dài đến khoảnh khắc nghe, 
thấy, sờ đụng và suy nghĩ, kế liền tiếp theo đó. Nó chấm dứt 
ngay trong hiện tại và do đó, là vô thường, khổ và vô ngã. 

3. Nhãn thức, nhĩ thức, thân thức và tâm suy nghĩ mà sẽ 
phát sanh trong tưong lai sẽ không kéo dài đến khoảnh khắc 
liền kế theo đó trong tưong lai. Nó sẽ hoại diệt và biến tan và 
do đó, là vô thường, khố và vô ngã. 

Bằng cách ấy, tự cá nhân nhận thấy thức uẩn sanh và diệt 
nhanh chóng như thế nào trong thân mình, hành giả có thế 
suy diễn rằng, cũng giống như loại thức đã được ghi nhận, 
tất cả những thức còn lại để được ghi nhận, những thức trong 
những người khác và trong toàn thế thế gian, cũng đều như 
thế ấy, không ngừng sanh diệt. 

Chúng ta đã quan sát tất cả những loại thức, nhưng còn 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


251 


phải quán sát thức dưới những sắc thái khác như bên trong và 
bên ngoài. 

Tâm có đối tượng bên trong không kéo dài đến tâm có 
đối tượng bên ngoài; tâm có đối tượng bên ngoài không kéo 
dài đến tâm có đối tượng bên trong. Khi nó chụp nắm một 
đối tượng thì liền chấm dứt và như vậy là vô thường, khổ và 
vô ngã. 

Tâm sân hận là thô kịch; so với tâm sân các loại tâm khác 
là vi tế. Trong các tâm sân, những loại đủ hung tợn đế sát hại 
sanh linh, hành hung kẻ khác hay hủy hoại tài sản của người, 
hoặc dùng những lời lẽ thô lỗ mắng nhiếc và hăm dọa người, 
là thô kịch; tâm sân dưới hình thức bực tức thông thường là 
sân vi tế. Tâm tham ái thì mềm dịu hon tâm sân, nhưng một 
tâm tham đủ mạnh đế làm nguyên nhân xúi giục trộm cắp hay 
có những hành động sai quấy, thấp hèn, ăn nói cộc cằn thô lỗ, 
là tâm tham thô kịch. Ham muốn hay ước mong thông thường 
là tâm tham vi tế. Tâm si mê càng mềm dịu hon tâm tham 
ái và tâm sân hận, nhưng tâm si mê tìm tòi bắt lỗi hay tỏ ra 
không tôn trọng Phật, Pháp, Tăng là thô kịch. Tâm hoài nghi 
thông thường hoặc hôn trầm phóng dật là tâm si vi tế. Tinh tế 
hơn tất cả những tâm bất thiện kể trên là những tâm thiện, và 
trong những tâm thiện, thỏa thích say mê là thô kịch, trong 
khi ấy tâm thản nhiên tự tại và an trụ là vi tế. 

Vị hành giả chuyên cần giữ chánh niệm theo dõi di động 
phồng xẹp ở bụng nhận biết những loại tâm thô kịch hay 
vi tế — rằng tâm thô kịch không tồn tại kéo dài đến khoảnh 
khắc khởi sanh của tâm vi tế, và tâm vi tế không kéo dài đến 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


khoảnh khắc khởi sanh của tâm thô kịch. Các tâm ấy chấm 
dứt và biến tan ngay vào lúc khởi sanh. 


Quán Chiếu Tâm Theo Kinh Tứ Niệm Xứ 
(Satipatthãna Sutta) 

Trong khi quán niệm di động phồng xẹp ở bụng, nếu có 
tâm khởi sanh liên hợp với tham ái, hành giả liền ghi nhận 
tâm có tham. Đó là hiểu biết tâm phát sanh liên hợp với 
tham ái đúng nhu thật sự nó là vậy, theo kinh Tứ Niệm Xứ, 
Satỉpatthãna Sutta — sa rãgam vã cittarh sa rãgam cittanti 
pajãnãtỉ. Khi niệm nhu vậy, tâm tham ái chấm dứt và theo 
liền sau đó là một luồng những loại tâm liên tục tiếp diễn 
gồm tâm thiện, kusala cỉtta, của niệm và tâm hành {kiriyã), 
tâm quả {vipãka) và luồng xung lực thiện {kusala javana) liên 
quan đến hành động tại thế thấy, nghe v.v... Những tâm thiện, 
hành và quả ấy đuợc ghi nhận vào lúc khởi sanh nhu thấy, 
nghe, sờ đụng và hiểu biết. Đó là hiểu biết tâm thiện, hành, 
quả và bất định, không có tham, đúng nhu nó thật sự là vậy, 
theo câu vĩtarãgam vã cittam vĩtarãgam cittanti pajãnãti của 
kinh Satipatthãna Sutta, Tứ Niệm Xứ. Ghi nhận và hiếu biết 
tâm có tham cũng nhu tâm không có tham bằng cách quán 
chiếu tâm với chánh niệm. 

Nơi đây, Su (Ngài Mahasi) muốn đề cập đến lối trình bày 
của Bản Chú Giải. Bản Chú Giải định nghĩa tâm có tham ái là 
tám loại tâm kết hợp với căn tham. Đó là liệt kê các tâm tham. 
Nhu vậy nếu là tâm tham thì nó phải là một trong tám loại tâm 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


bắt nguồn từ luyến ái. Tuy nhiên, chỉ xem sự khởi sanh của 
tám loại tâm bắt nguồn từ luyến ái là savãga, tâm với tham ái, 
không hàm ý rằng đó là quán chiếu tâm với chú niệm. 

Lại nữa, vĩtarãga, tâm không có tham ái, đuợc định 
nghĩa là tâm thiện tại thế, và tâm bất định. Bản Chú Giải nói 
rằng bởi vì tâm siêu thế {supramundane citta) là đối tuợng 
của tuệ minh sát (yipassanã nãna) nên không đuợc xếp vào 
cùng hạng với vĩtarãgam, tâm không có tham ái, vĩtadosa, 
tâm không có sân hận, hoặc vĩtamoha, tâm không có si mê. 
Cùng thế ấy, hai loại tâm bắt nguồn từ căn sân và hai loại bắt 
nguồn từ căn si cũng không đuợc xếp vào loại tâm không có 
tham ái. 

Một lần nọ, khi chua có đuợc tuệ giác nào trong thiền 
tập, Su còn bị hoài nghi, mãi phân vân không biết tại sao 
các loại tâm bắt nguồn từ căn sân và căn si lại không đuợc 
xếp vào loại tâm không có tham ái. Chỉ khi phát triển trí tuệ 
qua pháp hành Su mới thông hiếu rằng lời phân giải của Bản 
Chú Giải là tự nhiên và đúng nhu thế nào. Khi tâm có tham 
ái đuợc ghi nhận, nó liền chấm dứt và liền theo đó chỉ phát 
sanh có tâm thiện, tâm hành, tâm quả và tâm bất định; quả 
thật khó mà có tâm sân và tâm si. Do đó vào lúc bấy giờ chỉ 
có tâm thiện (kusaỉa cỉtta) trong khi ghi nhận, hoặc chỉ có 
tâm quả bất định (vipãka abyãkata), ý môn huớng tâm bất 
định {ãvajjana abyãkata) nằm trong thức và luồng xung lực 
(javana) đuợc quán chiếu. Nhu vậy, định nghĩa của danh từ 
vĩtarãga, tâm không có tham ái, là tâm bất định có tánh cách 
thiện {kusala abyãkata cỉtta, tâm thiện bất định) quả thật rất 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


tự nhiên và rất đúng với những gì người hành thiền cảm nhận 
xuyên qua kinh nghiệm bản thân. 

BChi sân hận khởi sanh trong lúc mình niệm phồng xẹp ở 
bụng, hành giả phải ghi nhận. Tâm sân nhanh chóng biến tan, 
và thay vào đó khởi sanh tâm thiện của hành động ghi nhận, 
những tâm bất định, và luồng xung lực (javana) có tánh cách 
thiện, của sự thấy v.v... Bằng cách ghi nhận hành giả cũng hiểu 
biết rằng tâm ấy không có sân. Khi tâm có si, tức có hoài nghi 
hay phóng dật, hành giả ghi nhận như thường lệ, và nó tan 
biến. Thay vào đó là tâm thiện của sự ghi nhận, những tâm bất 
định, và luồng xung lực Ụavana) của sự thấy. Bằng cách ghi 
nhận, hành giả thông hiểu rằng tâm ấy không có si, vĩtamoha. 

Lại nữa, khi phóng dật và lo âu khởi sanh trong lúc hành 
giả niệm phồng xẹp ở bụng, những loại tâm ấy phải được ghi 
nhận, “phóng dật”, “lo âu”. Nó liền biến tan và chánh niệm 
khởi sanh thay vào đó. Hành giả ghi nhận tâm niệm ấy trước 
khi trở về niệm phồng xẹp ở bụng. Lần khác, trong khi ghi 
nhận phồng xẹp ở bụng, nếu có lo âu và phóng dật khởi sanh, 
hành giả ghi nhận “lo âu”, “phóng dật”. Khi niệm như thế tình 
trạng phóng dật biến tan, tâm trở nên yên tĩnh và vắng lặng. 
Trạng thái tâm nay cũng phải được ghi nhận. 

Khi tâm định vững chắc tốt đẹp và an trụ trên đối tượng 
được quán chiếu, tâm an tĩnh ấy cũng tự nhiên được hay biết. 
Khi lo âu khởi sanh hành giả ghi nhận, và tâm trở nên an tĩnh 
trở lại. Tất cả những trạng thái đổi thay ấy của tâm đều được 
hành giả chuyên cần chú niệm. Một cái tâm được ghi nhận 
và quán chiếu thì gọi là vỉmutta, không ô nhiễm. Tâm mà còn 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 




Cần phải được ghi nhận và quán chiếu thì gọi là avimutta, 
chưa giải phóng, còn ô nhiễm. Hành giả ghi nhận tất cả những 
trạng thái tâm ấy. 

Đó là phương thức mà thức uẩn phải được quán chiếu 
đúng theo lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh Niệm Xứ, 
Satipatthãna Sutta. Theo pháp hành nay, những tâm có tham 
ái và khát vọng, sân hận, phóng dật, và lo âu, tất cả đều thuộc 
loại thô kịch. Khi không chứa đựng những loại tâm thô kịch 
ấy, ắt có phát sanh thay vào đó những loại tâm thiện và bất 
định, vốn là những loại tâm vi tế. Do vậy, người hành thiền 
chuyên cần quán chiếu những hiện tượng khởi sanh, nhận thức 
rằng tâm thô kịch không tồn tại kéo dài đến khoảnh khắc mà 
tâm vi tế kh ỏi sanh v.v... Nó biến tan ngay tại chỗ, vào khoảnh 
khắc khởi sanh, và như vậy là vô thường, khổ và vô ngã. 

Phương thức phân hạng tâm, hay thức, theo tánh cách 
thấp hèn hay cao thượng cũng giống như cách xếp loại các 
hành. Tâm bất thiện thấp hèn không tồn tại kéo dài đến lúc 
tâm thiện bất định khởi sanh; tâm thiện cao thượng cũng 
không kéo dài đến tâm bất thiện thấp hèn. Nó chấm dứt ngay 
vào lúc kh ỏi sanh và do đó là vô thường, khố và vô ngã. Tâm 
thiện bố thí không tồn tại kéo dài đến lúc tâm thiện trì giới, 
hay thiền định khởi sanh. Tâm thiện trì giới không kéo dài 
đến lúc tâm thiện thiền chỉ khởi sanh, và ngược lại. Tâm thiền 
chỉ không kéo dài đến tâm thiền minh sát; tâm thiền minh sát 
không kéo dài đến tâm thiền chỉ. Tất cả đều chấm dứt và biến 
tan vào lúc khởi sanh. 

Đối với người thường, không quen quán chiếu và ghi 


2^ 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


nhận hiện tượng cảm giác thì khi nhìn một đối tượng từ xa di 
chuyển đến gần, họ nghĩ rằng cái tâm mà nhìn đối tượng từ 
xa, chính cái tâm ấy di chuyển đến gần họ. Khi nhìn một đối 
tượng ở gần di chuyến đi xa thì nghĩ rằng tâm họ di chuyến 
từ gần đi xa. 

Cùng thế ấy, khi nghe một âm thanh gần trong lúc lắng 
tai nghe một tiếng động từ xa thì cho rằng cái tâm lắng nghe 
tiếng động từ xa đã di chuyển lại gần; nghe một tiếng động từ 
xa trong khi lắng nghe một âm thanh gần, thì cho rằng cái tâm 
mà nghe âm thanh gần đã di chuyến đi xa. 

Trong khi mũi ngửi một mùi ở xa, cảm nghe một mùi từ 
trong thân mình phát ra, thì nghĩ rằng cái tâm ỏ xa di chuyển 
đến gần. Trong khi nghe mùi phát sanh từ thân mình mà có 
mùi từ ở ngoài đến thì cho rằng cái tâm ở gần đã đi ra xa. 

Khi cảm nhận xúc giác từ noi xa, như ỏ chân chang hạn, 
và có một xúc giác khác ở ngực, cảm giác ở xa hình như di 
chuyển đến gần, và ngược lại. 

Trong khi nghĩ đến một đối tượng ở xa mà có ý nghĩ đến 
một đối tượng gần, thì hình như tâm ở xa di chuyển đến gần, 
và ngược lại. 

Tóm tắt, thông thường người ta tin rằng chỉ có một cái 
tâm thường còn hiểu biết mọi việc, ở xa cũng như ở gần. Vị 
hành giả ghi nhận tất cả mọi hiện tượng thấy, nghe, ngửi, 
nếm, sờ đụng, và suy tư thông hiểu với sự hiểu biết và kinh 
nghiệm riêng của chính mình, rằng tâm ở xa không di chuyển 
lại gần; mà tâm ở gần cũng không di chuyển đi xa. Nó chấm 
dứt và hoại diệt biến tan ngay vào lúc khởi sanh. 


[VIII] 

THUẦN HÓA TUỆ MINH SÁT 


Bản chánh kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, 
được chia làm bốn phần. Phần đầu đề cập đến lời dạy rằng 
“năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, có chiều hướng gây 
đau khổ và, bởi vì không thể điều khiển và kiểm soát nó, do 
đó không có tự ngã hay thể chất bên trong”. 

Phần nhì đề cập đến câu hỏi, “Năm uẩn là thường còn 
hay vô thường? Là đau khố hay hạnh phúc?” và giải thích 
rằng xem cái gì không thường còn, đau khổ và phải biến 
chuyển là “của tôi” “tôi” “tự ngã của tôi” là không thích nghi. 

Trong phần thứ ba, năm uẩn được xếp loại và liệt kê dưới 
mười một tựa đề và được dạy phải quán niệm xem là “không 
phải của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi” 
(vô thường, khổ, vô ngã). 

Trong phần thứ tư mà giờ đây chúng ta sắp đề cập đến, 
Đức Thế Tôn dạy người hành thiền phải thực hành như thế 
nào để dần dần, từng giai đoạn, trau dồi tuệ minh sát, và bằng 
cách nào phát triển nỉbbỉdã nãna, tuệ chán nản, đưa đến Đạo 
Tuệ và Quả Tuệ và cuối cùng đến giải thoát cùng tột, trở 
thành bậc A La Hán. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


2 ^ 


Làm Thế Nào Phát Triển Tuệ Minh Sát 

Evarii passam bhikkhave, sutvã ariyasãvako rũpa- 
smimpi nibbindati vedanãyapi nibbindati sannãyapi 
nibbindati sankhãresupi nibbindati vinnãnasmiihpi 
nibbindati, 

“Nầy chư Tỳ Khim, vị thánh đệ tử đã được thụ huấn, 
thay như vậy, nảy sanh tâm chán nản sắc, chán nản thọ, chán 
nản tưởng, chán nản hành, chán nản thức 

Bằng cách ấy Đức Thế Tôn dạy nên phát triển tuệ chán 
nản, nỉbbỉdã hãna, như thế nào. Trong đoạn kinh trên cụm 
từ “thấy như vậy” có nghĩa là thấy vô thường, khổ, vô ngã. 
Người đã thấy như vậy trở thành vị đệ tử đã được thụ huấn, 
trang bị đầy đủ trí tuệ bằng cả hai phương cách, lắng nghe lời 
dạy và tự cá nhân kinh nghiệm. 

Vị ấy được dạy rằng muốn nhận thấy bản chất vô thường, 
khổ và vô ngã của năm uấn; sắc, thọ, tưởng, hành và thức, thì 
phải chuyên cần chú niệm, thận trọng ghi nhận tất cả nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức mỗi khi 
thấy, nghe v.v... Vị ấy cũng nghe dạy phải suy niệm rằng ngũ 
uấn thủ, năm nhóm bám níu, chỉ là danh pháp và sắc pháp, và 
sự hay biết là (cơ năng, hay nhiệm vụ của) tâm (danh, nãma). 
Vị ấy cũng nghe về nhân và quả, về bản chất không ngừng 
sanh diệt, vô thường và không có thế chất. Tất cả những điều 
ấy là kiến thức đã được thâu đạt nhờ học hỏi hoặc nghe thuật 
lại. Hành giả đã có được những kiến thức ấy trước khi bắt đầu 
hành thiền. Rồi trong khi ghi nhận phồng, xẹp, co vào, duỗi 
ra, di chuyến, giãn ra, ép vào, sờ đụng biết cứng, thô, mềm, 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


w 

láng, nóng, lạnh và thấy, nghe, ngửi, nếm, và sờ đụng, hành 
giả nhận thức rằng những đối tượng mà mình ghi nhận là sắc 
pháp và sự hiểu biết những đối tượng ấy là danh pháp và chỉ 
có hai; sắc pháp và danh pháp. Trong khi ghi nhận nhãn thức, 
nhĩ thức, thân thức và ý thức hành giả biết rằng thức ấy, tức 
sự thấy, sự nghe v.v... là danh, và căn môn của thức là sắc, chỉ 
có hai, danh và sắc ấy. Đây là kiến thức thâu thập qua kinh 
nghiệm cá nhân. 

Lại nữa, khi có ý muốn co vào, hành giả co; khi có ý 
muốn duỗi ra, hành giả duỗi; khi có ý muốn đi, hành giả đi. 
Ghi nhận tất cả những sự kiện ấy, hành giả nhận thức rằng 
mình co vào vì có ý muốn co vào; mình duỗi ra, hoặc đi vì 
có ý muốn làm vậy, không có một thực thế sống, một tự ngã, 
làm cho mình co vào, duỗi ra hay đi, chỉ có nguyên nhân tạo 
nên hậu quả. Đây cũng là kiến thức được thâu thập xuyên qua 
kinh nghiệm bản thân. 

Neu hành giả không ghi nhận những hiện tượng ấy ắt 
không thể nhận thấy đúng sự thật. Hành giả phát tâm ưa thích. 
Từ ưa thích sanh khao khát ước mong. Bởi vì khao khát ước 
mong nên phải cố gắng thành đạt cho được, do đó tạo nghiệp 
— thiện nghiệp và bất thiện nghiệp — đưa đến những trở thành 
(hữu) mói. Bằng cách ấy hành giả thấu hiểu Định Luật Phát 
Sanh Tùy Thuộc, liên quan đến hiện tượng nhân quả. 

Một lần nữa, đối tượng sắc, thọ, tưởng, hành, thức và cái 
tâm hay biết các đối tượng ấy, cả hai đều liên tục sanh kh ởi và 
hoại diệt. Như vậy hành giả hiểu biết đúng lời dạy của Đức Thế 
Tôn, rằng những hiện tượng ấy là vô thường, khổ và vô ngã. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 




Như đã nói ở phần trên, các loại kiến thức khác nhau ấy, 
bắt đầu từ sự phân biệt danh pháp và sắc pháp, chí đến kiến 
thức về bản chất vô thường, khổ và vô ngã, tất cả đều được 
thâu đạt xuyên qua kinh nghiệm bản thân, không phải nhờ 
học hỏi hay nghe thuật lại. Chúng ta dám nói rằng trong nhóm 
quý vị hiện diện trong cử tọa đây phần lớn đã có trang bị đầy 
đủ những kinh nghiệm cá nhân tưong tợ. Như vậy chúng ta 
nói rằng người đã có thể nhận thức bản chất vô thường, khổ 
và vô ngã đúng như thật, qua kinh nghiệm bản thân là người 
đã được giáo huấn đầy đủ, người đã được trang bị đủ cả hai, 
kiến thức qua học hỏi và kiến thức qua kinh nghiệm cá nhân, 
cả pháp học lẫn pháp hành. 

BChỏi cần phải nói rằng Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu, đã là 
bậc Nhập Lưu, ắt có trang bị đầy đủ cả hai loại kiến thức, do 
đó là hàng đệ tử được thụ huấn đầy đủ. 

Vị đệ tử của Đức Thế Tôn đã được thụ huấn đầy đủ 
như vậy có thể nhận thức, với sự hiểu biết của chính mình, 
rằng năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, phát hiện mỗi khi 
thấy, nghe, sờ đụng và hiểu biết là vô thường, khổ và vô ngã. 
Vị hành giả mà nhận thức được như vậy sẽ sớm thành đạt 
udayabbaya nãna, tuệ sanh diệt, phân biện rõ ràng trạng thái 
nhanh chóng sanh diệt của sắc pháp và danh pháp. Theo sách 
Vỉsuddhỉmagga, Thanh Tịnh Đạo, khi đã thành đạt tuệ giác 
nay hành giả thấy những ánh sáng lạ thường và hào quang, 
và chứng nghiệm hạnh phúc an lạc chưa từng bao giờ được 
biết, chứng nghiệm tâm phỉ ipĩtĩ) và có tình trạng thanh bình 
tĩnh lặng. Hành giả cũng kinh nghiệm trạng thái khinh an, 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


261 


thân tâm nhẹ nhàng thơ thới, dịu dàng và có nhiều nghị lực. 
Nhu thế ấy vị hành giả cảm nghe thân tâm hoan hỷ thỏa thích 
không thế tả. Tâm chú niệm của vị hành giả toàn hảo đến đỗi 
có thể nói rằng không có chi mà mình không ghi nhận, ữí 
minh mẫn sáng suốt và bén nhạy làm cho mình có cảm tuởng 
rằng không có chi mà mình không thể hiểu biết. Tâm đạo 
càng tiến triển nhiệt thành, đức tin nơi Đức Phật, Giáo Pháp 
và Đức Tăng càng tăng truởng mãnh liệt, rõ ràng và sáng tỏ 
hơn bao giờ hết. 

Tuy nhiên tất cả những hiện tuợng lạ thuờng ấy phải 
đuợc ghi nhận và buông bỏ, đế trôi qua. BChi không nắm giữ 
mà buông xả nhu vậy giai đoạn tuệ nay cũng trôi qua và hành 
giả tiến đến giai đoạn bhahga iìãna, tuệ diệt. Vào lúc nay đề 
mục thiền và cái tâm hành thiền đuợc thấy tan rã và biến mất 
từng cặp. Thí dụ nhu khi ghi nhận bụng phồng, thấy di động 
phồng và tâm ghi nhận di động ấy cùng lúc tan biến. Mỗi di 
động phồng lên đuợc phân biện tan biến trong từng những 
giai đoạn biến tan nhỏ riêng biệt, liên tục tiếp nối nhau. Mỗi 
khi ghi nhận thì hành giả phân biện rõ ràng điều nay. Đe mục 
thiền hình nhu chấm dứt và biến mất truớc, liền theo đó tâm 
ghi nhận đề mục ấy cũng nhanh chóng chấm dứt. Dĩ nhiên 
đó là những gì thật sự xảy diễn. Khi một ý tuởng đuợc quán 
niệm, tâm quán niệm chỉ phát sanh sau khi ý nghĩ ấy biến 
mất. Điều nay cũng xảy diễn trong khi ghi nhận những đối 
tuợng khác — sự ghi nhận chỉ đến sau khi đối tuợng đuợc ghi 
nhận đã biến mất. Nhung khi tuệ giác phát triển chua đuợc 
đầy đủ, ta có cảm tuởng hình nhu đối tuợng đuợc ghi nhận 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


2& 


biến tan cùng lúc với tâm hiểu biết. Điều nầy trùng hợp với 
lời dạy của bài kinh, rằng chỉ quán niệm kh oảnh khắc hiện tại. 

Nhận thức tiến trình tan biến liên tục và nhanh chóng 
xảy diễn nhu vậy ta hiểu biết rằng cái chết có thể đến bất cứ 
lúc nào, và đó là điều đáng kinh sợ. Đây là tuệ diệt, nhận thấy 
hiếm họa hay kinh sợ bhahga iĩãna. Khi thấy sự vật là hiểm 
nguy, hành giả hiểu biết rằng nó là độc hại và đầy hiếm họa. 
Đó là ãdỉnava nãna, tuệ giác nhận thấy hiểm họa trong tất 
cả những gì không ngừng chuyến biến, luôn luôn trở thành 
(tức các pháp đuợc cấu tạo, các hành, hay các pháp hữu vi). 
Hành giả không còn thấy thích thú trong những danh uẩn và 
sắc uẩn đáng kinh sợ ấy nữa, thấy đó là đáng ghê tởm và đáng 
chán. Đó là nỉbbỉdã nãna, tuệ chán nản. Đức Thế Tôn muốn 
nhắc đến trạng thái tâm nay khi Ngài tuyên ngôn rũpasmỉmpỉ 
nỉbbỉndati: “Nó càng chán ghét sắc pháp ...” 

Truớc khi nỉbbỉdã nãna, tuệ chán nản, nay phát triến ta 
còn khá bằng lòng và vui vẻ thỏa thích với hình sắc của cơ 
thể hiện thời, và vui vẻ thỏa thích uớc mong một thân hình 
đẹp đẽ xinh tuơi trong tuơng lai ở cảnh nguời hay cảnh trời. 
Ta khao khát trông chờ một thân hình mạnh khoẻ, xinh đẹp ở 
cảnh nguời hoặc cảnh trời. Với sự phát sanh của tuệ giác nay 
ta không còn cảm nghe hạnh phúc, không còn vui vẻ sống 
trong tình trạng mong chờ. Cái mà đuợc gọi là hạnh phúc 
trong cảnh nguời chỉ là sự kết hợp của sắc pháp và danh pháp 
luôn luôn nhanh chóng sanh rồi diệt. Hành giả cũng nhận 
thức rằng cái mà đuợc gọi là hạnh phúc ở cõi trời cũng cùng 
thế ấy, là sự kết hợp phù du tạm bợ của sắc và danh pháp 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


2ặ 

mà mình đã chán chê ghét bỏ và mệt mỏi ghê tởm. Cũng tựa 
hồ như người thợ chày, bắt nắm trong tay một con rắn độc 
mà trong khi đó nghĩ rằng nó là con lươn; một khi nhận ra 
rằng mình chỉ cầm trong tay một con rắn độc, không phải con 
lươn, thì vội vả muốn vứt bỏ đi càng sớm càng tốt. Hình ảnh 
thí dụ nay đã được mô tả đầy đủ trong bài giảng của Sư về 
kinh Sĩlavanta Sutta. 

Lại nữa, trước khi thành đạt tuệ chán nản, nỉbbỉdã nãna, 
hành giả thỏa thích với tất cả những cảm thọ đang hưởng, 
và mong mỏi sẽ còn được thoả thích hưởng thọ những niềm 
hạnh phúc của cảnh người và cảnh trời trong những kiếp sống 
tương lai. Trong hiện tại vị ấy thỏa thích hồi nhớ những kỷ 
niệm (tưởng, sannã) êm đềm vui vẻ của thời xưa, và mong 
mỏi sẽ còn thỏa thích hưởng thọ những kỷ niệm tốt đẹp trong 
kiếp sống tương lai. Vị ấy thỏa thích với những tư tưởng và 
hành động trong hiện tại và những tư tưởng và hành động 
trong những kiếp sống vị lai. Vài người còn van vái nguyện 
cầu sẽ được những gì mình muốn làm, sau khi tái sanh vào 
kiếp tới. Vài người lợi dưỡng và thỏa thích ước mơ tưởng 
tượng trong hiện tại, trông chờ sẽ được như thế trong những 
kiếp sống tương lai. Nhưng khi tuệ chán nản, nỉbbỉdã nãna, 
phát triển, thấy đúng sự thật là thọ, tưởng, hành và thức mãi 
mãi nhanh chóng sanh diệt thì đâm ra ghê tởm chán chê. 
Cũng như trong hiện tại nó nhanh chóng hoại diệt, dầu ta có 
tái sanh trong cảnh người hay cảnh trời thì những thọ, tưởng, 
hành, thức ấy cũng sẽ không ngừng tan biến. Nhận xét như 
thế hành giả cảm nghe không còn ham muốn những uẩn ấy 
nữa và bất mãn với nó. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


2Sí 


Điều chánh yếu là thật sự bất mãn và mệt mỏi nhàm 
chán. Chỉ khi hành giả thật sự chán nản với tình trạng đau 
khổ và bấp bênh của đời sống mới mạnh mẽ phát triển ý 
muốn tách rời, thoát ra khỏi, xa lìa nó, và do đó mới phát 
tâm chuyên cần cố gắng để buông bỏ. Chỉ đến chừng đó tuệ 
xả hành {sankhãrupekkhã nãnà) sẽ phát hiện và tuệ minh sát 
phát triển đầy đủ, và hành giả chứng ngộ Niết Bàn (Nibbãna) 
qua Đạo Tuệ và Quả Tuệ, trở thành Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất 
Lai hay một vị A La Hán. Như vậy điều quan trọng chánh yếu 
là phải tận lực tinh tấn trau dồi nỉbbỉdã nãna, tuệ chán nản. Vì 
lẽ ấy Đức Bổn Sư dạy: 

Sabbe sankhãra anỉcca’ti 
yadã pannaya passati 
atha nibbindati dukhe 
esa maggo visuddhiyã, 

“Tất cả các hành (tức các pháp hữu vi, sahkhãra, hay 
các pháp được cấu tạo), do nghiệp, tâm, điều kiện thời tiết 
và vật thực tạo duyên, là vô thường. Khi đã thấu triệt chân lý 
ấy qua vỉpassanã íĩãna (tuệ minh sát) ta càng bất mãn và mệt 
mỏi chán ghét tất cả những khổ đau ấy (của tất cả sắc pháp 
và danh pháp). Tâm bất toại nguyện và chán nản ấy thật sự là 
con đường chân chánh của trạng thái trong sạch (Thanh Tịnh 
Đạo) dẫn đến Niết Bàn, vượt thoát ra khỏi mọi ô nhiễm và 
đau khổ.” 

Vị hành giả đã ghi nhận mỗi khi thấy, nghe, nếm, sờ 
đụng và suy tư khi nó vừa sanh khởi, nhận thức rằng đó chỉ 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


2ậ 

là những hiện tượng nhanh chóng phát sanh và hoại diệt. Do 
đó vị nầy hiểu biết đúng thực tướng của sự vật — tất cả đều 
vô thường. Với tuệ giác thông hiểu tận tường đặc tướng vô 
thường hành giả chứng ngộ rằng không có chi là vui thú và 
thỏa thích trong thân và tâm hiện tại nay; những trạng thái 
thân và tâm trong tưong lai cũng cùng một bản chất như vậy, 
sẽ không có chi đáng vui thích và hoan hỷ trong đó. Do đó 
hành giả phát sanh tâm nhàm chán và mệt mỏi với tất cả mọi 
sắc pháp và danh pháp, và hết lòng muốn thoát ra khỏi thân 
và tâm nay, tận lực chuyên cần hành thiền nhắm đến giải 
thoát. Do đó sahkhãrupekkha nãna, tuệ xả hành, phát sanh và 
hành giả chứng ngộ Niết Bàn, Nỉbbãna, qua Thánh Đạo. Vì 
lẽ ấy Đức Thế Tôn dạy rằng tuệ minh sát nhìn thấy chỉ có bất 
toại nguyện và chán chê là con đường thật sự đến Niết Bàn. 


Tuệ Chán Nản Phát Triển Khi Thấy Khổ 
Sabbe sankhãra dukkhã’ti 
yadã paiihãya passati 
atha nibbindati dukhe 
esa maggo visuddhiyã, 

“Tất cả các hành {sahkhãra, tức các pháp hữu vi), được 
tạo duyên do nghiệp, tâm, điều kiện thời tiết và vật thực là vô 
thường. Kh i thông hiểu được chân lý nầy ...” 

Một vị đạo sư đã phiên dịch danh từ "'sahkhãrà’'’ trong 
câu nay là “tác ý” {cetanã), tức là nguyên nhân tạo nghiệp, 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


3Ễ& 


thiện hay bất thiện. Như vậy theo vị nầy: “Những hành động 
tạo thiện nghiệp như bố thí, trì giới, tất cả đều là sahkhãra, 
hành, và do đó là khổ. Cùng thế ấy thực hành thiền vắng lặng 
hay thiền minh sát cũng là sahkhãra, hành. Tất cả các hành 
ấy đều tạo nghiệp đau khổ. Muốn thành đạt trạng thái vắng 
lặng Niết Bàn {Nibbãna), không nên có bất luận hành động 
nào. Hãy giữ tâm như nguyên khởi nó là vậy.” Nói như thế 
ấy, vị đạo sư nay giảng sai lệch đi giáo huấn của Đức Phật 
để được thích họp với mục tiêu của mình và của hàng đệ tử 
đã chấp nhận quan kiến của mình, và như thế, quảng bá một 
giáo huấn sai lầm. 

Trong thực tế, danh từ ^'sahkhãra", hành, trong câu nay 
không có nghĩa là hành động tạo thiện hay bất thiện nghiệp 
có tác ý {kusala, akusala sankhãrà) phát sanh do vô minh. 
Nơi đây sahkhãra, hành, giản dị có nghĩa là danh pháp và 
sắc pháp phát sanh do nghiệp, tâm, điều kiện thời tiết và vật 
thực. Một lần nữa, danh pháp và sắc pháp ở đây không bao 
gồm những thức của Đạo và Quả siêu thế, hoặc những tâm 
sở làm đối tượng cho thiền minh sát (vipassanã bhãvanã). 
Chỉ có những hình thức tại thế của danh pháp và sắc pháp 
được đề cập đến ở đây. Danh từ “saủkhãra” ở câu trước cũng 
phải được hiểu cùng một thế ấy. Như vậy, tất cả những danh 
pháp và sắc pháp, phát hiện mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, 
sờ đụng và suy tư đều không ngừng nhanh chóng sanh khởi 
và hoại diệt và do đó, là vô thường. Bởi vì là vô thường, luôn 
luôn chuyển biến, nên nó là đau khổ. Đó là ý nghĩa nên được 
hiểu ở đây. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


267 


“Tất cả các hành (tức các pháp hữu vi, hay các pháp 
được cấu tạo) phát sanh do nghiệp, tâm, điều kiện thời tiết 
và vật thực đều đau khố. Khi do tuệ diệt (bhahga nãna), ta 
trở thành bất mãn và nhàm chán mệt mỏi với tất cả đau khô 
ấy. Bất toại nguyện và chán nản nay thật sự là con đường 
trong sạch chân chánh (Thanh Tịnh Đạo), dẫn đến Niết Bàn 
(Nỉbbãna) vượt thoát ra khỏi mọi ô nhiêm và khô đau ”. 

Hành giả nhận thức rằng tất cả những danh pháp và sắc 
pháp phát hiện vào lúc hay biết cảm thọ phải nhanh chóng 
tan rã, và do đó là vô thường. Bởi vì nó vô thường nên phải 
chịu luôn luôn tan rã, người hành thiền nhận thức rằng nó là 
đáng kinh sợ và là một nguồn đau khổ. Đối với vài vị hành 
giả, những cảm giác khó chịu như gồng cứng, nóng, đau nhức 
và ngứa ngáy không ngừng phát sanh ở nhiều noi khác nhau 
trong thân. Mỗi khi những cảm giác ấy phát sanh thì hành giả 
ghi nhận, và do đó nhận chân rõ ràng toàn thể châu thân là một 
khối đau khổ. Điều nay hợp với lời dạy dukkha maddhakkhỉ 
sallato: tuệ minh sát, vỉpassanã nãna, nhận thấy thân nay như 
một khối đau khổ vì bị gai góc hay mũi nhọn đâm chích. 

Một câu hỏi có thể nêu lên, “Có chăng khác biệt nào giữa 
những khổ đau mà người thường kinh nghiệm và khổ đau mà 
người có hành thiền kinh nghiệm?” Sự khác biệt là khi cảm 
nghe đau nhức thì người thường thấy là, “cơn đau của tôi, tôi 
đang đau khổ”, nhưng vị hành giả hiểu biết thọ khổ mà không 
dính mắc, vị ấy nhận thức rằng đó chỉ là những hiện tượng 
khởi sanh và tức khắc hoại diệt. Đây là vỉpassanã nãna, một 
đối tượng của tuệ minh sát, không chấp vào một cái ta. 


2® 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Dầu nhận thức rằng đó là đau khổ vì đặc tuớng vô thuờng 
của nó, hay xem đó là một khối khổ đau không thể chịu đựng, 
không có thỏa thích nào trong các hành, chỉ có nhàm chán. 
Có tình trạng bất toại nguyện và mệt mỏi chán chê đối với 
danh pháp và sắc pháp trong hiện tại và vị lai, một tình trạng 
hoàn toàn chán ghét đối với tất cả danh pháp và sắc pháp. 
Đó là sự phát triển của nỉbbỉdã nãna, tuệ chán nản. Khi tuệ 
giác (nãna) phát triển ắt có ý muốn tách rời, xa lìa khỏi danh 
pháp và sắc pháp, muốn thoát ly ra khỏi đó. Hành giả tiếp 
tục công phu thực hành thiền tập nhằm vuợt đến tình trạng 
giải thoát ấy. Liên tục chuyên cần tinh tấn nhu thế, đến một 
lúc sankhãrupekkhã nãna, tuệ xả hành sanh khởi và hành giả 
chứng ngộ Niết Bàn qua Đạo Tuệ và Quả Tuệ. Do đó Đức 
Thế Tôn mô tả tuệ giác xem tất cả các hành {sahkhãrà) là 
khổ, là đối tuợng của sự chán nản, là Con Đuờng Niết Bàn. 

Cùng một thế ấy Đức Thế Tôn dạy quán chiếu nhu thế 
nào để nhận thức rằng các hà nh là vô ngã và chán chê muốn 
tách rời ra kh ỏi đó. 


Tuệ Chán Nản Phát Triển Khi Thấy Vô Ngã 

Sabbe dhammã anattã’ti 

yadã panhaya passati 

atha nibbindati dukkhe 

esa maggo visuddhiyã, 

Danh từ dhamma trong câu nay cũng cùng một ý nghĩa 
với chữ sahkhãra của hai câu truớc, là danh pháp và sắc pháp, 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


theo nhận thức của tuệ minh sát. Anattã (vô ngã) là dhamma 
(pháp), và dhamma là những hiện tượng, như vậy cũng là 
anattã. Nơi đây danh từ dhamma được dùng nhằm làm tỏ 
rạng hơn ý nghĩa vô ngã của sankhãra. Đó là lối giải thích của 
Bản Chú Giải, và chúng tôi tin rằng giải thích như vậy là thích 
nghi và có thế chấp nhận. Nhưng cũng có những quan điểm 
khác chủ trương rằng danh từ dhamma cố ý được xử dụng ở 
đây đế bao gồm Đạo và Quả siêu thế và luôn cả những pháp 
vô lậu, Niết Bàn, Nỉbbãna. Chúng tôi nghĩ rằng lối diễn dịch 
nay không vững lắm. Người thường nhận thấy rằng sahkhãra, 
hành, như sự thấy và sự nghe là thường còn và lạc, trong khi 
người hành thiền thấy là vô thường và khổ. Cùng thế ấy, cái 
mà người thường xem là tự ngã, cũng danh và sắc tại thế ấy, 
vị hành giả thấy là vô ngã, anattã. Người hành thiền không 
cần và cũng không thế ghi nhận (niệm) những sự vật siêu thế. 
Những vật vô lậu ấy không thế là đối tượng suy niệm cho 
người tại thế và những người nay không thể bám vào những 
đối tượng ấy. Như vậy phải nhận định rằng dhamma ở đây chỉ 
là sahkhãra tại thế, tức danh và sắc, vốn có thể làm đề mục 
quán chiếu của thiền minh sát {vipassanã bhãvanầ). 

“Tất cả những sắc pháp và danh pháp tại thế, như sự 
thây và sự nghe, không phải là tự ngã, không phải thực thê 
sống. Xuyên qua thiền minh sát, khi đến tầng tuệ diệt (bhahga 
iĩãna), ta thấu triệt chân lý nay, và càng bẩt mãn, chán chê tất 
cả những đau khô nãy. Chán ghét là con đường chân chánh 
thật sự dẫn đến trong sạch (Thanh Tịnh Đạo) Niết Bàn, vượt 
thoát khỏi mọi ô nhiêm và khô đau 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


2p 


Bởi vì người thường chấp sắc pháp và danh pháp là tự 
ngã, thực thể sống, nên họ hoan hỷ thỏa thích trong đó và 
cảm nghe hạnh phúc. Nhưng vị hành giả chỉ thấy đó là những 
hiện tượng không ngừng sanh diệt và do vậy nhận thức rằng 
đó không phải tự ngã. Như được giải thích trong bài kinh nay, 
bởi vì những hiện tượng ấy có chiều hướng gây đau khổ nên 
được thấy không phải là tự ngã và ta không thể điều khiến 
hay kiếm soát theo ý mình. Như vậy người hành thiền không 
còn thỏa thích hay hoan hỷ trong danh và sắc pháp. Ý muốn 
tách rời, thoát ra khỏi những danh pháp và sắc pháp ấy, phát 
sanh đến hành giả. Vị nay tiếp tục chuyên cần hành thiền 
nhằm thành tựu mục tiêu giải thoát ra khỏi danh và sắc pháp 
ấy. Đúng lúc, sahkhãrupekkhã nãna, tuệ xả hành, phát sanh 
và hành giả chứng ngộ Niết Bàn do Đạo Tuệ. Do đó Đức Thế 
Tôn mô tả tuệ minh sát, xem tất cả sắc pháp và danh pháp 
là vô ngã, và dẫn đến tình trạng nhàm chán mệt mỏi với sắc 
pháp và danh pháp ấy, là Con Đường Niết Bàn. 

Như vậy phải thận trọng ghi chú ba câu kệ trên. Cho đến 
khi, bằng kinh nghiệm của chính mình, hành giả nhận thấy 
rằng các hành, sahkhãra, tức danh pháp và sắc pháp, luôn 
luôn nhanh chóng sanh diệt, tuệ minh sát thật sự mới phát 
triến đầy đủ đế thấy vô thường, khổ và vô ngã. Và nếu không 
thật sự chứng nghiệm vô thường, khố, vô ngã, nibbidã nãna, 
tuệ chán nản, nhàm chán những đau khổ của danh pháp và 
sắc pháp, sẽ không phát sanh. Và không có nỉbbỉdã nãna, tuệ 
chán nản, không thế chứng ngộ Niết Bàn. Chỉ khi tự mình 
chứng nghiệm bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


271 


hành, sahkhãra, tâm nhàm chán mệt mỏi mới phát triển, và 
nỉbbỉdã nãna, tuệ chán nản, khởi hiện. Chỉ khi tiến đạt đến 
nỉbbỉdã nãna nầy Đạo Tuệ, Quả Tuệ và sau đó là Niết Bàn, 
sẽ đến. Vì lẽ ấy trong bài kinh Đức Thế Tôn tuyên ngôn: 

Evam passam bhikkhave, sutvã ariyasãvako, rũpasmimpi 
nibbindati : 

“Nầy chư tỳ khim, vị Thánh Đệ Tử thấy như thế (tức thấy 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức ‘không phải của ta, không phải là 
ta, không phải là tự ngã của ta ’) càng phát tâm nhàm chán 
sắc, nhàm chán thọ, tưởng, hành, thức 


Định Nghĩa Nibbinda Nana 

Trong đoạn kinh Pãịi trên, mấy chữ “Thấy nhu thế” tóm 
luợc lời tuyên ngôn về tiến trình phát triển tuệ minh sát đến 
giai đoạn bhahga hãna, tuệ diệt. Và với những chữ “nhàm 
chán...” tóm lược tiến trình phát triển vỉpassanã hãna, tuệ 
minh sát, từ bhahga, ãdinava, và nibbidã (diệt, thấy hiếm 
họa, và chán nản) chí đến vutthãnagãminĩ, tuệ đưa vượt lên, 
được mô tả một cách chính xác. Như vậy trong Chú Giải kinh 
Mũlapannãsa có đoạn: 

Nỉbbỉndatĩtiukkanthatỉ.Etthacanỉbbindãtỉvutthãnagãminĩ 
vipassanã adhippeta. 

‘‘Nibbindati ... cảm nghe nhàm chán mệt mỏi, có nghĩa là 
buồn chán, bất mãn, không bằng lòng. Nghĩa rộng của danh 
từ ‘Nibbindati ... là tuệ minh sát đạt đến Thánh Đạo, được gọi 
là vutthãna, đưa vượt lên’.” 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


2p. 


Trong sách Patỉsambhỉdãmagga và Vỉsuddhỉmagga, tuệ 
chán nản, nỉbbỉnda nãna, được liệt kê trong bảy giai đoạn phát 
triến liên tiếp: bhahga, ãdĩnava, nibbỉdã, muncitukamyatã, 
patisankhãra, sankhãrupekkhã, và vutthãnagãmỉnĩvỉpassanã 
nãna. (Tuệ diệt, tuệ thấy hiểm họa, tuệ chán nản, tuệ muốn 
giải thoát, tuệ suy tư, tuệ xả hành, và tuệ đưa vượt lên). Đen 
đây chúng ta đã giải thích đến tầng tuệ chán nản, nỉbbỉdã. Giờ 
đây Sư sẽ tiếp tục với phần còn lại. 


Thật Sự Mong Muốn Niết Bàn 

Nhận thức rằng mỗi khi mình quán niệm thì chỉ thấy có 
tình trạng nhanh chóng tan rã, hành giả nhàm chán và bất mãn 
với danh uẩn và sắc uẩn phát hiện trong sự thấy, sự nghe v.v... 
Vị ấy muốn tách lìa không còn dính líu đến các danh và sắc 
pháp ấy nữa, nhận định rằng muốn được thanh bình an lạc chỉ 
có cách là thoát ly hẳn ra khỏi tình trạng không ngừng sanh 
diệt của những hiện tượng danh sắc. Đó là sự khởi sanh của 
tâm thật sự mong muốn Niết Bàn. Trước kia còn tưởng tượng 
Niết Bàn là một trưng tâm điểm quan trọng mà mình hy vọng 
đến đó để thọ hưởng tất cả những lạc thú hằng mong mỏi. 
Đó không phải là ước muốn cái thật sự là Niết Bàn, mà chỉ là 
loại hạnh phúc tại thế. Những ai chưa thật sự thấy hiếm họa 
và khuyết điểm của danh pháp và sắc pháp còn ham muốn 
những loại hạnh phúc ữần tục tại thế ấy. Họ không thể chấp 
nhận ý niệm hoàn toàn chấm dứt mọi danh pháp và sắc pháp, 
bao gồm những loại dục lạc. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


273 


Một hôm nọ nhà sư trẻ tuối tên Lãludãyi có nghe Đức 
Sãrĩputta (Xá Lợi Phất) thì thầm nói nhỏ, “Niết Bàn quả thật 
hạnh phúc! Niết Bàn quả thật hạnh phúc!” Vị sư trẻ bạch 
hỏi, “Bạch Ngài, trong Niết Bàn không còn cảm giác, vậy thì 
không có gì để kinh nghiệm, có phải vậy không? Như thế thì 
làm sao có hạnh phúc trong Niết Bàn, noi mà không còn cảm 
giác?” Vị ấy nêu lên điểm thắc mắc nầy vì đã được dạy rằng 
Niết Bàn không còn danh pháp và sắc pháp, tức không có 
cảm giác. Nhưng vì tự mình chưa có kinh nghiệm về Niết Bàn 
nên vị ấy không thấy được ở Niết Bàn có thể có hạnh phúc gì. 
Câu trả lời của Ngài Sãrĩputa là, “Chính vì sự kiện không có 
cảm giác mà đó là hạnh phúc.” 

Đúng thật vậy, trạng thái thanh bình an lạc là hạnh phúc 
hon tất cả những cảm giác hoan hỷ thỏa thích. Đó là chân 
hạnh phúc. Một cảm giác được nghĩ là hạnh phúc hay thỏa 
thích bởi vì ta khát khao thèm muốn nó. Không thèm muốn, 
không khát vọng, ắt không có cảm giác nào có thể được xem 
là thỏa thích. Hãy bình tâm suy tư trong giây lát, ta sẽ thấy rõ 
điếm nay. Một món ăn thơm ngon xem hình như đem lại thích 
thú và khoái lạc trong khi ta ưa thích hay thèm nó. Nhưng khi 
bệnh hoạn ốm đau hay lúc bụng no, cũng món ăn thơm ngon 
ấy, ta không còn thấy nó hấp dẫn nữa. Neu bị bắt buộc phải 
ăn, ta sẽ không cảm nghe thích thú, không thấy nó là ngon 
lành, mà còn thấy đó là một nguồn đau khổ. Hãy lấy một thí 
dụ khác, trong thời gian bao lâu ta có thế thưởng thức liên 
tục nhìn một cảnh đẹp, hay nghe một âm thanh êm dịu? Mấy 
tiếng đồng hồ, mấy ngày, mấy tháng, hay mấy năm? Dầu chỉ 
trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ ta cũng không thế giữ tâm 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


m 

liên tục thích thú trước khi nhàm chán, mệt mỏi. Neu còn phải 
tiếp tục nhìn quang cảnh ấy, hay phải nghe âm thanh ấy ta sẽ 
thấy đó là một kinh nghiệm khủng khiếp, một cực hình. Do 
vậy, rõ ràng không ưa thích, không tham vọng, không cảm 
giác là hạnh phúc. Một bài viết với đầy đủ chi tiết về vấn đề 
nay đã được trình bày trong quyển sách của chúng tôi tựa đề 

Concerning NibbãnaK 


ức Đoán Niết Bàn 

Vị hành giả đã phát triển tuệ chán nản nỉbbinda nãna thật 
sự nhận thấy sắc thái độc hại của danh pháp và sắc pháp và ữở 
nên chán nản. Vị ấy hiếu rằng ở Niết Bàn không có danh pháp 
và sắc pháp, không cảm giác, thật sự là thanh bình an lạc, và 
hết lòng ước muốn thành đạt. Cũng tựa hồ như ở từ xa nhìn 
ngắm mục tiêu đế dò dẫm đường đi nước bước. Đó là nhìn đến 
Niết Bàn bằng tuệ muốn giải thoát, muncỉtukamyatã iĩãna. Vì 
ý chí muốn thành đạt Niết Bàn, Nibbãna, và lòng ham muốn 
thoát ly ra khỏi những hiếm họa của danh và sắc pháp ngày 
càng phát triển, hành giả càng thêm chuyên cần tinh tấn. 

Với mức tinh tấn ngày càng tăng trưởng ấy hành giả tiến 
đạt đến tuệ suy tư, ipatisahkhã nãna, suy tư về những gì mình 
đã quán chiếu), trong khi ấy thông hiếu bản chất vô thường, 
khô và vô ngã thâm sâu hon trước. 

' Sách được ấnhềaửiđưới tựa ãề:NibbãmpatừamyuttaKathã: On TheNature 
ofNibbãna, tại Yangon, Myanmar, May 1995, do Hội Buddha SasanaNuggaha 
Poundation xuất bản. 



PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


275 

Đặc biệt là đặc tướng đau khố, được hành giả thấu triệt rõ 
ràng hon. Khi patỉsahkhã íỉãna, tuệ suy tư, tăng trưởng và thuần 
thục, hành giả đạt đến tuệ xả hành {sahkhãrupekkhã nãna, tâm 
hoàn toàn bình thản (xả) trước tất cả các vật được cấu tạo hay 
các pháp hữu vi (hành), tất cả danh pháp và sắc pháp. 

Đó là mô tả một cách tống quát như thế nào bắt đầu từ 
sammasana ĩỉãna, tuệ thấu đạt, một loạt những tuệ minh sát 
{vipassanã nãna) dần dần phát triển nơi một cá nhân có thể 
rèn luyện (neyya). Đối với một vị thánh nhân, như bậc Tu 
Đà Hườn, sau khi ngồi thiền một lúc thì có thể đến tầng xả 
hành {sahkhãrupekkhã). Chắc chắn rằng trong Nhóm Năm Vị 
Tỳ Khưu, khi vừa nghe kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã 
Tướng, thì tức khắc đạt đến tuệ giác nay. 


Sáu Đặc Điểm Của Tuệ Xả Hành 
(Sankhãrupekkha ũãna) 

1, Tâm Thản Nhiên (Xả) 

Sahkhãrupekkhã nãna, tuệ xả hành, có sáu đặc tính phân 
biện rõ ràng. Đầu tiên là tâm thản nhiên, không rung động vì 
sợ hãi hoặc bất mãn, như được sách Vỉsuddhỉmagga (Thanh 
Tịnh Đạo) mô tả: Bhayanca nandinca vippahãya sabba 
sahkhãresu udãsỉno. Tâm xả ấy phát sanh như thế nào? 

Khi đến tuệ kinh sợ, bhaya nãna, hành giả quán chiếu 
trạng thái kinh sợ và phát triển tuệ giác có đặc điểm là chán 
ghét. Đen tuệ xả hành, sankhãrupekkhã ĩỉãna, tất cả những 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


dấu hiệu kinh sợ đều tan biến. Đen giai đoạn thấy hiểm họa, 
ãdĩnava, hành giả nhìn thấy tất cả sự vật đều hiểm nguy độc 
hại; đến tuệ chán nản, nỉbbỉdã, thấy tất cả đều đáng nhàm chán 
và ghê tởm. Đen giai đoạn muốn giải thoát, muncỉtukamyatã, 
hành giả phát tâm muốn tách rời lìa bỏ, thoát ly, vượt ra khỏi 
các uấn. Khi tiến đạt đến giai đoạn sankhãrupekkhã nãna, tuệ 
xả hành, thấy tất cả những đặc tính của các tầng tuệ minh sát 
{nãnà) thấp, tức thấy hiếm họa, nhàm chán và ghê tởm, muốn 
giải thoát, và muốn tận lực chuyên cần tinh tấn đều tan biến. 
Trong sách Visuddhimagga, hai chữ bhayanca vippahãya — 
từ bỏ kinh sợ — hàm xúc tiến bộ của tuệ giác nay. Đúng theo 
đoạn sách nay ta phải thấy rằng với sự tan biến của tâm kinh 
sợ, tất cả những đặc tính khác, tức thấy hiếm họa, chán ghét, 
muốn thoát ra khỏi các hành, và muốn tận lực chuyên cần tinh 
tấn cũng biến tan. 

Lại nữa, đến tầng udayabbaya nãna, tuệ sanh diệt, hành 
giả phát triển phỉ lạc mạnh mẽ, và trở nên rất hoan hỷ thỏa 
thích. Sahkhãrupekkhã nãna, tuệ xả hành, là mức độ cao hon 
udayabbaya nãna, tuệ sanh diệt; tuy nhiên, đến tầng nay tất 
cả những cảm giác phỉ lạc đều không còn. Do đó trong sách 
Visuddhimagga, Thanh Tịnh Đạo, có đoạn viết nandinca 
vỉppahãya — “từ bỏ thích thú”. Hành giả đã từ bỏ mọi thích 
thú và khoái lạc; sống trong tình trạng chỉ quán chiếu tất cả 
các hành, sahkhãra, phát hiện trong sự thấy, sự nghe v.v... 
với tâm hoàn toàn bình thản. Không còn hoan hỷ, thích thú, 
hạnh phúc hay khoái lạc như ở tầng udayabbaya nãna, tuệ 
sanh diệt. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


ĐÓ là không kinh sợ hay thỏa thích trong khi thực hành 
Giáo Pháp, Dhamma. Đối với thế sự cũng vậy, vị hành giả đã 
đến tầng sahkhãrupekkhã nãna, tuệ xả hành, rõ ràng không 
còn kinh sợ hay thích thú với những sự việc trần gian. Khi 
nghe những tin tức đáng sợ trong đòi sống trần tục hay trong 
đời sống cá nhân, vị ấy thản nhiên không xúc động, không 
băn khoăn, rối loạn, lo âu hay sợ sệt. Vị ấy cũng thản nhiên 
khi gặp những diễn biến vui vẻ, không xúc động nhiều, cũng 
không thích thú hoan hỷ khoái lạc. Đó là đã vuợt thoát ra khỏi 
mọi kinh sợ và thích thú trong đời sống trần tục. 


2, Tâm Quân Bình 

Đặc tính thứ nhì là trạng thái tâm quân bình, cảm giác 
không quá vui thích cũng không quá sầu muộn, chán nản ngã 
lòng, truớc những thăng trầm của đời sống trần tục. Có thế 
nhìn cả hai, những diễn biến vui vẻ và những sự việc buồn 
phiền, một cách vô tu với tâm bình thản. Câu tiếng Pãịỉ đuợc 
trích ỏ đây là; 

Cakkhunã rũpam dỉsvã neva sumano hotỉ na dummano, 
upekkhako viharati, sato sampajãno. 

“Khi mắt nhìn thấy một hình sắc, vị hành giả giữ tâm 
bình thản, không vui không buồn. Dầu cảnh sắc có đẹp đẽ 
xinh tuơi hay hấp dẫn nhu thế nào hành giả không cảm nghe 
phấn khỏi, hân hoan; dầu cảnh vật có xấu xí hay đáng ghét, 
hành giả vẫn thản nhiên, giữ thái độ quân bình, chú niệm và 
hiếu biết rõ ràng.” 




KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


VÔ tư ghi nhận tất cả mọi cảnh vật đã thấy, dầu đáng vui 
thích hay nghịch lòng, chỉ thông hiểu bản chất vô thường, 
khô và vô ngã thật sự của nó mà không phát tâm ưa thích 
hay ghét bỏ, hành giả nhìn mọi hiện tượng một cách bình 
thản, quán sát với tâm buông xả, không dính mắc, để hiểu biết 
hiện tượng thấy, vốn nhanh chóng hoại diệt trong mỗi khoảnh 
khắc. Vị hành giả đã đến tang sankhãrupekkhã iỉãna, tuệ xả 
hành, qua kinh nghiệm bản thân, thông hiếu công trình quán 
chiếu ấy diễn tiến như thế nào. Đó là phưong cách phải nhìn 
thấy và quán sát hiện tượng thấy với thái độ tâm quân bình. 

Trong khi nghe, ngửi, nếm, sờ đụng, và suy tư, hành giả 
cũng phải làm như thế ấy, quán chiếu một cách vô tư, chỉ 
để thấu hiểu những hiện tượng mỗi khi nó phát hiện. Khả 
năng theo dõi những gì xảy diễn ở lục căn với tâm bình thản 
được gọi là chalahgupekkhã, một phẩm hạnh của chư vị A La 
Hán. Nhưng một người thường tại thế mà đã tiến đạt đến giai 
đoạn sankhãrupekkhã iỉãna, tuệ xả hành, cũng có thê thực 
hành được như thế. Theo Bản Chú Giải bộ Tăng Nhứt A Hàm, 
Ahguttara Nỉkãya, một hành giả đã tiến đến mức udayabbaya 
nãna, tuệ sanh diệt, có thể cũng có phẩm hạnh nay giống như 
chư vị A La Hán, nhưng ở một mức độ không rõ ràng nối bật 
lắm. Đen tầng bhahga nãna, tuệ diệt, phẩm hạnh ấy rõ ràng 
hon, và trở nên thật sự rõ ràng ở tầng sahkhãrupekkhã, xả 
hành. Như vậy, người hành thiền đã tiến đến mức phát triển 
nay, có được phẩm hạnh của chư vị A La Hán, cũng đáng 
được kính trọng và mến phục. Dầu cho những người khác 
không ai biết, vị hành giả tự mình hiểu biết phẩm hạnh của 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


2ĩ9 


chính mình có thể cũng lấy làm vừa lòng và đẹp dạ với công 
trình hoàn thành những tiến bộ của mình. 


3, Không Cố Gắng 

Đặc tính thứ ba của tuệ xả hành là quán chiếu một cách 
tự nhiên, không có sự cố gắng. Sankhãra vicinane majjhattam 
hutvã, sách Vỉsuddhỉmagga, Thanh Tịnh Đạo, dạy nhu vậy. 
“Giữ thái độ vô tu đối với công trình quán chiếu.” 

Trong Bản Phụ Chú Giải, câu nay đuợc giải thích rằng 
“cũng giống nhu giữ trạng thái tâm quân bình trong khi quán 
chiếu các hành, sahkhãra, cùng thế ấy phải duy trì thái độ tâm 
quân bình, vô tu, trong pháp hành quán chiếu công trình nay.” 
ở những mức độ phát triển thấp hành giả phải cố gắng nhiều để 
làm phát hiện đề mục quán chiếu. Đen tầng sahkhãrupekkhã 
ĩỉãna, tuệ xả hành, không cần phải đặc biệt cố gắng để làm 
phát sanh đề mục quán chiếu. Những đối tuợng ấy tự động tự 
phát hiện, từng đối tuợng một, và hành giả tự nhiên theo dõi 
quán chiếu mà không cần cố gắng. Công trình quán chiếu trở 
thành một tiến trình dễ dàng suôn sẻ chảy trôi. Trên đây là ba 
đặc tính thản nhiên và quân bình của sahkhãrupekkhã nãna, 
tuệ xả hành. Tiếp theo, chúng ta sẽ đề cập đến ba đặc tính kế. 


4, Ben Vững Lâu Dài 

ớ các tầng tuệ thấp, không dễ gì giữ tâm vững chắc trên 
đề mục trong một thời gian chừng nửa tiếng hoặc một tiếng 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


đồng hồ. Đen tầng sahkhãrupekkhã íĩãna, tuệ xả hành, người 
hành thiền có thể giữ tâm quán chiếu đều đặn vững chắc trong 
một, hoặc hai, ba tiếng. Nhiều thiền sinh chúng ta đã kinh 
nghiệm điều nay. 

Vì lẽ ấy sách Patỉsambhỉdã-magga định nghĩa rằng tuệ 
xả hành là tuệ giác có thế kéo dài bền vững trong một thời 
gian lâu. Và Bản Phụ Chú Giải của sách Vỉsuddhỉmagga giải 
thích rằng đó là “một tiến trình phát triển liên tục, lâu dài.” 
Chỉ khi nào tồn tại một thời gian lâu mới có thế được nói là 
bền vững lâu dài. 


5, Ngày Càng Thêm Vi xế 

Đặc tính thứ năm của tuệ xả hành là càng ngày càng trở nên 
vi tế và tế nhị hơn, như được dạy trong sách Visuddhimagga, 
Thanh Tịnh Đạo, giống như bột mà người ta sàng sẩy qua 
một cái rây, càng lúc càng mịn màng hơn. Từ lúc phát sanh 
sahkhãrupekkhã nãna, tuệ xả hành, vốn đã vi tế, nhưng càng 
lúc càng trở nên vi tế và tế nhị hơn, và hiện tượng nay, nhiều 
hành giả của chúng ta đã kinh nghiệm. 


6, Tâm Không Phóng Dật 

Đặc tính cuối cùng của tâm xả hành là không phóng dật. 
ở các tầng thấp hơn, trạng thái an trụ không đủ dõng mãnh, 
tâm phóng đến nhiều đối tượng khác nhau, nhưng đến tầng 
sankhãrupekkhã ỉĩãna, tuệ xả hành, tâm vững vàng an trụ hầu 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH ^ 

như không còn chao động hay phóng dật. Dầu là những đối 
tượng nào mà không thích họp với công phu quán chiếu tâm 
cũng không chấp nhận, không nói đến những vọng tưởng. 

Đen tầng bhahga nãna, tuệ diệt, tâm hướng về nhiều 
phần khác nhau trong khắp châu thân, và như vậy xúc giác 
được cảm nhận từ khắp mọi nơi trong thân. Nhưng đến giai 
đoạn xả hành nay, khó làm cho tâm phóng nhảy nơi nay nơi 
khác vì nó chỉ gom vào một vài điểm mà hành giả thường 
dùng làm đối tượng đế quán chiếu. Như vậy, tâm không 
hướng về khắp châu thân mà chỉ rút về bốn đối tượng — chỉ 
hay biết từng giai đoạn phồng, xẹp, ngồi và đụng. Trong bốn 
đối tượng, thân ngồi có thể biến mất, chỉ còn lại ba đối tượng 
đế niệm. Rồi di động phồng xẹp cũng phai dần, chỉ còn lại 
cảm giác đụng. Sự hay biết sờ đụng cũng biến mất luôn, chỉ 
còn lại cái tâm hay biết, và tâm nay được ghi nhận, “hay biết, 
hay biết.” 

Vào những lúc tương tợ, ta thấy rằng mỗi khi suy tư đến 
một đề mục được đặc biệt chú ý, tâm không ở lâu nơi đó mà 
quay trở về đề mục quán chiếu thông thường. Vì lẽ ấy nói 
rằng tâm không phóng dật. Sách Vỉsuddhỉmagga, Thanh Tịnh 
Đạo, mô tả là patUiyati patikutati na sampasãriyati: “nó tháo 
lui, co rút lại, và giật lùi; không trải rộng ra.” 

Đó là ba dấu hiệu hay ba đặc tính của sankhãrupekkhã 
ỉĩãna, tuệ xả hành, mà người hành thiền phải tự bản thân kinh 
nghiệm. Chưa kinh nghiệm được ba đặc tính — bền vững lâu 
dài, càng lúc càng vi tế hơn, và không phóng dật — có nghĩa là 
người hành thiền chưa phát triển tâm đến tầng tuệ nay. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


282 


Phát Triển Tuệ Đưa Vượt Lên 

BChi sahkhãrupekkhã nãna, tuệ xả hành, với sáu đặc tính, 
đã được viên mãn thành tựu, có một loại tuệ giác hình như 
phát sanh rất nhanh chóng. 

Loại tuệ giác nay được gọi là vutthãnagãminĩ vipassanã. 
Vutthãna có nghĩa là trỗi dậy, vượt lên. Vipassanã nãna là 
tuệ minh sát nằm trong tiến trình sanh diệt liên tục diễn tiến 
của các hà nh (tức tiến trình danh sắc). Với mỗi chập tư tưởng 
quán sát sự chú tâm rơi vào tiến trình danh sắc liên tục diễn 
tiến nay. Tuy nhiên khi tuệ minh sát hướng vào arỉyamagga 
nãna, Thánh Đạo Tuệ, phát triển đối tượng của sự chú ý trở 
thành sự chấm dứt hiện tượng sanh diệt của danh sắc. Điều 
nay có nghĩa là tâm trỗi dậy, hay “vượt lên” khỏi luồng trôi 
chảy của danh sắc và đối tượng của tâm trở thành Nỉbbãna, 
Niết Bàn. Vì lẽ ấy (“vượt lên” tách rời ra khỏi luồng danh- 
sắc trôi chảy liên tục) Thánh Đạo được gọi là vutthãna, vượt 
lên. Khi tuệ minh sát nay nhanh chóng chấm dứt, hành giả 
chứng ngộ Niết Bàn. Như vậy, trong tuệ minh sát đặc biệt 
nay, tâm trỗi dậy, vượt lên từ các hành (tức các pháp hữu vi, 
hay tiến trình danh sắc) vượt đến Thảnh Đạo, do đó có tên 
vutthãnagãmỉnĩ. 

Vutthãnagãminĩ vipassanã, tuệ minh sát vượt lên, nay 
phát sanh trong khi hành giả ghi nhận một trong sáu thức, 
như ý thức hay thân thức chang hạn, ữở thành hiển nhiên 
nối bật trong khoảnh khắc đặc biệt nay. Quán chiếu các hiện 
tượng nhanh chóng hoại diệt hành giả nhận thấy bản chất 
vô thường, hoặc nhận thấy bản chất đau khổ, hay bất toại 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


2ậ 

nguyện, hay nhận thấy bản chất vô ngã. Tâm vutthãnagãmỉnĩ 
nầy phát sanh tối thiểu hai hoặc ba lần; đôi khi có thể phát 
sanh bốn, năm, hay chí đến muời lần. Nhu đuợc mô tả trong 
kinh điến, vào khoảnh khắc cuối cùng của vutthãnagãminĩ, 
tuệ minh sát vuợt lên, có ba chập tu tuởng của luồngỹavana 
(xung lực, hay tốc hành) phát sanh — parỉkamma (chập sơ 
khởi, hay chuẩn bị), upacãra (chập kế cận) và anuloma (chập 
thuận thứ) — theo sau đó là một chập javana đặc biệt thuộc 
dục giới (kãmãvacam) chụp lấy Nibbãna, Niết Bàn — nơi 
mà tất cả danh pháp và sắc pháp chấm dứt — làm đối tuợng. 
Sau chập javana nay Thảnh Đạo phát sanh, và tâm rơi vào 
đối tuợng Niết Bàn, không có danh và sắc, chấm dứt tất cả 
mọi sahkhãra, hành. Tức khắc sau chập ariyamagga javana, 
Thánh Đạo, arỉyaphala javana. Thảnh Quả, liền phát sanh 
hai hoặc ba lần, có cùng một đối tuợng với Thảnh Đạo. Cùng 
với sự phát sanh của Thảnh Đạo và Thảnh Quả, nguời tại 
thế thông thuờng trở thành bậc Nhập Luu, bậc Nhập Lưu trở 
thành bậc Nhất Lai, bậc Nhất Lai trở thành bậc Bất Lai và 
cuối cùng bậc Bất Lai trở nên bậc A La Hán (Vô sanh). 

Chập xung lực Ụavana) thiện thuộc dục giới {kãmãvacam 
kusala javana) lấy Niết Bàn làm đối tượng được gọi là 
gotrabhũ, chuyển tánh, chập tư tưởng xung lực vượt qua khỏi 
huyết thống của thế gian trần tục. Sách Patisambhidã magga 
định nghĩa gotrabhũ như sau; “Trỗi dậy từ những đối tượng 
vốn là các hiện tượng được cấu tạo (hành), có đặc tính trở 
thành, tâm có chiều hướng lao mình vào đối tượng Niết Bàn, 
vốn không trở thành, và do đó được gọi là gotrabhũ, chuyển 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


tánh.” Hoặc “Phát sanh từ đối tượng của nó là tiến trình danh 
sắc liên tục diễn tiến, tâm đâm đầu hướng về đối tượng Niết 
Bàn, không có tiến trình liên tục trở thành.” 

Sách Milindapanhã, Mi-Lin-Đa vấn Đáp, nói: “Tâm của 
vị hành giả quán chiếu và ghi nhận từng hiện tượng một, sau 
hiện tượng nay đến hiện tượng khác, từng giai đoạn, vượt qua 
khỏi luồng danh sắc liên tục trôi chảy, và đâm vào trạng thái 
mà luồng danh sắc chấm dứt.” 

Trước tiên hành giả quán chiếu những hiện tượng danh 
và sắc không ngừng khởi sanh và phát hiện mỗi khi suy tư, 
sờ đụng, nghe, thấy v.v... Vị ấy chỉ nhận thấy một luồng các 
hiện tượng danh pháp và sắc pháp liên tục trôi chảy hình như 
vô tận. Trong khi quán chiếu như thế ấy về những hiện tượng 
danh sắc vô tận và suy tư về đặc tướng vô thường, khổ và 
trạng thái rỗng không của tự ngã, đến một lúc, tức khắc sau 
chập tâm cuối cùng iparikamma, upacãra và anuloma) của 
sự suy tư, tâm bỗng dưng hướng về và rơi xuống trạng thái mà 
tất cả những đối tượng được quán chiếu cùng với tâm quán 
chiếu hoàn toàn chấm dứt. Sự hướng về là hướng về chập 
tâm gotrabhũ, chuyến tánh, và sự rơi xuống là chứng ngộ 
Niết Bàn, qua Thảnh Đạo và Thảnh Quả. “Tâu Đại Vương, 
vị hành giả đã hành thiền đúng và lao mình sâu vào nơi có sự 
chấm dứt của những hiện tượng tâm linh, được nói là chứng 
ngộ Nibbãna, Niết Bàn.” 

Đây là đoạn kinh mô tả vutthãnagãminĩ vỉpassanã, tuệ 
minh sát vượt lên, Thảnh Đạo và Thảnh Quả được chứng ngộ 
như thế nào. Người hành thiền sẽ thấy cách trình bày nay trùng 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


hợp với những gì mà tự cá nhân mình chứng nghiệm. Ki nh 
điến và kinh nghiệm cá nhân trùng hợp nhau như thế nào; 

Thông thường hành giả bắt đầu quán sát thân thức và ý 
thức hoặc sự nghe, sự thấy v.v...; tóm lại, đó là quán chiếu bản 
chất của năm nhóm bám níu, ngũ uẩn thủ. Như đã nói trước 
đây, vào giai đoạn bhahga nãna, tuệ diệt, hành giả luôn luôn 
ghi nhận sự tan biến nhanh chóng của những hiện tượng danh 
sắc và thấy đó là đáng kinh hoàng khủng khiếp. Điều nay đưa 
hành giả đến tình trạng nhàm chán và ghê tởm. Muốn thoát ra 
khỏi những tình trạng nay, hành giả tận lực cố gắng cho đến khi 
tiến đạt đến giai đoạn sahkhãrupekkhã nãna, tuệ xả hành, vào 
lúc mà mình có thể nhìn tất cả mọi sự vật một cách thản nhiên 
với tâm quân bình. Kh i sankhãrupekkhã iĩãna, tuệ xả hành, 
được viên mãn thành tựu, liền phát sanh một cách rất nhanh 
chóng và rõ ràng vutthãnagãminĩ và anuloma nãna, (tuệ đưa 
vượt lên và tuệ thuận thứ), và hành giả roi vào trạng thái hoàn 
toàn rỗng không, nơi mà tất cả mọi đối tượng và mọi hoạt động 
quán chiếu đều chấm dứt. Đó là chứng ngộ Nibbãna, Niết Bàn, 
qua Thảnh Đạo và Thánh Quả, đưa người phàm tục tại thế vào 
trạng thái Nhập Lưu, đưa vị Nhập Lim vào trạng thái Nhất Lai, 
vị Nhất Lai vào trạng thái Bất Lai và sau cùng đưa vị Thảnh 
Bất Lai vào trạng thái A La Hán. Kinh Anattalakkhana Sutta, 
Vô Ngã Tướng, mô tả như sau những biến đổi ấy: 


Từ Nhàm Chán Tiến Đen Thánh Đạo Và Thánh Quả 

Nibbindam virajjati virãgã vimuccati 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 




“Vì nhàm chán hành giả không còn khát khao ham muốn 
và phát triển Thảnh Đạo. Không còn khát khao ham muốn và 
đã khai triến Thảnh Đạo, hành giả vuợt ra khỏi những hoặc 
lậu iãsava) và ô nhiễm {kiỉesaỴ\ 

Từ sammasana nãna, tuệ thấu đạt đến bhahga iỉãna, tuệ 
diệt, hành giả phát triển sự hiếu biết về bản chất vô thuờng, 
khố, vô ngã của các hiện tuợng. Trong đoạn trên Đức Thế Tôn 
hàm xúc sự phát triển nay trong cụm từ Evam passarh — “Thấy 
nhu thế”. Giai đoạn từ bhahga (diệt) đến sahkhãrupekkhã (xả 
hành) và anuloma (thuận thứ) đuợc mô tả là '"nỉbbỉndatr, 
nhàm chán và mệt mỏi. Rồi đến đoạn nỉbbỉndam vỉrajjatỉ, 
virãgã vỉmuccatỉ: “Khi chán ghét, hành giả càng mệt mỏi 
nhàm chán; khi nhàm chán mệt mỏi, hành giả càng không 
khát khao ham muốn; không khát khao ham muốn, hành giả 
càng giải thoát,” đế mô tả sự phát triển Đạo Tuệ và Quả Tuệ. 
Một cách mô tả thật chính xác, rất đúng với kinh nghiệm thực 
hành của nguời hành thiền. 


Sự Mô Tả Trùng Họp Vói Thực Nghiệm 
Của Hành Giả Như Thế Nào? 

Sahkhãrupekkhã nãna, tuệ xả hành, càng tăng trưởng 
vững chắc và mạnh mẽ, trí tuệ khác thường nhanh chóng phát 
sanh đến hành giả. Nếu tình ữạng phát triển cảm giác nhàm 
chán chưa đủ dõng mãnh để từ bỏ danh pháp và sắc pháp 
hành giả có thể còn bị lo âu khuấy động: “Rồi việc gì sắp xảy 
đến đây? Có phải ta sắp lìa đời chăng?” Neu bị lo âu dày xéo 
như thế đó ắt không thể gom tâm an trụ, và tâm định sẽ suy 
giảm. Nhưng khi cảm giác chán chê mệt mỏi đủ mạnh, lo âu 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


2^ 


không phát hiện và hành giả tiếp tục quán chiếu một cách 
suôn sẻ dễ dàng, không cần cố gắng. Hành giả sẽ sớm sủa rơi 
vào trạng thái thoát ly ra khỏi mọi khát vọng và luyến ái, và 
hoàn toàn chấm dứt tất cả danh pháp và sắc pháp. Đó là giải 
thoát ra khỏi mọi ô nhiễm và hoặc lậu (ãsava). 

Khi rơi vào trạng thái chấm dứt mà không luyến ái, qua 
Thánh Đạo đầu tiên {sotãpattimagga, Tu Đà Hườn Đạo), 
hành giả thoát ra khỏi những hoặc lậu tà kiến {ditthãsava, tà 
kiến lậu), thoát ra khỏi si mê liên họp với hoài nghi và ngờ 
vực, và thoát ra khỏi mọi hình thức dục lạc thô kịch có thể 
đưa đến khổ cảnh. Đó là giải thoát qua Tu Đà Hườn Quả, vốn 
là thành quả của Tu Đà Hườn Đạo. Khi đến giai đoạn chấm 
dứt qua Thánh Đạo thứ nhì, Nhất Lai, có sự giảm suy dục lạc. 
Đen giai đoạn chấm dứt Thảnh Đạo thứ ba, Bất Lai, thoát ra 
khỏi mọi hình thức dục lạc vi tế cũng như mọi hình thức si 
mê. Với giai đoạn chứng ngộ A La Hán Đạo (amhattamagga 
ỉĩãna, A La Hán Đạo Tuệ) hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi 
hình thức ô nhiễm và hoặc lậu. Đó là đúng theo lời dạy virãgã 
vỉmuccatỉ. Khi đã thoát hắn ra khỏi mọi khát vọng và rơi vào 
tình trạng chấm dứt, phát sanh sự giải thoát qua Thánh Quả, 
vốn là thành quả của Thảnh Đạo. Sự giải thoát nay được nhận 
thấy rõ ràng qua một tiến trình suy tư. 


Suy Tư Của Vị A La Hán 

Tiến trình suy tư của một vị A La Hán được mô tả trong 
đoạn kết luận của bài kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã 
Tướng, như sau: 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Vimuttasmim vimuttamĩti nãnam hoti “khĩnã jãti 
vusitam brahmacariyam katam karanĩyam nãparaiii 
ittattãyã’ti pajãnãtĩti”, 

“Khỉ đã giải thoát, hành giả suy tư và hiếu biết rằng 
tình trạng giải thoát ra khỏi mọi ô nhiễm đã viên mãn thành 
tựu, và hành giả hiếu biết, 'Sự sanh đã cạn nguồn (không còn 
sanh trở lại), Đời sống Thánh Thiện đã được trải qua, những 
gì phải làm đã được hoàn tất, không còn gì phải làm. 'Hành 
giả suy tư và hiếu biết như thế. ” 

Đó là như thế nào vị A La Hán suy tư trở lại thành tựu 
của Ngài. Nơi đây ta có thế thắc mắc, “Làm sao Ngài hiểu 
được rằng sự sanh đã cạn nguồn. Ngài không còn tái sanh 
nữa?” Ngày nào còn tà kiến và ảo kiến hên quan đến danh 
uẩn và sắc uẩn, và còn luyến ái dính mắc vào đó, xem danh 
sắc là thường còn, lạc, và tự ngã thì sẽ còn trở thành, còn lặp 
lại đổi mới, tái sanh trở lại trong vòng quanh những kiếp sinh 
tồn. Khi ta không còn si mê, đã thoát ra khỏi mọi tà kiến và 
ảo kiến, ắt cũng không còn luyến ái, không bám níu vào kiếp 
sinh tồn. Vị A La Hán suy tư và hiểu biết tường tận rằng Ngài 
đã vượt hắn ra khỏi mọi tà kiến và ảo kiến liên quan đến các 
uẩn và không còn bám níu vào đó nữa. Do đó Ngài thông hiểu 
rằng đối với Ngài sự sa nh đã cạn nguồn, không còn trở lại. Đó 
là suy tư về những ô nhiễm đã được loại bỏ và tận diệt. 

Nơi đây, “Đời Sống Thánh Thiện”, hay đời sống phạm 
hạnh (brahmacariya), có nghĩa là thực hành giới, định, tuệ 
{sĩla, samãdhỉ, pahhã). Tuy nhiên, nghiêm chỉnh trì giới hoặc 
trau dồi thiền định tự nó không giúp thành đạt mục tiêu cao 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


2 ^ 

siêu nhất. Mục tiêu tối thuợng chỉ có thể thành tựu bằng cách 
ghi nhận những hiện tuợng danh sắc mỗi khi nó phát hiện, 
chí đến lúc thả nh đạt Đạo và Quả. Do vậy, phải hiểu rằng 
“cuộc Sống Thảnh Thiện đã đuợc sống” có nghĩa là thiền tập 
đã đuợc thực hành chí đến khi thành đạt mục tiêu tối thuợng. 

“Những gì phải làm” có nghĩa là thực hành thiền tập để 
thấu hiểu đầy đủ Tứ Diệu Đe. Nhiệm vụ nầy đuợc viên mãn 
hoàn tất với sự chứng đắc arahattamagga, A La Hán Đạo. 
Dầu sau khi tự mình đã thấy bản chất của sự chấm dứt qua 
ba Đạo thấp hon (Tu Đà Huờn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm) và 
đã hiếu biết bản chất vô thuờng, khổ và vô ngã, nhung còn 
vài ảo kiến về tuởng uẩn và thức uẩn vẫn còn chua đuợc tận 
diệt. Bởi vì những ảo kiến ấy nên vẫn còn thích thú, tham ái, 
và tin tuởng những hiện tượng là vui vẻ và thích thú. Căn cội 
của tham ái vẫn chưa được nhổ tận gốc rễ. Vì lẽ ấy đối với vị 
Thánh Bất Lai vẫn còn một vài khuyết điểm rất tế nhị. Đen 
giai đoạn arahattamagga, A La Hán Đạo, Chân Lý về sự Đau 
Khổ được thấu triệt trọn vẹn. Tất cả mọi ảo kiến về tưởng uẩn 
và thức uẩn đều tận diệt. Bởi vì không còn ảo kiến, những 
khái niệm sai lầm về vui vẻ thích thú, không có co hội cho 
nguyên nhân tham ái khởi phát vì nó đã bị loại bỏ hoàn toàn. 
Nhiệm vụ hiếu biết Tứ Diệu Đe đã được viên mãn thành tựu. 
Vì lẽ ấy khi suy tư, vị A La Hán thấy rằng không còn gì để 
làm, tất cả những gì phải làm đã viên mãn hoàn tất. 

Trong đoạn kinh về những suy tư của vị A La Hán không 
có đoạn nào đề cập đến Đạo, Quả, Niết Bàn và những ô 
nhiễm. Nhưng phải hiếu rằng những điểm ấy đã được suy 
nghiệm đến trước hết, rồi mới nghĩ đến các vấn đề khác. Như 
vậy phải hiếu rằng đoạn suy tư “Đời sống Thảnh Thiện đã 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


được trải qua, những gì phải làm đã được hoàn tất” theo sau 
suy tư về Đạo, Quả và Niết Bàn. Đoạn “Tâm đã được giải 
thoát, sự sanh đã cạn nguồn” chỉ được nghĩ đến sau khi suy 
tư về những ô nhiễm đã được tận diệt. Những suy tư của các 
vị Nhập Lưu, Nhất Lai và Bất Lai đã được trình bày trong bài 
giảng của Sư (Ngài Mahasi) về kinh Sĩlavanta Sutta. 


Tóm lược 

“Nhàm chán mệt mỏi, hành giả không còn ham muốn, 
thoát ly ra khỏi mọi khát vọng, và Thảnh Đạo phát sanh. 
Không khát vọng và Thảnh Đạo phát sanh đến mình, hành 
giả vượt thoát khỏi mọi trói buộc của ô nhiễm. Cùng đến với 
trạng thái giải thoát hành giả suy tư rằng tâm mình đã giải 
thoát và hiêu biết: ‘Sự sanh đã cạn nguồn; Đời sống Thánh 
Thiện đã được trải qua, những gì phải làm đã được hoàn tất, 
không còn trở lại trạng thải trở thành nay nữa ’. ” 

Những vị Trưởng Lão đọc tụng bài kinh nay tại Hội Nghị 
và ghi chép đoạn cuối cùng như sau: 

Idamavoca Bhagavã attamanã pancavaggiyã 
bhikkhũ Bhagavato bhãsitam abhinandum. Imasminca 
pana vej^ã karanasmim bhannamãne panc-avaggiyãnam 
bhikkhũnam anupãdãya ãsavehi cittãni vimuccimsũti. 

“Đức Thế Tôn dạy như vậy. Hoan hỷ, Nhỏm Năm Vị Tỳ 
Khưu lẩy làm thích thú lắng nghe những lời dạy của Đức Thế 
Tôn. Lại nữa, trong lúc nghe thuyết giảng (hoặc chỉ vào đoạn 
cuối của bài giảng) tâm của Nhóm Năm Vị Tỳ Khim giải 
thoát ra khỏi mọi luyến ái và ô nhiễm ”. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


2ỌI 


Trong Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu, Đức Koụdanna (Kiều 
Trần Như) đã đắc Quả Nhập Lưu vào canh đầu đêm trăng 
tròn tháng Bảy D.L. trong khi nghe thời Pháp Chuyến Pháp 
Luân {Dhammacakkappavattana Sutta). Chắc Ngài vẫn tiếp 
tục quán niệm, nhưng không tiến được đến mức chứng ngộ 
Đạo Quả A La Hán, mãi cho đến khi nghe được thời giảng bài 
kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng. Đức Vappa đắc 
Quả Nhập Lưu trong ngày đầu, hạ tuần tháng Bảy D.L., Đức 
Bhaddiya trong ngày thứ nhì, Đức Mahãnãma trong ngày thứ 
ba và Đức Assaji trong ngày thứ tư. Tất cả năm vị đều là 
bậc Nhập Lưu khi nghe kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã 
Tướng, nay đã quán chiếu và suy gẫm về ngũ uẩn, thấy rằng 
“Đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không 
phải là tự ngã của tôi”; rằng nó là vô thường, khố và vô ngã. 
Các Ngài tuần tự đắc ba tầng tuệ cao hon, tuệ nay rồi đến tuệ 
khác, và tất cả năm vị đều trở thành A La Hán. Theo Bản Chú 
Giải của sách Patỉsambhỉdã, các Ngài chỉ đắc Đạo Quả A La 
Hán vào lúc nghe phần cuối cùng của bài giảng bằng cách suy 
niệm về lời dạy. 

Lúc bấy giờ, cách nay 2,552 năm, tính lui lại từ năm 
1963. Năm ấy, vào ngày thứ năm hạ tuần tháng Bảy D.L. sau 
thời giảng về kmhAnattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, trên 
thế gian chỉ xuất hiện sáu vị A La Hán, năm trong Nhóm Năm 
Vị Tỳ Khưu và Đức Thế Tôn. Đây quả thật là một nguồn gợi 
cảm vô cùng thích thú nếu ta hình dung quang cảnh vườn Lộc 
Giả gần Vãrãnasĩ, nơi đó Đức Thế Tôn mở lời thuyết giảng 
kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, trước Nhóm Năm 
Vị Tỳ Khưu đang chăm chú lắng tai nghe, và thả nh tựu Đạo 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Quả A La Hán, chấm dứt mọi ô nhiễm. Chúng ta hãy hình 
dung quang cảnh nay. 


Hết Lòng Thành Kính Đảnh Lễ Sáu Vị A La Hán 

Hai ngàn năm trăm năm mươi hai năm trước, vào ngày 
thứ năm hạ tuần tháng Bảy D.L. Đức Thế Tôn thuyết giảng 
thời Pháp về kinh Anattaỉakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, cho 
Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu. Lắng tai nghe thời Pháp và suy 
gẫm về lời giáo huấn, tất cả năm vị đều giải thoát ra khỏi mọi 
ô nhiễm, chứng ngộ Đạo Quả A La Hán. Chúng con xin chắp 
hai tay lên trán, thành tâm kỉnh mộ đảnh lễ bậc Toàn Giác 
và Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu, là sáu vị A La Hán đầu tiên vào 
thời buổi sơ khai của Phật Giáo, hoàn toàn giải thoát khỏi 
mọi ô nhiễm. 


Kết Luận 

ước mong tất cả quý vị độc giả, do tâm thành kính chăm 
chú lắng nghe bài giảng về kinh Anattalakkhana Sutta, Vô 
Ngã Tướng, chuyên cần quán chiếu năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, đúng theo lời dạy, ghi nhận ngay khoảnh khắc mà 
nó khởi sanh, nhận thức rằng “đây không phải của tôi, không 
phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi,” và hiểu biết đúng 
rằng nó không ngừng sanh diệt, rằng nó là vô thường, khổ, vô 
ngã, và do đó sớm sửa thành tựu Niết Bàn, chấm dứt mọi đau 
khổ qua Đạo và Quả. 


Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


[IX] 

THUẬT NGỮ 

[A] 

Abhinnã: Năng lực cao siêu. 

Có sáu abhỉnnã, lục thông: 1. thần túc thông; 2. nhãn 
thông; 3. nhĩ thông; 4. tha tâm thông, khả năng đọc đuợc 
tu tuởng của nguời khác; 5. túc mạng thông, khả năng 
hồi nhớ các tiền kiếp; 6. Lậu tận thông, tuệ giác tận diệt 
mọi hoặc lậu (ãsava). 

Ãdinava iiãna: Tuệ thấy hiểm họa. Tuệ minh sát thứ 
bảy, thấy hiểm họa trong những gì luôn luôn trở thành, 
không ngừng chuyến biến. Từ bỏ chấp thủ do luyến ái. 
Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát, trang 285. 

Adukkhamasukha: Không-lạc-không-khô, vô ký, một 
trong ba loại thọ (vedanã). 

Akusala: Bất thiện. 

Anãgãmi; A Na Hàm, tầng thánh thứ ba, Bất Lai. Xem 
chữ Noble One. 

Anãgãmimagga: A Na Hàm Đạo. Xem chữ Noble One. 
Anattã: Vô ngã. 

Anicca: Vô thường. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 




Aniccanupassana iiana: Tuệ quán vô thuờng. Quán niệm 
các hành (sankhãm) là vô thuờng, từ bỏ ý niệm vô thuờng. 

Ãpo: Thủy đại, nguyên tố nuớc trong sắc pháp, có đặc 
tánh làm dính liền. 

Arahat: A La Hán. Xem chữ Noble One. 

Arahattamagga: A La Hán Đạo. Xem chữ Noble One. 

Ariyamagga: Thảnh Đạo; hành giả chứng nghiệm 
Thánh Đạo phát triển tuệ minh sát siêu thế. 

Ariyamagga nãna: Tuệ minh sát của Thảnh Đạo. 

Ariyaphala: Thảnh Quả. Xem chữ Magga và Phala. 

Ãsava: Hoặc lậu, bạn nhơ tiềm tàng trong dòng nghiệp. 
Có bốn hột giống ô nhiễm đâm rễ ăn sâu trong dòng 
nghiệp là; kãmãsava (dục lậu), bhavãsava (hữu lậu, 
ham muốn cuộc sống vĩnh viễn truờng tồn), ditthãsava 
(tà kiến lậu), và avijjãsava (vô minh lậu). 

Assaji, Đại Đức: Một trong Năm Vị Tỳ Khưu đã đuợc 
nghe Đức Phật thuyết giảng bài Pháp Đầu Tiên và trở 
nên một trong năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. 

Ãtman (tiếng Sanskrit, Bắc Phạn); Tự ngã. 

Attã (tiếng PãỊi, Nam Phạn); Tự ngã. 

Ãvajjana citta: Ý môn huớng tâm, thức huớng về đối tuợng. 

[B] 

Bhanga nãna; Tuệ Diệt. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ 
Minh Sát, trang 285. 

Bhaddiya, Đại Đức: Một trong Nhóm Năm Vị Tỳ 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


2S5 

Khưu thường được gọi là Năm Anh Em Kiều Trần Như. 

Bhavanga: Thức hộ kiếp. Thức ngủ ngầm có tá nh cách 
tiêu cực. Xem Cơ Năng Của Thức, trang 287. 

Bhãvanã: Trau dồi, phát triển, thiền tập. 

Bhaya nãna; Tuệ kinh sợ. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ 
Minh Sát, trang 285. 

Bhikkhu; Tỳ khưu, một nhà sư Phật Giáo. 

Bhojjhanga: Giác Chi, những Yếu Tố Của Sự 
Giác Ngộ. Có bảy yếu tố, thất giác chi: sati (niệm), 
dhammavicaya (trạch pháp), viriya (tinh tấn), pĩti (phỉ), 
passadihi (an khinh), samãdhi (định), upekkhã (xả). 

Brahma: Phạm Thiên. Một “vị trời” ở cảnh Phạm Thiên. 

[C] 

Cakkhuviiinãna: Nhãn thức. 

Cetanã: Tác ý. Ý muốn làm, nằm phía sau hành động 
bằng thân, khẩu, ý. 

Citta vithĩ: Lộ Trình Tâm. Tiến trình tư tưởng. 

Cuti citta: “Tử tâm”, thức cuối cùng của người lâm 
chung, trước chập thức tái sanh nối liền hai kiếp sống. 

[D] 

Deathless: Bất tử. Nibbãna, Niết Bàn. 

Deva: Một chúng sanh trong cảnh trời, một vị trời. 
Dhãtu: Nguyên tố. 

Ditthãsava: Tà kiến lậu. Xem chữ Ẫsava. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 




Dukkha; Đau khổ, ứiọ khổ, một trong ba loại thọ (yedana). 

m 

Ehi bhikkhu ordination: “Đốn đây, tỳ khưu”, những 
danh từ mà Đức Phật dùng vào thời buổi sơ khai của 
Phật Giáo để chấp nhận một nguời vào Giáo Hội Tăng 
Già. Khi Giáo Hội phát triển rộng lớn, nghi thức hành lễ 
xuất gia quy củ hơn, phải có định số tối thiểu là năm vị 
tỳ khuu để chủ trì buổi lễ. 

[F] 

Eoundations of Mindĩulness: Niệm Xứ. XsmSatìpatthãna. 

Four Noble Truths: Tứ Diệu Đế, bốn Chân Lý Thâm 
Diệu: 1. Khổ Đe, Chân Lý về sự khổ, 2. Tập Đe, Chân 
Lý về nguyên nhân sanh khổ, 3. Diệt Đe, Chân Lý về sự 
chấm dứt đau khổ, 4. Đạo Đe, Chân Lý về Con Đuờng 
dẫn đến chấm dứt đau khổ. 

Fruit: Quả. Xem magga và phala, Đạo và Quả. 

[G] 

Gati nimitta: Biếu tuợng lâm chung, một dấu hiệu phát 
hiện trong tâm ngay truớc chập cutỉ cỉtta, tử tâm, chập 
tâm cuối cùng truớc khi chết. 

Gotrabhũ: Chập tâm Chuyển Tánh. Xem Mười Sáu 
Tầng Tuệ Minh Sát, trang 285. 

Group of Five: Nhóm Năm Vị Tỳ Khuu truớc kia tu khố 
hạnh với Bồ Tát, là năm vị đầu tiên nghe Đức Phật thuyết 
giảng kinh Chuyến Pháp Luân, bài Pháp Đầu Tiên, và 
sau đó trở thành năm vị tỳ khuu đệ tử Phật đầu tiên. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 




[H] 

Hadãya vatthu: Ý căn, căn môn của tâm. 

[J1 

Jĩva: Đời sống, sinh lực. 

Javana: Chập tâm xung lực, hay tốc hành. Xem Cơ 
Năng Của Thức, trang 287. 

Jhãna; “Thiền”, một trạng thái tâm định ở mức cao. 

[K] 

Kãmãvacara: Thuộc dục giới, đối với những gì thuộc 
sắc giới và vô sắc giới. 

Kamma: Nghiệp, hành động có tác ý. 

Kamma nimitta: Hiện tuợng của nghiệp, Nghiệp 
tuớng, một hình ảnh phát hiện trong tâm của nguời sắp 
lâm chung, tiêu biểu cho một vài hành động xảy ra truớc 
khi chết. 

Kãraka attã: Tự ngã chủ động. Tin rằng có một thực thể 
sống ảnh huởng hành động bằng thân, khẩu, ý. 

Khandha: “uẩn”, “nhóm” ; năm uẩn hay năm nhóm 
cấu thành con nguời: sắc {rũpa), thọ (vedanã), tuởng 
(sahnã), hành (sahkhãra), thức {vinnãna). 

Khaya, vaya: chấm dứt, hoại diệt và tan rã. 

Kilesa: Ô nhiễm, bọn nho tinh thần. 

Kiriyã citta: Tâm hành (của chu Phật và chu vị ALa Hán). 
Có hành động nhung hành động ấy không tạo nghiệp. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 




Kondaiina, Đại Đức: Một trong Nhóm Năm Vị Tỳ 
Khưu đã nghe Đức Phật thuyết giảng bài Pháp đầu tiên 
(Kinh Chuyển Pháp Luân) và trở thành một trong năm vị 
tỳ khuu đệ tử Phật đầu tiên. Ngài là nguòi đầu tiên thấy 
Dhamma, Giáo Pháp, do đó có tên là Annã Kondanna 
(A-nhã Kiều-trần-nhu), “Kondanna, nguời thông hiểu”. 

Kusala javana citta: tâm xung lực, hay tốc hành thiện. 

[M] 

Magga and Phala: Đạo và Quả; sự chứng nghiệm giác 
ngộ có bốn tầng: Tu Đà Huờn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, 
A La Hán. Trong mỗi tầng, hành giả chứng nghiệm hai 
giai đoạn: Đạo và Quả. Nhu vậy có Tu Đà Huờn Đạo, 
Tu Đà Huờn Quả, Tu Đà Hàm Đạo, Tu Đà Hàm Quả, A 
Na Hàm Đạo, A Na Hàm Quả, A La Hán Đạo, A La Hán 
Quả, tất cả tám sự chứng nghiệm. 

Mahãnãma, Đại Đức: Một trong Nhóm Năm Vị Tỳ 
BChưu đã nghe Đức Phật thuyết giảng thời “Pháp Đầu 
Tiên” có tên là “Kinh Chuyển Pháp Luân” và trở thành 
một trong năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. 

Majjhima Nikãya: Trung A Hàm, một trong năm bộ A 
Hàm của Tạng Kinh {Sutta Pỉtaka). 

Mãna: Ngã mạn, một trong muời thằng thúc {samyojana), 
tức dây trói buộc cột chúng sanh vào vòng quanh những 
kiếp sinh tồn. Nên ghi nhận sự khác biệt giữa mãna, ngã 
mạn, với một dây trói buộc khác trong muời thằng thúc là 
sakkãyadỉtthỉ, thân kiến, chấp thân nay là ta. Chỉ đến lúc 
chứng ngộ Đạo Quả A La Hán mới có thế dứt bỏ mãna, 
ngã mạn. Vị Tu Đà Huờn loại trừ thằng thúc thân kiến. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH ^ 

Mano: Tâm. 

Manodvãrãvajjana: Ý môn hướng tâm. Xem Cơ Năng 
Của Thức (trang 287), và xem c\m Ẫvajjana. 

Manodvãravitthĩ: Lộ trình tâm, tiến trình của một loại 
tâm. 

Muiicitukamyatã nãna; Tuệ muốn giải thoát. Xem 

Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát, trang 285. 

[N] 

Nãna: Tuệ giác. 

Nibbãna: Niết Bàn, Vô Vi, Bất Diệt, Giác Ngộ. 

Niraya: Địa ngục. 

Nirodha: Chấm dứt, diệt. 

Nivãsĩ attã: tự ngã liên tục. Xem Chuông I. 

Noble One: Thảnh Nhân, người đã chứng nghiệm tuệ 
siêu thế và như vậy đã loại trừ mọi ô nhiễm. Có bốn hạng 
Thánh Nhân (ariya): 

Tầng tuệ siêu thế đầu tiên được gọi là sotãpattimagga, 
Tu Đà Hườn Đạo, Nhập Lưu. Vị đã thành đạt tầng tuệ 
minh sát nay được gọi là sotãpanna (Nhập Lưu), vì “đã 
bước vào dòng suối chảy đến Niết Bàn, Nỉbbãna", và 
được bảo đảm rằng trong tối đa là bảy kiếp sống nữa, sẽ 
thành tựu giác ngộ cuối cùng. Ba trong mười samyojanã, 
thằng thúc, đã được tháo gỡ là: sakkãyadỉtthỉ, hoài nghi, 
sĩlabbataparãmãsa, giới cấm thủ, chấp thủ những nghi 
thức và lễ cúng sai lầm, và vỉcỉkỉcchã, hoài nghi. 


330 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Tầng tuệ minh sát siêu thế thứ nhì đuợc gọi là 
sakadãgãmimagga, Tu Đà Hàm Đạo, Nhứt Lai. Nguời 
chứng đắc tầng nầy đuợc gọi là sakadãgãmi (Nhứt Lai), 
đuợc bảo đảm rằng chỉ còn một kiếp sống nữa sẽ thành 
tựu giác ngộ cuối cùng. Vị Thánh nay không loại trừ 
thêm thằng thúc nào, nhung làm suy giảm năng lực của 
tham, sân, si trong tâm. 

Tang tuệ minh sát siêu thế thứ ba đuợc gọi là anãgãmỉmagga , 
A Na Hàm Đạo, Bất Lai. Nguời chứng đắc tầng nay đuợc 
gọi là anãgãmỉ, bậc Bất Lai, và đuợc bảo đảm sẽ thành tựu 
giác ngộ cuối cùng, không còn trở lại dục giới. Vị Thánh 
Bất Lai loại trừ thêm hai thằng thúc là kãmarãga, lòng 
tham duyên theo dục giới, và patighã, bất toại nguyện. 

Tầng tuệ minh sát siêu thế thứ tu và cuối cùng là Đạo Quả 
A La Hán, toàn giác. Vị A La Hán giác ngộ hoàn toàn, 
loại trừ tất cả muời thằng thúc, tức muời dây trói buộc cột 
tâm vào vòng luân hồi, saihsãm. Ngoài năm thằng thúc 
đuợc kế trên vị A La Hán loại bỏ thêm rũparãga, lòng 
ham muốn duyên theo sắc giới (tức muốn đắc những tầng 
thiền,ỹAãna, sắc giới), arũparãga, ham muốn duyên theo 
vô sắc giới (tức muốn đắc thiền vô sắc, arũpa jhãna), 
uddhacca, phóng dật, mãna, ngã mạn, và avijjã, vô minh. 


[PỊ 

Pĩti: Phỉ. 

Pathavĩ: Địa đại, nguyên tố đất trong sắc pháp. 


Paticcasamupada: Định luật Tùy Thuộc Phát Sanh, hay 
Thập Nhị Nhân Duyên. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


301 


Patisankhara nana: Tuệ Suy Tư. Xem Mười Sáu Tầng 
Tuệ Minh Sát, trang 285. 

Patisandhi citta: Thức nối-liền. Xem Cơ Năng Của 
Thức, trang 287. 

Pancadvãrãvajjana: Ngũ môn hướng tâm. Xem Cơ 
Năng Của Thức, trang 287. 

Paccekabuddha: Phật Độc Giác, hay Bích Chi Phật, 
người đã chứng ngộ toàn giác nhưng không có ý định 
hay khả năng dạy người kh ác. 

Pãramitã: Ba La Mật, phẩm hạnh tích tụ. 

Parinibbãna: Đại Niết Bàn, sự viên tịch của một vị Phật 
hay một vị A La Hán. 

Path: Thảnh Đạo, Bát Thảnh Đạo, hay Bát Chánh Đạo, 
là con đường thực hành dẫn đến Niết Bàn; cũng được 
dùng đế chỉ một mức thả nh tựu của tuệ minh sát siêu thế. 
Xem magga và phala, Đạo và Quả. 

Peta: Ngạ quỷ, hay quỷ đói. 

Phala: Quả. Xem Magga và Phala. 

Phassa: Xúc, sự tiếp xúc. 

Puthujjana: Người phàm tục. 

[R] 

Rũpa: sắc, hình thể vật chất. 

[S] 

Sĩla: Giới, sự tiết chế, cữ kiêng. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


5E 


Samsara: Lang thang bất định. Luân hồi, thế gian vô minh. 

Sankhãra: Hành, một trong năm uẩn, khandhas; cũng 
có khi đuợc dùng trong nghĩa những vật đuợc cấu tạo, 
pháp hữu vi. 

Sankhãrakkhandha: Hành uẩn. 

Sankhãrupekkhã nãna: Tuệ xả hành, trước các hành 
vô thường, khố, vô ngã giữ tâm bình thản, buông xả. 
Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát, trang 285. 

Sankhata: Sự vật được cấu tạo. 

Saiinã; tưởng, một trong năm uân. 

Sakadãgãmi; Nhất Lai, hay Tư Đà Hàm. XsmNoble One. 

Sakadãgãmimagga: Tư Đà Hàm Đạo. 

Sakkãyaditthi: Thân kiến, niềm tin sai lầm, chấp cơ thế 
vật chất nay là tự ngã, là chính ta. Thân kiến là một trong 
mười thằng thúc {samyojana). Nên ghi nhận sự khác biệt 
giữa sakkãyaditthi, thân kiến, và một thằng thúc khác 
trong mười thằng thúc là mãna, ngã mạn. 

“Những vị đạo sĩ và bà la môn dựa trên bản chất vô 
thường, khổ và vô ngã của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
tưởng tượng rằng: ‘tôi tốt hơn’, ‘tôi bằng’, hay ‘tôi kém 
hơn’, tất cả những ý nghĩ tưởng tượng ấy vì không hiểu 
biết thực tế”. {Samyutta Nỉkãya, Tạp A Hàm, XII, 49). 

Chí đến tầng A La Hán mới loại bỏ thằng thúc mãna, ngã 
mạn nay, trong khi vị Thảnh Nhập Lưu đã diệt trừ thằng 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


3PB 


thúc thân kiến, sakkãyaditthi. Xem chữ Noble One. 

Sãmaọera: sa-di. 

Samãdhi: Định. 

Samana; sa môn, “một người cố gắng”, nhà tu hành. 

Sãmi attã: Tự ngã kiểm soát. Xem Chương I. 

Sammasana iiãna: Tuệ thấu đạt. Xem Mười Sáu Tầng 
Tuệ Minh Sát, ữang 285. 

Sampaticchana; Tiếp thọ tâm. Xem Cơ Năng Của 
Thức, trang 287. 

Satipatthãna: Niệm Xứ, những nơi (xứ) mà người hành 
thiền minh sát dùng làm đề mục, tức hướng chú niệm 
đến: thân, thọ, tâm, và pháp {dhamma, những hiện tượng 
thiên nhiên). Hành giả thiền minh sát gom tâm ghi nhận 
bốn Niệm Xứ ấy, thay vì vào một đối tượng duy nhất. 

Satipatthãna Sutta: Kinh Niệm Xứ, bài kinh trong đó 
Đức Phật thuyết giảng về bốn Niệm Xứ. 

Sotãpanna; Tu Đà Hườn, Nhập Lưu. Xem chữ Noble One. 

Sotãpattimagga: Tu Đà Hườn Đạo. 

Stream Enterer: Nhập Lưu. Xem chữ Sotãpanna. 

Sukha: Thọ hỷ, hạnh phúc, cảm giác hoan hỷ thỏa thích, 
một trong ba loại thọ (vedanã). 

Sutta: Một thời thuyết giảng được ghi chép trong Tạng 
Kinh (Sutta Pỉtaka), trong kinh điển PãỊi. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


3PÍ 


[T] 

Tadãlambana; Đăng ký tâm. Xem Cơ Năng Của Thức, 
trang 287 

Tej o: Hỏa đại, nguyên tố lửa trong sắc pháp. 

[U] 

U: Một cách xưng hô của người Miến Điện có tánh cách 
kính trọng. Chữ u đặt trước tên. 

Uccheda: Đoạn kiến, một trong hai quan kiến quá khích. 

Udayabbaya nãna: Tuệ sanh diệt. Xem Mười Sáu Tầng 
Tuệ Minh Sát, trang 285. 

Upadãnakkhandha: uẩn thủ, chấp thủ bám níu vào 
năm uân (khandha). 

Upekkhã: Xả, một trong ba loại thọ (vedanã). Cũng gọi 
là adukkhamasukha vedanã, thọ cảm không-lạc-không- 
khố; upekkhã, thọ xả, một trong ba loại thọ, nên được 
phân biệt với tâm xả cao thượng trong bảy yếu tố của sự 
giác ngộ (Xả Giác Chi). 

[V] 

Vappa, Đại Đức: Một trong Nhóm Năm Vị Tỳ Khuư 
đầu tiên nghe Đức Phật thuyết giảng bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân và trở thành năm vị đệ tử Phật đầu tiên. 

Vãyo: Phong đại, nguyên tố gió trong sắc pháp. 

Vedaka attã: Tự ngã kin h nghiệm thọ cảm. Xem Chương I. 

Vedanã: Thọ, một trong năm uẩn (khandhas). 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


3P5 


Vedanãkkhandha: Thọ uẩn. 

Viiinãna: thức, một trong năm uấn (thức uẩn). 

Vipãka citta: Tâm quả. 

Vipassanã nãna; Tuệ minh sát. Xem Mười Sáu Tầng 
Tuệ Minh Sát, trang 285. 

Virãga: Buông bỏ, không khát vọng. 

Votthapana: Xác định tâm. Xem Cơ Năng Của Thức, 
trang 287. 

Vutthãnagãminĩ: Tuệ đua vượt lên. Xem Mười Sáu 
Tầng Tuệ Minh Sát, trang 285. 

[W] 

XVorldling: Một người phàm tục, không giác ngộ. 


MƯỜI SÁU TẦNG TUỆ 
MINH SÁT 

1 . Nãmarũpapariccheda iiãna: Tuệ phân biệt danh-sắc. 

2. Paccayapariggaha iiãna: Tuệ phân biệt nhân duyên. 

3. Sammasana iiãna: Tuệ thấu đạt, nhận thức danh-sắc 
là vô thường {anicca), khô (dukkha) và vô ngã {anattã). 

4. Udayabbaya iiãna: Tuệ quán chiếu trạng thái sanh 


3^ 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


diệt (của các hành, tức của danh-sắc). Tuệ sanh diệt. 

5. Bhanga iiãna: Tuệ quán chiếu trạng thái hoại diệt của 
danh-sắc. Tuệ diệt. 

6. Bhaya nãna; Tuệ kinh sợ. 

7. Ãdĩnava nãna: Tuệ quán chiếu hiểm họa, tức quán 
chiếu trạng thái nguy hiếm của các hành. 

8. Nibbidã nãna: Tuệ quán chiếu tình trạng chán nản. 

9. Muncitukamyatã nãna: Tuệ muốn giải thoát. 

10. Patisankhã iiãna: Tuệ suy tu. 

11. Sankhãrupekkhã iiãna; Tuệ xả hành, quân bình, 
thản nhiên đối với tất cả các hành. 

12. Saccãnulomika nãna: Tuệ thuận thứ (thuận theo 
thực tế, tức thuận theo Tứ Diệu Đe). 

13. Gotrabhũ nãna: Tuệ chuyển tánh, vào lúc “chuyển 
thay dòng dõi” (tức từ phàm trở nên Thánh). 

14. Magga iiãna: Đạo tuệ. 

15. Phala iiãna: Quả tuệ. 

16. Paccavekkhana nãna: Tuệ ôn duyệt. 


PHẠM KIM KHÁNH DỊCH 


ĨV 


Cơ NÃNG CỦA THỨC 

1 . Patisandhi: nối-liền. 

2. Bhavanga: Hộ kiếp, thức ngủ ngầm. 

3. Ãvajjana: Thấu rõ, hướng về. 

4 Dassana: Thấy. 

5. Savana: Nghe. 

6. Ghãyana: Ngửi. 

7. Sãyana: Nem. 

8. Phusana: Tiếp xúc, sờ đụng. 

9. Sampaticchana: Tiếp thọ. 

10. Santĩrana: Suy đạc. 

11 . Votthapana: Xác định. 

12. Javana: Xung lực, hay tốc hành. 

13. Tadãlambana: Giữ lại, đăng ký. 

14. Cuti: Chết, đổi chỗ. 


Samanta trân trọng cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của độc giả. 
Mọi thông tin xin gửi về: 

info@samanta.vn hoặc trinhducvinh2004@gmail.com, 


Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Samanta 
16 - Dương Quảng Hàm - Cầu Giấy - Hà Nội 
VVebsite: www.samanta.vn 






